Lý thuyết Nhân tính 
qua Kinh tạng Pali 


THE CONCEPT OF PERSONALITY REVEALED 
THROUGH THE PAÑCANIKÄYA 


Luận án Tiến sĩ Phật học 


Đại học Delhi, Ấn Độ 


Thích Chơn Thiện (1996) 
Việt dịch: Tâm Ngộ (1999) 


Phiên bản: 27/03/2023 9:05 PM 


Mục lục 


Lời giới thiệu 
Lời nói đầu 


Phần I: Lời giới thiệu tổng quát 
L1. Chương 1: Dẫn nhập 
1.1.1: Nhan đề và giới thiệu đề tài 
I.1.2: Phạm vi đề tài 
1.2. Chương 2: Duyên khởi là sự thật 
I.2.1: Tư tưởng và xã hội Ấn trước thời đức Phật 
1.2.2: Con đường đi đến chân lý của đức Phật 


Phần II: Giáo lý Duyên-Khởi 
IIL1. Chương 1: Ý nghĩa Duyên-khởi 
I.1.1: Duyên, Duyên khởi, Năng duyên, Sở duyên 
IIL1.2: Ý nghĩa 12 chỉ phần Duyên khởi 
II.1.3: Sự vận hành của 12 chi phần Duyên khởi 
I2. Chương 2: Sự soi sáng của Duyên khởi 
I.2.1: Nhân sinh quan và vũ trụ quan 
II.2.2: Duyên khởi và các vấn đề cá nhân 
II.2.3: Cá nhân và môi sinh 
II.2.4: Cá nhân và các giá trị con người 


Phần II: Lý thuyết Nhân tính qua Kinh tạng Pàii 
II.1. Chương 1: Các lý thuyết Nhân tính đương thời 

II.1.1: Lý thuyết Nhân tính 

IH.1.2: Các nét đặc trưng về Nhân tính 

IH.1.3: Lược qua các lý thuyết về Nhân tính tiêu biểu 
II.2. Chương 2: Con người là năm uẩn 

HI.2.1: Ý nghĩa năm uẩn 


II.2.2: Sự vận hành của năm uẩn 
II.2.3: Năm Thủ uẩn và vấn đề khổ đau và hạnh phúc 


Phần IV: Năm Thủ uẩn và các vấn để cá nhân 
IV.1. Chương 1: Dục vọng của cá nhân 
IV.1.1: Ham muốn cõi Dục 
IV.1.2: Ham muốn phái tính 
IV.1.3: Ham muốn hiện hữu 
IV.1.4: Ham muốn vô hữu 
IV.1.5: Cái nhìn trí tuệ 
IV.2. Chương 2: Năm Thủ uẩn và giáo dục cá nhân 
IV.2.1: Giáo dục cá nhân 
IV.2.2: Năm Thủ uẩn và Nghiệp cũ, Nghiệp mới 
IV.2.3: Tu tập Năm Thủ uẩn và Giáo dục 


Phần V: Kết luận 

V.1. Chương 1: Hướng Văn hóa và Giáo dục mới 
V.1.1: Hướng Giáo dục mới 
V.1.2: Hướng Văn hóa mới 

V.2. Chương 2: Giải đáp cho các khủng hoảng hiện nay 
V.2.1: Giải đáp cho "Khủng hoảng tư tưởng” 
V.2.2: Giải đáp cho "Khủng hoảng dục vọng” 
V.2.3: Giải đáp cho "Khủng hoảng con tim” 
V.2.4: Giải đáp cho "Khủng hoảng cảm xúc” 
V.2.5: Giải đáp cho "Khủng hoảng đạo đức” 
V.2.6: Giải đáp cho "Khủng hoảng môi sinh” 
V.2.7: Giải đáp cho "Khủng hoảng giáo dục” 


œ-##-& 


Lời Giới Thiệu 

"Lú thuyết Nhân tính qua kinh tạng Pàli" là đề tài luận án 
Tiến sĩ do Thượng tọa Thích Chơn Thiện thực hiện và đệ 
trình tại Đại học Delhi. Thượng tọa được cấp phát văn bằng 
Tiến sĩ Triết học trong lễ Tốt nghiệp lần thứ 73, ngày 13 tháng 
4 năm 1996. Ngay sau khi được trình bày tại Hội đồng tiền 
duyệt, luận án được đánh giá rất cao và được yêu cầu xuất 
bản ngay. 

Qua năm phần của luận án, tác giả đã miêu tả, diễn giải và 
phân tích Giáo lý Duyên khởi của Đức Phật và trình bày một 
cách hệ thống khái niệm Nhân tính trong năm bộ kinh 
Nikàya mà tác giả xem là căn cứ để phát hiện ra rằng vì con 
người là một vật hữu thể phải chịu chi phối của luật Duyên 
khởi nên con người chỉ là một tập hợp năm uẩn vốn là Khổ, 
Vô thường và Vô ngã. Và như thế, cái gọi là Nhân tính không 
gì khác hơn là một sự vận hành liên tục của năm uẩn và 
chẳng dính dáng gì đến cái Tôi, cái Của tôi và cái Tự ngã của 
tôi. Do đó, sự chấp chặt vào một nhân tính bất ổn định và 
huyễn giả luôn luôn tạo khổ đau và gây lắm phiền hà cho 
mọi hoạt động của con người. Chính từ quan điểm này, tác 
giả đề nghị một cái nhìn mới về văn hóa, giáo dục và nêu ra 
một số giải đáp cho những khủng hoảng hiện nay. 

Trong những tác phẩm đã xuất bản của Thượng tọa trong 
vòng ba chục năm qua, nhiều tác phẩm đã được dùng làm 
sách giáo khoa, giáo tài trong các Trường, Viện và Học viện 
Phật giáo tại Việt Nam. Trong nỗ lực sưu tập những công 
trình giá trị để giới thiệu cho giới trí thức Phật giáo chúng tôi 
thật biết ơn khi được tác giả chấp thuận cho công bố công 
trình này. 

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
Tháng 02 năm 1999 


Lời Nói Đầu 
Với Phật tử, Phật giáo thường được hiểu là một tôn giáo hay 
một nếp sống đạo đức. Có ít bài khảo luận xem Phật giáo là 
con đường giáo dục. Ngay cả những tác phẩm giáo dục rất 
nổi tiếng, "Các Lý thuyết về Nhân tính" của Calvin 8. Hall và 
Gardner Lindzey xuất bản lần thứ ba, năm 1991, chỉ có một 
chương trình mới về "Tâm lý học Đông Phương" bàn về 
Thắng Pháp (Abhidhamma) qua mười sáu trang giấy, như là 
lý thuyết Nhân tính của phương Đông. Trong công trình biên 
khảo này, nỗ lực của tác giả là trình bày những lời đức Phật 
dạy qua Kinh Tạng Pàli như là lý thuyết về Nhân tính làm cơ 
sở xây dựng một hướng văn hóa, giáo dục mới. Tác giả mở 
đầu tác phẩm đi từ các cuộc khủng hoảng xã hội hiện nay 
đến lý thuyết Nhân tính của đức Phật để tìm các giải đáp cho 
các khủng hoảng xã hội ấy. Tác giả biết được các khó khăn 
phải vượt qua trong công trình biên khảo, nhưng với sự khích 
lệ của giáo sư cố vấn, Thượng tọa tiến sĩ Satyapàla, đã tin 
tưởng tiến hành biên khảo, nhất là sau khi đề tài luận án được 
Hội đồng Khảo cứu của Văn khoa, đại học Delhi chấp thuận 
ngày 16/02/1994. 
Tác phẩm chia năm phần: 
1. Giới thiệu đề tài. 
2. Duyên khởi là sự thật. 
3. Lý thuyết Nhân tính qua Kinh Tạng Pàii. 
4. Năm thủ uẩn và các vấn đề cá nhân. 
5. Kết luận: Một hướng mới cho giáo dục, văn hóa và các 
giải đáp cho các khủng hoảng. 
Tác giả nhìn con người là một hiện hữu do duyên mà sinh, 
một quá trình trở thành, mà không là một thực thể có bản 


Z 


chất thường hằng. Tác giả hi vọng rằng tác phẩm sẽ đem lại 
một cái gì hữu ích cho thế giới giáo dục. 

Hoàn thành được công trình này, tác giả chân thành ghi ân 
Phân khoa trưởng phân khoa Phật học, Đại học Delhi, tiến sĩ 
K. T. S. Sarao; giáo sư cố vấn, tiến sĩ Satyapàla, và quí vị giáo 
sư, giảng sư của Phân khoa Phật học. 

Tác giả trân trọng ghi ân cơ quan Văn hóa I.C.C.R. của 
Chính phủ An Độ đã tặng học bổng M.Phil và Ph.D. Trân 
trọng ghi ân Chính phủ Việt Nam đã cho phép xuất ngoại du 
học, và trân trọng ghi ân Hòa thượng Thích Minh Châu, Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đã khích lệ tác 
giả nghĩ về con đường giáo dục Phật giáo. 

Sau cùng, tác giả trân trọng ghi ân tác giả của những tác 
phẩm đã cung cấp nhiều tư liệu biên khảo giá trị cho luận án 
này. 

Tỷ kheo Thích Chơn Thiện 
(Nguyễn Hội) 
<6 


Phần I 
Giới thiệu tổng quát 


I.1. Chương 1 
Dẫn nhập 


I.1.1: Nhan đề và giới thiệu đề tài: 

Giáo dục thường được hiểu những gì làm nên văn hóa và 
văn minh của một xứ sở. Các công trình sáng tạo là suối 
nguồn của văn minh, và các vai trò xây dựng và phát triển 
xã hội của giáo dục là nguồn suối của văn hóa một dân tộc. 
Giáo dục, văn hóa, văn minh đều là sản phẩm của tư duy con 
người. Trong mọi thời đại, con người luôn ước mong được an 
ổn, hòa bình và hạnh phúc. Vì thế, văn hóa và giáo dục phải 
đem lại an ổn, hòa bình và hạnh phúc cho con người. Một hệ 
thống văn hóa, giáo dục như thế phải được xây dựng trên cơ 
sở một hệ thống triết lý, tâm lý và mẫu người giáo dục lý 
tưởng. Các vấn đề giáo dục quan yếu này, theo quan điểm 
của tác giả phải xuất phát từ một lý thuyết Nhân Tính lý 
tưởng nói lên được sự thật của con người và cuộc đời, và mối 
liên hệ không thể tách rời giữa con người và cuộc đời. 

Như chúng ta đã biết, nền văn minh của nhân loại hiện nay 
đang rơi vào các khủng hoảng. Các nước tiên tiến thì tập 
trung phát triển các kỹ nghệ nặng, nhẹ, đặc biệt là đại kỹ 
nghệ. Các nước đang phát triển thì đang trên đường kỹ nghệ 
hóa. Tất cả đều đặt trọng tâm vào phát triển kinh tế, nghĩa là 
quan tâm nhiều đến sản phẩmvà lợi tức mà bỏ quên sự phát 
triển một hướng sống tâm linh và đạo đức. Hướng phát triển 
ấy ràng buộc với tâm tham ái và chấp thủ của con người đã 
đem lại cho thế giới các cuộc chiến tranh nóng, lạnh và các 


5 


khủng hoảng xã hội, đạo đức và môi sinh, v.v... đương thời 
đã báo động cho chúng ta mối hiểm họa hủy diệt tập thể gây 
ra cho các cuộc chiến nguyên tử, hóa chất, và do sự ô nhiễm 
đất đai, nước non và không khí. 

Nhiều giá trị khác của giáo dục đương thời cũng cần được 
xét lại và cần được những lời dạy của đức Phật soi sáng, như 
là: 

1. Vấn để cạnh tranh: 

Văn minh của thế kỷ hai mươi xây dựng trên nền tảng tỉnh 
thần cạnh tranh. Người phương Tây cho rằng tỉnh thần ấy 
giúp họ phát triển nhanh kinh tế và văn hóa. Nhưng thật sự 
nó đã gây ra nhiều khủng hoảng như đã đề cập. Thế nên, tỉnh 
thần cạnh tranh cần được xét lại. 

Cạnh tranh là nỗ lực để người này thắng người khác, trong 
khi vấn đề chính phải là thế nào để mình hơn chính mình 
ngày hôm qua như lời đức Phật dạy: 

- “Nếu một người chiến thắng một triệu quân ở chiến trường, 0à 
một neười khác tự chiến thắng mình, thì nsười tự chiến thắng mình 
là người chiến thắng ơi đại nhất trong những kẻ chiến thắng. 
(Dhp. 103) 

- “Tự thắng mmình tốt đẹp hơn chiến thắng mọi người khác; dù là 
øj Thiên, Càn-thát-bà, Ma cùng Phạm-thiên cũng không chiến 
thắng nổi người tự chiến thắng mình, người luôn luôn sống tự chế 
neự. (Dhp. 104 - 105) 

2. Vấn đề chỉ giáo dục con người xã hội: 

Sự phát triển kinh tế và kỹ nghệ đòi hỏi đến sự chú trọng 
giáo dục con người xã hội, trong khi một nền giáo dục nhân 
bản thì yêu cầu giáo dục con người chính nó. 

Con người chính nó là con người phải hiểu sự thật của chính 
mình và biết làm thế nào để đạt hạnh phúc trong hiện tại và 
tại đây. Vấn đề này đã được đức Phật dạy: 


10 


- Minh là chủ nhân của chính trình, không ai khác là chủ nhân 
của mình. Người tự khéo chế ngự mình sẽ thấu được uị chủ nhân 
khó tìm thấu”. (Dhp. 160) 

- “Người trí tuệ giữ gìn tâm trình, uì cái tâm khó nhận thức, rất 
tế nhị, nó chạu theo cái dục: cái tâm được khéo giữ gìn đem lại an 
lạc, hạnh phúc”. (Dhp. 36) 

- “Chúng ta sống quả thực hạnh phúc dù không xem mọi thứ là 
của ta”. (Dhp. 200) 

3. Vấn để mẫu người giáo dục: 

Các nhà giáo dục đương thời có khuynh hướng tạo nên một 
mẫu người giáo dục. Điều này có nghĩa là gán cho con người 
một bản chất cố định và làm ngưng lại quá trình phát triển 
của nó. Ví như đóng các đôi giày một cỡ cho nhiều người với 
nhiều cỡ chân khác nhau, hăn là có cái gì sai lầm ở cái mẫu 
ấy. Về sự thật của con người đức Phật đã tuyên bố: 

- “Tất cả các pháp là uô ngã” (Dhp. 279) 

4. Vấn đềliên hệ trong các hiện hữu: 

Nếu một người không thể nhận ra mối tương hệ giữa các 
hiện hữu thì không thể nhận ra sự thật của con người và cuộc 
đời. Vô minh sẽ gây ra cho người ấy và đời sống của người 
lắm rối rắm, như gây ra sự ô nhiễm môi sinh. Trong trường 
hợp đó, giáo dục cần giúp con người hiểu rõ sự thật của mọi 
hiện hữu để bảo vệ con người và môi sinh. Giáo lý Duyên 
khởi và Năm Thủ uẩn của Phật giáo có thể là những lý thuyết 
giáo dục bảo vệ con người và môi sinh, sẽ được bàn đến. 

5. Giáo dục cho một nển hòa bình lâu dài cho thế giới: 

Hòa bình là sự vắng bóng chiến tranh. Khoa học lịch sử 
trong nhà trường chỉ đề cập đến biến cố lịch sử và những 
nguyên nhân bên ngoài của chiến tranh và hòa bình, mà 
không bàn đến các động cơ từ tâm thức con người, nên không 


11 


thể giúp con người xây dựng được một nền hòa bình cho thế 
giới. 

Theo lời đức Phật dạy, nguyên nhân cơ bản của các việc ác, 
gồm chiến tranh, là tham, sân và si. Nên điều phải thực hiện 
tốt nhất để dập tắt chiến tranh là dập tắt tham, sân, sỉ qua 
việc thực hành Chánh pháp như điều Thế Tôn dạy: 

- “Chiến thắng sinh thù oán, thất bại thì khổ đau. Người từ bỏ cả 
thắng lẫn bại là người an lạc, hạnh phúc”. (Dhp. 201) 

- Không hận những kẻ ghét hận ta, chúng ta quả thật sống hạnh 
phúc. Giữa những kẻ hận ta, chúng ta sống không hận. (Dhp. 197) 

- “Không tham giữa những kẻ tham, quả thực chúng ta sống hạnh 
phúc. Giữa những kẻ tham, chúng ta hãu sống không tham“. (Dhp. 
199) 

6. Một hệ thống triết lý giáo dục: 

Triết lý giáo dục là để phục vụ các mục tiêu giáo dục mở ra 
một hướng giáo dục vì hạnh phúc của con người. Nó được 
xây dựng trên ba phạm vi: nhận thức luận, giá trị luận và bản 
thể luận. Hệ thống triết lý và triết lý giáo dục hiện tại là do 
tư tưởng hữu ngã tạo nên, cái tư tưởng không thật do đó rơi 
vào khủng hoảng. 

Sự thật Duyên khởi mà đức Phật chứng ngộ sẽ chỉ rõ con 
đường đi ra khỏi khủng hoảng ấy, con đường của sự vận 
hành của tư duy vô ngã, hay sự vận hành của trí tuệ dẫn đến 
chấm dứt vô minh. Sự vận hành này sẽ được bàn đến trong 
chương kế (I.2) 

7. Giáo dục giải quuết các uấn để cá nhân: 

Có thể nói rằng các trường phái tư tưởng từ ngàn xưa được 
xếp vào trong ba nhóm: 

a. Nhóm tư tưởng khối thứ ba: Các tư tưởng cho rằng có 
nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ gọi là nhóm tư tưởng ngôi 
thứ ba - người mà ta đang nói về. Do vì vai trò làm chủ cuộc 


12 


sống của con người bị đánh mất trong nhóm tư tưởng này, 
nên tư tưởng của nhóm này bị tha hóa (alienation). 

b. Nhóm tư tưởng ngôi thứ hai: Các tư tưởng cho rằng sự 
thật chỉ hiện hữu trong thiên nhiên hay hiện tượng giới gọi 
là nhóm tư tưởng ngôi thứ hai - người mà ta đang nói với. 
Con người cũng bị đánh mất trong nhóm tư tưởng này, nên 
nhóm này được gọi là tư tưởng tha hóa. 

c. Nhóm tư tưởng ngôi thứ nhất: Các tư tưởng cho rằng con 
người làm chủ cuộc đời mình, hay cuộc sống là vì hạnh phúc 
của con người, thì gọi là nhóm tư tưởng ngôi thứ nhất - người 
đang nói. Đây gọi là nhóm tư tưởng nhân bản, bao gồm Phật 
giáo, hiện sinh chủ nghĩa, Hiện tượng luận và các tổ chức vì 
quyền sống con người, nó giúp con người thức tỉnh quay trở 
về chính mình. Nhưng tại đây, khi trở về chính minh, con 
người còn đối mặt với các vấn đề nóng bỏng gây ra do mâu 
thuẫn giữa các mệnh lệnh của tư duy và dục vọng như là sự 
mâu thuẫn giữa bản năng (¡đ) và siêu ngã (superego) do 
Sigmund Freud khám phá. Tác giả nghĩ rằng chỉ có giáo lý 
Duyên Khởi, giáo lý giới thiệu con người thoát ly khỏi dục 
vọng, tư duy hữu ngã và khổ đau do dục vọng và tư duy hữu 
ngã gây nên, giải quyết được mâu thuẫn này. Duyên Khởi sẽ 
đề bạt nhiều tư duy hữu ích cho giáo dục mà tác giả sẽ đề cập 
tiếp (1.2). 

8. Vềtâm lý giáo dục: 

Tâm lý giáo dục là ngành học khảo sát các lý thuyết Nhân 
tính, tánh hạnh con người, sự phát triển trẻ em, thiếu niên và 
người lớn, và khảo sát bản chất của việc dạy, học, các học cụ 
khảo cứu, đánh giá và các phương cách giúp con người giải 
quyết các vấn đề của chính mình để sống hạnh phúc. Về mục 
đích hiểu con người và giúp con người sống hạnh phúc, có 
nhiều lời dạy của đức Phật trong Kinh tạng Pàli đề cập đến: 

Và: 


13 


- ®Này các Tủ kheo, ở đâu, kẻ uô uăn phàm phu, không hiểu rõ 
các bậc Thánh, không khéo hiểu pháp của các bậc Thánh, không 
tụ tập pháp của các bậc Thánh, không hiểu rõ các bậc Chân nhân, 
không tu tập Pháp của các bậc Chân nhân, không tu tập Pháp của 
các bậc Chân nhân, nhận thức địa đại là địa đại, người ấu nnehi đến 
địa đại, người ấu nghi đến tự nsã là địa đại, Người ấu nghĩ đến, fiịa 
đại là của tôi, uui thích 0ề ñịa đại. Vì sao uậu?- Ta nói rằng người 
ấu không hiểu rõ địa đại” (1). 

- Này các Tủ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, 
biết đích thực địa đại là địa đại, do biết đích thực (trực giác) địa đại 
là địa đại, Như Lai không nghĩ đến địa đại, không nghi đến tự neã 
liên hệ uới địa đại, Không nghỉ đến tự neã là địa đại, không nehi 
địa đại là của ta, không oui thích uề địa đại. Vì sao uậu? Vì Như 
Lai biết rằng “Vui thích là sốc của khổ đau” biết rằng Sinh khởi 
lên từ Hữu, 0à sià chết đến uới chúng sanh. Do uậu, nàu các Tỷ 
kheo, Ta nói rằng Như Lai do sự diệt trừ tất cả tham ái, do lụ dục, 
sự chấm dứt, sự xả lụ, sự hoàn toàn từ bỏ tham ái là chân chánh 
giác ngộ Vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác/ (2). 

- Này các Tủ kheo, có những lậu hoặc cần do tri kiến đoạn trừ, 
có những lậu hoặc cần do kham nhẫn đoạn trừ, có những lậu hoặc 
cần do tránh né đoạn trừ, có những lậu hoặc cẩn do tu tập đoạn 
trừ (3). 

9. Lú thuyết Nhân tính: 

Lý thuyết Nhân tính là trọng điểm của ngành giáo dục nói 
chung, của tâm lý giáo dục nói riêng, là cơ sở xây dựng nội 
dung của giáo dục, các phương pháp giảng dạy và hướng 
dẫn tâm lý. Vì vậy các nhà lý thuyết giáo dục và tâm lý giáo 
dục luôn nỗ lực để hình thành nó. Các lý thuyết Nhân tính 
đương thời của Sipmund Freud, Carl Jung, Eric Fromn, 
Adler, Maslow, Lewin, Skinner, Allport, Carl Rogers, v.V.... 
là nổi tiếng, hữu ích, nhưng rất giới hạn; các lý thuyết ấy 
không thể nói lên được bản chất chân thật của con người và 


14 


cuộc đời, do vì nhìn con người như có ngã tính thường hằng 
trong khi thực sự con người là vô ngã và vô thường. 

Trong Phật giáo, hơn mười lăm thế kỷ qua, đã có ít nhất ba 
lý thuyết Nhân tính được hình thành như là Thắng Pháp 
Luận của Thượng tọa bộ, A-tỳ-đạt-ma-cu-xá Luận của Nhất 
Thiết Hữu Bộ, và Duy Thức luận của Đại thừa. Tất cả đều 
phân tích tâm lý và chia tâm lý con người thành các nhóm 
thiện tâm, bất thiện tâm, và phi thiện phi bất thiện tâm. Tất 
cả đề nối kết thiển định làm phương tiện để chứng ngộ cái 
tâm của con người và để giải thoát khổ đau. 

Trong tác phẩm này, tác giả chỉ đề cập đến lý thuyết Nhân 
tính do đức Phật dạy và được kiết tập trong Kinh tạng Pàii. 
Ngài đã giới thiệu con người qua nhiều hình thức khác nhau: 
sáu xứ, mười hai xứ, mười tám giới Năm thủ uẩn, và Duyên 
khởi. Tác giả tin tưởng chỉ giáo lý Duyên khởi và Năm thủ 
uẩn đã nói lên rõ sự thật của con người, và đã chỉ rõ con 
đường giải phóng các vấn đề cá nhân và các khủng hoảng xã 
hội. Hãy theo dõi vài lời dạy của đức Phật liên hệ đến mục 
đích giáo dục của thời đại hiện nay: 

- “Ở đâu, nàu các Tủ kheo, kẻ uô uăn phầm phu thấu rằng: “Thân 
nàu là của tôi: Tôi là thân nàu: thân nàu là tự ngã của tôi”. Thân 
nàu của kẻ ấu bị biến hoại, đổi khác. Khi thân nàu bị biến hoại, đổi 
khác, kẻ ấu khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. 

Cũng thế đối uới Thọ, Tưởng, Hành uà Thức. 

Này các Tỷ kheo, uà như thế nào là không chấp thủ uà không ưu 
não? Ở đâu nàu các Tủ kheo, uị đa oăn Thánh đệ tử thấy rằng: 
“Thân nàu không phải là của tôi: tôi không phải là thân này : thân 
nàu không phải là tự ngã của tôi”. Thân nàu của 0ị ấu biến hoại uà 
đổi khác. Nhưng dù cho thân nàu biến hoại, đổi khác, uị Thánh ấu 
không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não. 

Cũng thế đối uới Thọ, Tưởng, Hành uà Thức (4). 


15 


Với Ngài, như phần trích dẫn trên xác định, con người chỉ 
là Năm thủ uẩn trôi chảy, trôi chảy mãi. Mục đích giáo dục 
của Ngài là chỉ cho con người thấy rõ khổ đau, nguyên nhân 
của khổ đau, sự chấm dứt khổ đau, và con đường dẫn đến 
chấm dứt khổ đau từ thân Năm thủ uấẩn ấy. Một lý thuyết 
Nhân Tính và giáo dục như thế sẽ được bàn đến qua suốt tác 
phẩm này: 'Lý thuyết Nhân Tính qua Kinh tạng Pàií. 

I.1.2. Phạm vi đề tài 

Có nhiều phạm vi liên hệ đến đề tài, nhưng trong tác phẩm 
này tác giả chỉ tập chú vào các điểm sau đây: 

- Giới thiệu tư tưởng và xã hội Ấn Độ trước thời đức Phật. 

- Khái lược về con đường đi đến chân lý của đức Phật. 

- Giáo lý Duyên khởi và sự vận hành của Duyên khởi. 

- Lý thuyết Nhân Tính và Năm thủ uẩn. 

- Lý thuyết Nhân Tính của Phật giáo và một hướng giáo dục 


⁄ 


mỚI. 

Từ ngữ “Nhân tính (personality) có nhiều nghĩa mà các nhà 
tâm lý học và lý thuyết Nhân Tính phương Tây sử dụng. Nó 
được dùng với ý nghĩa Kỹ năng xã hội trong từ ngữ huấn 
luyện hay giáo dục các kỹ năng” (personality). Nó cũng được 
dùng với ý nghĩa “một ấn tượng nổi bật nhất mà một người 
đã để lại trong các người khác, như trong các từ ngữ típ 
người tấn công” (aggressive personality), 'típ người ngoan 
ngoãn dễ bảo (submissive personality). Nó cũng được dùng 
trong ý nghĩa chỉ các phương diện tánh hạnh của các cá nhân 
v.v... Trong tác phẩm này nó chỉ mang ý nghĩa con đường 
chân thật là gì, hay các thành tố cấu hợp thành con người qua 
sự phân tích rất thực tại và thực tế của đức Phật. 

Về từ khái niệm (concept), hay ý nghĩa lý thuyết (theory) 
- một ý nghĩa khác của từ 'concept', thường được hiểu là cái 
gì tương phản với thực kiện. Nó là một tư duy về thực tại vốn 


16 


chưa được biết. Ở đây, đề tài này, nó có một ý nghĩa hoàn 
toàn khác hẳn, bởi vì nó không được tạo ra bởi tư duy thuần 
túy, hay tư duy nhị nguyên. Nó là lời tuyên bố về con người 
chân thật mà đức Phật đã chứng đạt. Tại đây, Khái niệm/ 
hay 1ý thuyết rất gần với thực kiện, như là cái bóng của thực 
tại. 

Pancanikàya là từ ngữ chỉ kinh tạng Pàli thuộc Tam tạng 
của Thượng tọa bộ (Theravada), thuộc hệ văn học Pàii từ thời 
đức Phật đến thời đại Đại đế A-Dục. 

Theo Pàli hệ, tam tạng bao gồm Luật tạng, Kinh tạng và 
Luận tạng. Luật tạng chứa đựng các luật lệ và giới luật của 
Tăng già Phật giáo như là các điều lệ thu nhận vào đoàn thể 
Tăng già, về việc phát lồ các tội, về an cư kiết hạ, về chỗ ở, y 
cà sa, thuốc men và các sinh hoạt của Tăng già. 

Luận tạng là phần diễn giải bổ sung vào Kinh tạng, gồm có 
các bộ Dhammasangani Vibhanga, Kàthàvatthu, 
Puggalapamnatti, Dhàtukathà, Yamaka và Patthàna. Các bộ 
này do chư vị đệ tử của đức Phật vào thời kỳ kiết tập Kinh 
điển lần thứ ba, dưới triều đại đế A-Dục, sáng tác vào thế kỷ 
thứ ba trước Tây lịch kỷ nguyên. 

Kinh tạng Pàii thì ghi lại những lời dạy của chính đức Phật 
Thích Ca trong bốn mươi lăm năm giáo hóa. Kinh tạng gồm 
có năm bộ kinh còn gọi là Ngũ bộ Nikàya: Trường bộ, Trung 
bộ, Tương ưng bộ, Tăng chỉ bộ và Tiểu bộ. 

Trong công trình khảo cứu này, tác giả chỉ tham khảo năm 
bộ kinh nói trên, đặc biệt là khảo cứu giáo lý Duyên khởi và 
Năm Thủ uẩn như là nền tảng hình thành lý thuyết Nhân 
tính. Mục đích là giới thiệu cái nhìn mới mẻ về mọi sự vật 
hiện hữu, rằng con người, không phải là một thực thể bất 
biến, không thể tách rời khỏi xã hội và môi sinh, không thể 
tồn tại, hiện hữu ngoài xã hội hay môi sinh; nói khác đi, xã 
hội hay môi sinh là một phần của chính cơ thể con người. 


17 


Điều này khác hẳn với các lý thuyết Nhân tính đương thời 
vốn quan niệm con người là một thực thể độc lập với thiên 
nhiên. Từ cái nhìn này mở ra một hướng giáo dục mới để giải 
quyết các khủng hoảng xã hội. Với mục đích ấy, tác phẩm 
này dưới dạng thức của một biên khảo cơ bản để rút ra một 
tri thức mới áp dụng vào giáo dục, xã hội, sẽ khởi đầu từ 
chương 2 (I.2.) về giáo lý Duyên khởi, sự thật của cuộc đời. 


Chú thích: 

(1) "Discourse on Synopsis of Fundamentals", Middle 
Length Sayings, Vol. I, PTS, London, 1987, p. 3. 

(2) "Discourse on Synopsis of Fundamentals”,..., 1987, pp. 
7-8. 

(3) "Discourse on All the Cankers", Middle Length 
Sayinøs, Vol.I, PTS, London, 1987, p. 9. 

(4) "Kindred Sayings”, Vol. HI, PTS, London, 1992, p.18. 


œ-##-& 


18 


I.2. Chương 2 
Giáo lý Duyên khởi, Sự thật của Đời sống 


Theo thông lệ, thật đáng đề cập đến tư tưởng và xã hội Ấn 
Độ trước khi tìm hiểu sự thật tối hậu mà đức Phật Thích Ca 
đã chứng đạt vào thế kỷ thứ sáu trước Tây lịch kỷ nguyên. 


I.2.1. Tư tưởng về xã hội Ấn trước ngày Đức Phật đản 
sanh 

Giới thiệu tống quát: 

Xã hội Ấn là nơi đã phát sinh một trong các nền văn hóa lâu 
đời nhất của nhân loại. Theo tài liệu của khảo cổ học, trước 
tiên là thời đại đồ đồng“ hình thành vào khoảng ba nghìn 
năm trước Tây lịch. Dân tộc định cư ở Ấn như Mundian, 
Sumerian, ..., đặc biệt là Dravidian, hầu như đã hình thành 
một nền văn hóa “nông nghiệp gọi là văn minh Ấn-Hà 
(Indus civilization). Theo A.K.Warder, trong tập sách “Phật 
giáo Ấn Độ (Delhi, 1991, p-17), nền văn minh Ẩn-Hà trải dài 
về phía Đông đến thung lũng sông Hằng và Đông Nam vượt 
qua Gujarat. Bấy giờ đã có hai thành phố lớn, hai trung tâm 
chính, một ở Punjab và một ở Sindh. Nói đến tôn giáo của 
dân tộc ở Ấn-Hà, Warder viết: 

“Vềtôn giáo, dân chúng Ẩn-Hà thờ đấng Thượng đế một uài đức 
tính của ngài nói lên rằng Ngài là gốc của thần Siua đương thời (uị 
thần rất phổ biến tron các dân tộc Tamil): một mặt ngài là biểu 
tượng của sáng tạo uà phổn 0uinh, mmột mặt ngài xuất hiện trong 
øai tột tụ sĩ khổ hạnh hau một osin phát huụ các quuểh lực siêu 
nhiên (1). 

Vào khoảng thời gian từ thế kỷ mười sáu đến thế kỷ mười 
ba trước Tây lịch, nền văn minh Ẩn-Hà đi vào suy sụp khi 


19 


người Ariyan, có lẽ từ dãy Caucasia (thuộc Armenia, Liên 
bang Nga), xâm chiếm xứ Ấn. Họ vượt qua dãy núi Hin- 
Kush đến Punjab. Tại đây dân Dravidian kiên cường chống 
lại người Ariyan, nhưng thất bại. Người Ariyan lại chịu ảnh 
hưởng của nền văn minh nông nghiệp của người Dravidian: 
họ theo lối sống định cư của Dravidian, định cư trong các 
làng mạc, thị trấn, thành phố. Mặt khác, người Dravidian 
chịu ảnh hưởng tư tưởng của người Ariyan di trú. Hai nền 
văn minh ấy đã kết hợp lại tạo ra một nền văn minh mới vào 
thời đại “đồ sắt, khoảng từ thế kỷ thứ mười đến thế kỷ thứ 
tám trước Tây lịch. Về sự kiện lịch sử này, A. K Warder viết: 

“Theo chứng cứ nhân chủng học, người Aruan uào xứ Ấn ào 
thời kù sụp đổ của nền uăn minh Ẩn-Hà (khoảng 1600 năm trước 
Tâu lịch). Thực sự họ là kẻ xâm lược man di đã chiến thắng dân 
chúng Ẩn-Hà uà hủy hoại các thành phố của ẤẨn-Hà. Những 
người Ariuan nàu nói ngôn ngữ hình thức sớm nhất của Sanskrit 
gọi là “Vedic” (Vệ-đà) theo các bản kinh Vệ đà xưa nhất của Ấn 
đọc được nsàu nau. Cúc bản dịch Vệ-đà xưa nhất có lẽ là do người 
Ariuan sáng tác uào khoảng hai hau ba thế kủ sau ngày chiến 
thắng”. (2) 

Tiến sĩ Chandradhar thì cho rằng: 


“Cúc bán Vệ đà là thời kỳ ăn học xưa nhất của tư tưởng Ariyan. 
Nguồn gốc của triết lý Ấn khởi đầu từ đó. Triết lú Ấn, một hệ 
thống độc lập, đã phát triển thực tế đã không chịu ảnh hưởng nsoại 
lai. Chẳng mau, hiểu biết của chúng ta uề Vệ-đà, cả đến ngà naụ, 
thì quá ít ỏi uà thiếu sót”. (3) 

Như vậy tư tưởng của Vệ đà, đặc biệt là của Rig-Vệ đà, 
nhuốm màu tư tưởng của Ariyan. Hình như các tư tưởng đó 
phát sinh từ Caucasia của những ngày rất xa xưa, phát sinh 
từ những nơi mà dân Ariyans di trú dừng lại nghỉ ngơi sau 
khi qua nhiều vùng núi đổi, nhiều sa mạc cô liêu hay các 
vùng cao nguyên cao bát ngát, dưới những bầu trời nắng 


20 


cháy, những cơn mưa nặng hạt, những cơn mưa bão tuyết 
hay dưới những bó đuốc chập chùng trong đêm khuya. Đấy 
là những tư tưởng của vũ trụ vô biên đầy quyền lực gắn liền 
với con người. Các tư tưởng càng ngày càng trở nên thực tiễn 
hơn và gần gũi hơn với con người khi chúng nói đến các vị 
thần đất, thần cây, thần bò của người Dravidians vào thời xa 
xưa của nền văn minh nông nghiệp, A.K. Warder đã tiếp: 

“Dưới triều đại Pauraua, các bản kinh Vệ-đà xưa đã được kết tập, 
nhiều bản được sáng tác thêm, uà các bản kinh mới uà cũ đã được 
hình thành trons một “Kinh tập/ sọi là Vệ-đà. Thật ra không có 
một bộ “Kinh tập” duụ nhất, mà đã nhiêu lần hiệu đính ... Kinh tập 
Vệ-đà 0ì thếTà trí thức tập hợp của nhiều Bà-la-môn hau nhiều tu 
sĩ. Nó bao gồm thơ, các bài ca, nehi thức uà triết lú”. (4) 

Vì thời bấy giờ, vào khởi đầu thời đại “đồ sắt, đã có nhiều 
đổi thay ở xã hội Ấn, nên A.K. Warder tiếp: 


“Từ Vệ đà đã được hệ thống hóa dưới thời Paurauas, 0à từ các 
sáng tác do nhớm tự tưởng gia của thế kủ thứ chín trước Tâu lịch, 
tư tưởng kinh oiện oà bảo thủ ở Ấn, người ta đã rút ra được tôn 
giáo của nó, nehi lễ triết lú, anh hùng ca, các truuền thống lịch sử 
xưa, luật pháp, hình học (toán học), thiên uăn 0uà khoa ngôn ngữ 
học. Người ta hiểu tất cả đâu tạo nên “Bà-la-môn giáo” là một nêhn 
oăn minh, một nếp sống, một tôn giáo uà nhiều điều khác. Ở một 
ú nghĩa, Bà-laamôn có nhiều ảnh hưởng nàu là $iai đoạn anh 
hùng mà những anh hùng nổi tiếng nhất đã được ca tụng trong sử 
thí (5). 

Tại đây, người ta có thể gọi giai đoạn đầu tiên của Vệ-đà là 
giai đoạn "Vệ-đà", và giai đoạn kế tiếp, khi tư tưởng Ấn Độ 
trở nên thực tế hơn và khoa học hơn, là giai đoạn “hậu Vệ- 
đà. Tư tưởng Ấn trong hai giai đoạn này đã được 
Benimadhab Barua diễn đạt trong tập sách của ông nhan đề, 
“Lịch sử của Triết Ấn trước thời kỳ Phật giáo, có thể tóm tắt 
như sau: 


21 


- Vào thời xa xưa của văn hóa Ấn, các hiển triết Vệ-đà đã 
mở ra những trang thánh ca nói đến các vấn đề vũ trụ và xem 
“nước là khởi đầu của vạn vật. Bấy giờ một vấn đề khác khơi 
dậy: cái gì hiện diện ngay sau “nước” và ngay trước “tạo vật? 

Về câu hỏi này, Aghamarsana, triết gia đầu tiên của xứ Ấn, 
đáp: nó là năm (Year), là nguyên lý thời gian vốn là chủ tể 
của sinh và tử. 

Heranyagarbha bảo nó là “kim nhân (golden germ). 

Narayana thì quả quyết nó là “Purusa” v.v... 

- Rồi một câu hỏi khác lại được nêu lên: từ cái gì nước phát 
sinh? 

Aghamarsana nói nước phát sinh từ “chỗ tối (night) hay 
“hỗn mang“. 

Prajapati Paremesthin đáp: ta có thể biết nó, hay có thể ta 
không biết nó. 

Brahmanaspati cho rằng nó đến từ hư vô. 

Anila thì bảo nó đến từ “gió (air) v.v... 

Sau thời kỳ Vệ-đà, các vấn đề triết học dần dần xuất hiện và 
càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn và khoa học hơn. Sự kiện 
này nói lên rằng khái niệm về tự ngã của các hiện hữu càng 
ngày càng được nhấn mạnh. Từ vấn đề triết lý đặt ra từ thời 
kỳ đầu Vệ-đà rằng: bằng cách nào ta hợp nhất với thiên nhiên 
hay thượng đế? đến vấn đề triết lý do các đạo sư Bà-la-môn 
về sau đặt ra: ta là ai?, mà các câu trả lời cho câu hỏi “ta là ai? 
biến đổi dần dần: từ con người vật lý đến con người sinh lý, 
rồi đến con người tâm lý, siêu hình, và sau hết là con người 
tâm linh: 

- Ta là Naramaya: một cá nhân như động vật ở đất liền và 
như các sinh vật trong không gian. Mọi chúng sinh hữu hình 
hay vô hình đều được tạo thành từ “purusa/ (mặt trời, hay vật 
chất từ mặt trời). 


22 


- Ta là Annamaya (người sinh ra từ bào thai): con người do 
thực phẩm tạo nên, hay con người do năm yếu tố tạo nên 
(đất, nước, gió, lửa và không gian), được sản sinh từ tỉnh túy 
của thực phẩm đã được tiêu hóa từ người cha nối kết với 
người mẹ và thành thai nhi (tỉnh của cha và huyết của mẹ). 

- Ta là Pranamaya (con người sinh lý): con người do cha mẹ 
sinh, do bà mẹ nuôi lớn, một cơ thể sống, có nghĩa là một cơ 
thể đầy sức sống do thực phẩm hay “năm yếu tố” tạo nên, do 
thức ăn nuôi dưỡi biến thành bộ xương khi chết, một thi thể 
bị phân hóa và sau đó trở về với thế giới vật lý (cát bụi). 

- Ta là Manomaya (con người tâm lý): là cá nhân có ý thức 
có thể nhận thức qua các cảm giác, là cá nhân mơ mộng, 
tưởng tượng, suy nghĩ, cảm thọ, mong muốn và nhận thức 
cái nhị nguyên tính và đa nguyên tính của sự vật. 

- Ta là Vijnànamaya (con người siêu thức): là con người 
thiên phú cho một ý thức hữu tỉnh nội tại, hay linh hồn, là 
một người biết suy nghĩ, một nhà tư tưởng thể nhận được 
nhất nguyên tính của nguyên nhân của hiện hữu đa nguyên. 

- Ta là Anandamaya (con người đạo đức, tôn giáo, tâm 
linh): một linh hồn ân phước hợp nhất với thiêng liêng. 

Đối với chúng ta, hình như các hiền triết của thời kỳ Vệ-đà 
xa xưa đã sống rất tự nhiên và rất gần gũi với thiên nhiên - 
điều này liên hệ đến đời sống của dân Ariyans di trú - Ranh 
giới giữa thiên nhiên và con người chưa hiện rõ. Vì thế các 
vấn đề triết lý của họ tập trung vào vấn đề Thượng đế, đấng 
sáng thế là ai? và làm thế nào để hợp nhất với thiên nhiên, 
đấng sáng thế? 

Nhưng về sau, các đạo sư Bà-la-môn quay sang miên man 
tư duy về “cái tôi (ngôi thứ nhất), về cái tự ngã của sự vật 
như là thực thể; bấy giờ màu sắc của triết lý Ấn Độ bắt đầu 
trở nên thực tế - điều này liên hệ đến nếp sống của dân 
Dravidian của nền văn minh nông nghiệp - Đây là lý do mà 


23 


tác giả của tác phẩm này gọi giai đoạn ấy của triết lý Ấn Độ 
là giai đoạn triết lý “Hậu Vệ đà“. Giai đoạn này kéo dài cho 
đến lúc sáu trường phái tư tưởng xuất hiện. 

- Sáu trường phái tư tưởng dưới thời đức Phật: 

Vào thời đức Phật, các đạo sư của sáu trường phái tư tưởng 
ở An Độ rất nổi tiếng. Tất cả họ đều chống lại với giáo lý của 
đức Phật, đã được giới Phật giáo xếp vào hàng “Lục sư tà 
giáo. Các đạo sư ấy là Pùrana Kassapa, Makkhali Gosala, 
Ajlta Kesa - Kambala, Pakudha Kaccàyana, Sanjaya 
Belathaputta và Nigantha Nataputta. 

1/- Pùrana Kassapa (6): 

Là một đạo sĩ khổ hạnh lõa thể, chết vào năm 572 trước Tây 
lịch. Học thuyết của ông, theo Kinh “Sa Môn Quả (Trường 
Bộ ], gọi là “phi nghiệp (akiriyavada) hay “vô nhân 
(ahetuvad). Ông chủ trương khi một người hành động hay 
bảo người khác hành động. Linh hồn thật sự không hành 
động (niskriya), nó ở ngoài nghiệp thiện, ác - thực tại cũng ở 
ngoài vòng thiện, ác. 

2/- Makhkali Gosala (hay Maskarin Gosala) (7): 

Theo bản kinh Jaira Bhagavati và bản luận của nó, học 
thuyết của Makkhali - Gosala được tóm tắt như là học thuyết 
“tự chuyển hóa“ nhưng theo kinh “Sa-Môn Quả của Phật 
giáo, học thuyết ấy gọi là học thuyết Luân hồi tịnh hóa/ 
(samsara - suddhi). Học thuyết này cho rằng cả những người 
ngu cũng như người trí, theo sự “tự chuyển hóa“ sẽ dần dần 
đạt đến, và hẳn phải đạt đến, sự toàn thiện. 

3/- Ajita Kesa - Kambala 

Triết lý của Ajita Kesa Kambala là duy vật. Nó được gọi là 
“Hư vô chủ nghĩa“ hay “đoạn diệt hoặc “chấp đoạn“. Ajita cho 
rằng cá nhân chết là hết. Khi chết cơ thể sống do bốn yếu tố 
(đất, nước, gió, lửa), tạo nên, chết đi, các yếu tố đất, nước, 


244 


gió, lửa trở về với đất, nước, gió, lửa, và các căn trở về với hư 
vô. Mọi người đều chấm dứt sau khi chết. 

4/- Kakuddha (Rakudha) Kàtyàyana (9): 

Theo kinh “Sa-Môn Quả, triết lý của Rakudha là triết lý về 
bảy phạm trù (satta - kyà - vada). Theo Kinh Jaira Kritanga, 
học thuyết ấy được diễn tả là học thuyết về linh hồn là phạm 
trù thứ sáu (atna - sastha - vada), Rakudha quan niệm thật sự 
không có hành động giết, nghe, hiểu hay dạy, mà chỉ có hành 
động tách các phần tố làm nên cơ thể rời khỏi nhau. Khi một 
người với thanh kiếm bén chặt một cái đầu làm đôi, người ấy 
không có giết ai cả, chỉ có thanh kiếm đi qua giữa bảy yếu tố 
kia. Lối lập luận này quả rất nguy hiểm. Nó đẩy con người 
đi đến hủy hoại đạo đức và làm loạn xã hội. 

5/- Sanjaya Belatthaputta (10): 

Kinh Phật xếp Belathaputta vào hàng hoài nghi nổi tiếng 
nhất. Ông là bậc thầy của tôn giả Sàriputta, trưởng tử của đức 
Phật, trước ngày tôn giả trở thành đệ tử của đức Phật. Học 
thuyết của Sanjaya Belathaputta là “Bất khả tri thuyết, “Hoài 
nghi thuyết Hay gọi là “Thuyết trườn uốn như con lươn. 
Đức Phật dạy, mỗi khi Sanjaya và hàng đệ tử thì họ biện luận 
trườn uốn như con lươn, lập luận của họ sẽ rơi vào một trong 
bốn trường hợp sau: 

- Trường hợp thứ nhất và thứ hai: 

Chúng ta không biết rõ các điều thiện, cũng không biết các 
điều ác đúng như thật. Trong trường hợp đó nếu chúng ta 
tuyên bố là thiện hay ác, chúng ta có thể bị dẫn dắt bởi ngã 
mạn hay tự hảnh, hay ảnh hưởng bởi sân hận và ân hận. 
Trong điều kiện đó người ta có thể chứng tỏ rằng chúng ta 
sai lầm và điều này sẽ khiến ta khổ đau vì ân hận, và kết quả 
là ngăn che sự tịnh lạc mà ta nhắm đến. Hoặc giả, chúng ta 
sẽ rơi vào tâm chấp thủ mà cuối cùng cũng đi đến hậu quả 
quấy rối sự tịnh lạc. 


25 


- Trường hợp thứ ba và thứ tư: 

Chúng ta không biết như thật các điều thiện cũng không 
biết như thật các điều ác. Giả tỉ có những người thông minh, 
tinh tường, từng trải, giỏi tranh luận, chia chẻ sợi tóc làm tư, 
đi đó đây để đập vỡ các giáo điều của những kẻ khác. Mặt 
khác, chúng ta đần độn. Vì lẽ đó, nếu chúng ta khẳng định 
cái gì là thiện hay ác, họ có thể tranh luận với chúng ta, buộc 
chúng ta cắt nghĩa, và có thể chỉ ra các điểm sai lạc của chúng 
ta. Như trên đã nói, sự việc này có thể khiến ta đau khổ vì ân 
hận và quấy rối sự an tỉnh của chúng ta. Thế nên, để khỏi sợ 
một ý kiến diễn đạt sai lầm, để khỏi rơi vào tâm chấp thủ hay 
vướng vào tranh luận, chúng ta không tuyên bố điều gì là 
thiện hay ác, mà một khi được hỏi về cái này, cái kia, chúng 
ta trả lời như vây: 

- Có phải A là B? - không. 

- Có phải A không là B? - không. 

- Có phải A vừa là B vừa không phải B? - không. 

- Có phải A không là B cũng không không là B? - không. 

Như vậy gọi là lập luận trườn uốn như con lươn. 

6/- Nigantha Nàtaputta (11) 

Kinh Sa Môn Quả (Phật giáo) diễn tả học thuyết của 
Nigantha là “bốn sự tự chế. Khi vua A-Xà-Thế (Ajàtasattu) 
hỏi Nigantha rằng, “Ông có thể chỉ rõ cái kết quả thiết thực 
hiện tại của đời sống xuất gia không?, Nigantha đáp, “tâu bệ 
hạ, ở đây người Nigantha bị trói buộc bởi “bốn sự tự chế 
Những øì là “bốn sự tự chế ấy? - người Nigantha bị hạn chế 
bởi các hạn chế, bị bao vây bởi các hạn chế, được soi tỏ bởi 
các hạn chế, và bị yêu sách bởi các hạn chế. Và cho đến mức 
độ mà người Nigantha bị ràng buộc bởi “bốn sự tự chế này, 
thì người Nigantha được gọi là hoàn bị tự ngã, làm chủ tự 
ngã, và an lập tự ngã. 


246 


Các bản Kinh Phật đã đánh giá và xếp loại các tư tưởng Ấn, 
kể từ tư tưởng Vệ đà, vừa đề cập trên như sau: 

- Mười tám loại tà kiến liên hệ đến quá khứ: 

* Thuyết thường hằng: có bốn loại tà kiến. 

* Thuyết chủ trương một phần thường hằng, một phần 
đoạn diệt: có bốn loại tà kiến. 

* Thuyết hữu biên: có hai loại tà kiến. 

* Thuyết vô biên: có hai loại tà kiến. 

* Thuyết trườn uốn con lươn: có bốn loại tà kiến. 

* Ngẫu nhiên luận: có hai loại tà kiến. 

- Ba mươi chín loại tà kiến liên hệ đến tương lai: 

* Hữu tưởng luận sau khi chết: có mười sáu loại tà kiến. 
* Vô tưởng luận sau khi chết: có tám loại tà kiến. 

* Phi hữu tưởng phi vô tưởng luận sau khi chết: có tám 
loại tà kiến. 

* Hư vô luận: có bảy loại tà kiến. 

- Năm loại tà kiến liên hệ hiện tại: 

* Chủ trương Niết bàn tại thế và hiện thế: có năm loại. 

Đối với sáu mươi hai loại tà kiến ấy, đức Phật tuyên bố: 

“Ở đâu, nàu các Tủ kheo, Như Lai biết rõ các trí kiến ấy bị chấp 
thủ như thế bị ú nắm chặt như thế sẽ dẫn đến những sanh xứ như 
thế ở cảnh giới khác. Như Lai biết tất cả những điều nàu, uà còn 
biết nhiều hơn thế nhưng Như Lai không chấp thủ tri kiến ấu. Do 
không chấp thủ, Như Lai chứng đạt sự rốt ráo an tịnh, uà sau khi 
biết rõ sự sinh khởi uà đoạn diệt của các cảm thọ, 0j gọt, sự gu 
hiểm uà sự giải thoát hoàn toàn. Nàu các Tỷ kheo, Những điều 
nàu là những điều uuên áo, khó thấu, khó hiểu, an tịnh, tối thắng, 
ở ngoài tư duu, tếnhj, chỉ được người trí chứng ngộ, Như Lai sau 
khi chứng nsộ những điều ấu uới thắng trí ñã tuụên thuuết, những 
ai muốn chân thật tán thán Như Lai sẽ chân chánh tán thán như 
thế “(12). 


27 


Tư tưởng gia Ấn đánh giá tư tưởng Ấn: 

S. Radhakrishnan, một triết gia Ấn đương thời đã nhận 
định tư tưởng Ấn trong tác phẩm “Triết lý An Độ của ông 
rằng: 

“.. Người Ấn không bao giờ cảm nhận rằng cuộc đời là một chiến 
trường, nơi tà con người chiến đấu cho quuểh thế của cải 0à sự 
thống trị. Một khi con người không cần tiêu phí các năng lượng 
của mình uào các uấn đề thế sự, lợi dụng thiên nhiên uà kiểm soát 
các sức mạnh thiên nhiên, cơn người bắt đầu nehi đến tmmột đời sống 
tâm linh toàn uẹn hơn. Có lẽ cái khí hậu làm cho con nieười mệt 
mỏi äã khiến người Ấn có khuwnh hướng nghỉ ngơi 0à rời bỏ công 
diệc. Những cánh rừng lớn uới những con đường rộng có những 
tàng lá đã tạo ra các cơ hội tuuệt uời cho những tâm hồn sùng đạo 
đi quanh quất qua lại, tmrơ những giấc mơ lạ uà bùng lên những lời 
ca 0ui thú... Chính tại những nơi ẩn dật ở trong những cánh rừng 
là nơi mà các nhà tư tưởng Ấn trầm tư uề những uấn đề hiện hữu 
sâu thắm hơn/ (13). 

5. Radhakrishnan tiếp: 

®Nổỗ lực của triết lú để xác định bản chất của thực tại có thể khởi 
đầu từ tự neã, chủ thể của tư duụ, ha đối tượng của tư duy. Ở 
Ấn, triết lý thì tập chú uào tự ngã con người, ở đó cái nhìn thì 
hướng neoqi, dòng hiện hữu 0ô thường thì chiếm linh cái tâm. Ở 
Ấn, tự biết mình (Atnàmam Viddhi) tóm tắt được luật pháp 0à 
các kinh sách tiên tri. Tâm linh ở trơng con người là trung tâm của 
0qn hữu. 

... Tầm lú học của Ấn nhận rõ giá trị của thiên định uà xem trọng 
thiển định như là phương tiện đểtrực nhận chân lú (14) 

Sự đánh giá trên của Radhakrishnan rất là sáng tỏ và hữu 
ích. 

Nói chung, thực chất của tư tưởng Ấn là thế. Trên cơ sở đó 
một hướng giáo dục Ấn có thể được xây dựng. 


28 


Nổi giáo dục xưa cổ của Ấn: 

Giờ hãy theo dõi nhận định của 5S. D. Dev trong tác phẩm 
“Giáo dục và Nghề nghiệp” của ông: 

Kinh Vệ đà đã cắt nghĩa con người như tmột phần rất nhỏ của 
thánh linh, đấng Thượng đề đầu quuê) lực. Giáo dục làm con người 
thành điểm gặp sỡ của Thiên đàne uà Trần thế“ Theo ngôn ngữ của 
Lũu-ba-ni-sát (Lpanishad), công tác giáo dục là khám phá ra sự 
huụ hoàng của ánh lửa thiên đàng uà làm cho cuộc sống trần thế 
tràn đầu ánh huụ hoàng ấu. Theo Badarauana của Kinh Bà-la- 
môn giáo, trục tiêu của giáo dục là tạo nên được con người trí tuệ, 
thánh thiện uà thiêng liêng... Tu nhiên, tục đích của giáo dục 
Ấn Độ cổ đại là tính chất xâu dựng làm gia tăng sức mạnh của 
tâm thúc uới ý hướng phát triển hiểu biết của con người, giúp con 
người Äứng uững trên đôi chân của mình, uà tạo nên con 'ieười trí 
tuệ, thánh thiện uà thiêng liêng” (15). 

S.D. Dev tiếp: 

“Các nhà tiên trí Ấn đã nhận thức rõ rằng giáo dục là cần thiết 
cho con người để sống một đời sống lú tưởng. Mục đích của siáo 
dục của Án neàu xưa là dạu những người con trai, con sái biết chủ 
động, chấp nhận kủ luật, trách nhiệm uà lãnh đạo, biết xử thế biết 
rõ sự khác biệt giữa điều phải, điều trái uà làm quen uới các uyên 
tắc ứng xử thuộc xã hội uà đạo đức, uà sau cùng biết đánh giá đúng 
mức sự phong phú của quá khứ lịch sử của xứ sở của tình, đểgiúp 
đỡ họ phục uụ đồng bào... Sự soi sáng, hiểu biết oà hướng dẫn mà 
giáo dục đem đến cho con người sẽ có kết quả chuuển đổi hoàn 
toàn. “Nếu một người hơn một người khác, một nhà tư tưởng Vệ- 
đà đã nói, “Không phải 0ì người ấu có thêm tau hau mắt, mà bởi 0ì 
tâm 0à trí của người ấu đã được giáo dục làm cho sắc bén uà đem 
lại nhiều hiệu năng hơn. “Bhartrihari bảo rằng không có giáo dục 
cơn 'eười chỉ là cầm thú; giáo dục nâng cao chúng ta lên thành 
người. Cuộc đời mmà không có một nển giáo dục thì nhất định là 0ô 
nehia 0à chẳng có giá trị gì”. (16). 


29 


Qua những gì S. D. Dev đã diễn đạt như vừa trích dẫn, tác 
giả thấy rằng trọng điểm của tư tưởng và giáo dục của Ấn 
Độ ngày xưa là tự ngã của con người, nơi đó có sự có mặt của 
trí tuệ và tâm linh vốn là trung tâm điểm của vạn hữu. Đây 
là điểm chủ yếu mở ra hướng mới của nền giáo dục và văn 
hóa hiện đại vì hòa bình và hạnh phúc của nhân loại. Tuy 
nhiên, vấn đề “con người chân thật là gì? và làm thế nào để 
giáo dục, tu tập làm phát sinh trí tuệ từ con người chân thật 
ấy? là những vấn đề khác. Cũng thế, đối với thiển định 
chúng ta có thể đặt vấn đề: con đường thiền định kia là gì? 
Con người sẽ gặt hái được những gì từ con đường thiền định 
ấy? Câu trả lời đúng cho những câu hỏi ấy vẫn còn là giấc 
mơ của xứ Ấn mãi cho đến thời điểm đức Phật Thích Ca giác 
ngộ dưới cội Bồ-đề ở Bồ-đề đạo tràng (Bodh Gaya). Bấy giờ 
giấc mơ tuyệt vời của xứ Ấn mới trở thành hiện thực. 

Như Kinh Phạm Võng đã nói, các nhà hiển triết, tư tưởng 
Ấn Độ do chấp thủ các tri kiến và các cảm thọ mà không thể 
thấy được chân lý và con đường đi đến chân lý. Chỉ có đức 
Phật do không chấp thủ các tri kiến và cảm thọ nên Ngài đã 
giác ngộ chân lý tối hậu. Sự kiện này sẽ được tìm hiểu vào 
phần kế tiếp của tác phẩm. 


I.2.2. Con đường đến Chân lý của Đức Phật 

Về đức Phật Thích Ca 

Vị đã chứng ngộ chân lý tối hậu và thành Phật là thái tử Tất- 
Đạt-Đa, (Siddhattha). Thái tử sinh năm 624 trước Tây lịch - 
theo tài liệu của Hội nghị Phật giáo Thế giới họp tại Tokyo 
năm 1952 - tại vườn ngự Lâm-Tỳ-N¡i (Lumbini) thuộc xứ 
Népal ngày nay. Thân phụ của Thái tử là vua Tịnh Phạn 
(Suddhodana), giai cấp Sát-đế-lợi (Khattiya), dòng Thích Ca, 
xứ Ca-TIỳ-La-Vệ (Kapilavatthu). Thân mẫu của Người là 
Hoàng hậu Ma-Da (Màya) thác sinh về cõi trời Dục Giới một 


30 


tuần sau khi sinh Thái tử. Sau ngày sinh, nhà hiển trí A-Tư- 
Đà (Asita) xem tướng Thái tử và đoán rằng: ba mươi hai 
tướng quý trên thân Thái tử nói lên rằng Thái tử sẽ xuất gia 
và sẽ thành Phật, bậc đạo sư của Trời và Người. 

Kinh Nàlaka thuộc Kinh Tập (Tiểu Bộ Kinh) ghi lại lời tiên 
đoán ấy như sau: 

- Nhớ lại con đường luân hổi của mình, nhà hiển trí A-T-Đà 
đau khổ, ứa nước mắt; thấu uậu các 0ị Thích tử hỏi A-Tu-Đà đang 
khóc phải chăng có điều chỉ bất tường đến uới Thái tử7 (17). 

- “Thấu các Thích tử u buồn, A- Tư-Đà đáp, tôi thấu không có gì 
bất tường đến uới thái tử, sẽ tuụệt nhiên không có chướng neại ì 
đến oới Thái tử, uì Thái tử là bậc tối thắng. Đừng có lo âu! “(18). 

- “Thái tử sẽ đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài sẽ 
chuuển Pháp luân, Ngài là uị chứng Niết-bàn tối hậu, sẽ 0ì sự an 
lạc của số đông 0à đạo của Ngài sẽ được truuền bá rộng rãi”. 

- “Đời sống của tôi không cờn bao lâu nữa thì chấm dứt, giữa 
chừng đời sống của Thái tử tôi sẽ chết; tôi sẽ không được nghe 
Chánh Pháp của bậc Vô-ti, uì thếtôi đau đớn, bất hạnh uà khổ sở 
(19). 

Thái tử lớn lên trở thành một thanh niên tuyệt vời, giỏi học 
vấn, tối thắng trong các môn thể thao và quân sự, rất đẹp 
người và đẹp nết. Thái tử cưới Công chúa Da-du-đà-la 
(Yasodharà), một “hoa hậu / dưới thời Thái tử, lúc Thái tử vừa 
mười tám tuổi. Năm hai mươi chín tuổi, Công chúa sinh được 
Hoàng tử La-hầu-la (Rahula), người con trai độc nhất. 

Thái tử đã mở bốn cuộc du hành ra khỏi hoàng thành, 
những cuộc du hành định mệnh. Lần du hành thứ nhất, 
Người gặp một cụ già; lần thứ hai, gặp một người bệnh; lần 
thứ ba chứng kiến một thi thể đang thiêu cháy trên giàn hỏa; 
lần thứ tư gặp một tu sĩ thánh thiện. Qua bốn cuộc du hành, 
tư tưởng Người dao động khiến Người đi đến một quyết định 
quan trọng nhất của đời minh: rời bỏ ngai báu và sống đời 


31 


sống xuất gia tìm kiếm chân lý. Bấy giờ Người vừa hai mươi 
chín tuổi. 

Người đến học đạo dưới sự hướng dẫn của hai vị Sa-môn 
nổi tiếng nhất đương thời: Sa-môn Alàra Kàlàma và Sa-môn 
Uddaka Ràmaputta. Alàra Kàlàma giúp Người chứng đắc 
định “Vô sở hữư; Uddaka giúp Người đắc định “Phi tưởng 
phi phi tưởng. Người chứng đắc những gì Kàlàma và 
Ràmaputa đã chứng đắc chỉ trong khoảng một thời gian 
ngắn, nhưng Người không thỏa mãn với sự chứng đắc ấy do 
thấy rằng Người đang bị vô minh ngăn che. 

Rồi Người đi đến một khu rừng rậm gần Uruvelà hành khổ 
hạnh với các hiển giả Kiều Trần Như (Kodamna) với bốn 
người bạn của hiền giả. Trải qua sáu năm sống cô tịch và trần 
trụi giữa rừng sâu, nằm gai nếm mật, chịu thiêu đốt dưới 
nắng hạ, chịu băng hàn giữa những đêm đông cho đến khi 
kiệt sức. Bấy giờ, trong thời gian khổ hạnh, Người bắt gặp ba 
tư tưởng khởi lên trong tâm rằng: 

Nàu Ageioessama, có ba tự tưởng khởi lên trong 1a cùng lúc, 
chưa từne được nghe trước đâu; oí như có một khúc câu đẫm ướt, 
để trong nước; rồi một người đem đến dụng cụ lấu lửa uà nghi rằng; 
1a sẽ lấu lửa, ta sẽ có lửa”. Nàu Aseioessana, ngươi nghi thế nào? 
Người ấu có thểlấu được lửa, có được lửa không? - Bạch đức Cồ- 
đàm, không. Cũng thế nàu Aseiuessana, những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào chưa rời khỏi các dục lạc, các cảm thọ thuộc thân thể, thì 
đối uới họ giữa các cảm thọ lạc thú nhự ham muốn chúng, khát 
oọng chúng, khích động chúng, nếu không được chủ động loại trừ, 
giảm thiểu thì dà những Sa-môn, Bà-la-môn nàu có cảm nghiệm 
các cảm thọ nhóới đau, khổ đau, đau đớn kịch liệt, khốc liệt, họ sẽ 
không trở nên những uị chứng được các tri kiến, tuệ kiến, Vô 
Thượng Chánh Đẳng Giác, uà dù các Sa-môn, Bà-la-môn nàu 
không cảm nehiệm các cảm thọ nhói ñau, khổ ñau, ñau đớn khốc 
liệt, kịch liệt, họ cũng không trở thành những uị chứng được các tri 


32 


kiến, tuệ kiến, Vô Thượng Chánh Đẳng Giác. Nàu Assiuessana, 
đâu là tư tưởng xảu đến uới Ta cùng lúc, chưa từng được nhe trước 
đâu. 

Nàu Aseiouessana, rổi một tư tưởng thứ hai xuất hiện nơi Ta cùng 
lúc, chưa từng được nhe trước đâu. Nàu Aseruessama, 0í nh có 
một khúc câu đẫm ướt, được lấu ra khỏi nước uà đặt lên chỗ đất 
khô... 

Nàu Asgioessama, rổi tư tưởng thứ ba xuất hiện nơi Ta cùng lúc, 
chưa từng được nhe trước đâu. Nàu Ageiuessana, 0í như có tột 
khúc câu khô, được lấy ra khỏi nước uà đặt trên chỗ đất khô,... 
Nàu Asgioessama, cũng thế, những Sa-mmôn, Bà-la-môn nào chưa 
rời khởi các dục lạc, các cảm thọ lạc thú thuộc thân thể, thì đối uới 
họ, giữa các cảm thọ lạc thú như ham muốn các cảm thọ lạc thú, 
khát uọng các cảm thọ lạc thú, khích động các cảm thọ lạc thú, nếu 
không được chủ động loại trừ giảm thiểu, thì dù những Sa-môn, 
Bà-la-môn nâu có cảm nghiệm các cảm thọ nhóới đau, khổ đau, ñau 
đớn kịch liệt, khốc liệt, họ sẽ không trở thành những uị chứng đắc 
được các tri kiến, tuệ kiến, Vô Thượng Chánh Đẳng Giác; uà dù 
những Sa-môn, Bà-la-môn ấu không cảm liệt, họ cũng không trở 
thành những uị chứng đắc được các tri kiến, tuệ kiến, Vô Thượng 
Chánh Đẳng Giác. Nàu Assioessana, đâu là tư tưởng thứ ba xuất 
hiện nơi Ta cùng lúc chưa từng được nhe trước đâu / (20). 

Rồi Người đi vào tu tập nín thở cho đến khi nghe đau đớn 
dữ dội ở thân thể và đầu óc mình. Người nhận ra ngõ tu này 
không đem lại giải thoát; nếu Người tiếp tục quấy nhiễu thân 
mình kiểu ấy, Người sẽ chết trước khi có thể tìm ra giải đáp. 
Người ăn uống trở lại cho đủ khỏe mạnh để đi vào bước tu 
tập mới. Năm hiền giả khổ hạnh cùng tu với Người chứng 
kiến sự thay đổi của Người cho rằng, “đức Cù-đàm đã trở về 
nếp sống dễ dãi, rồi từ bỏ Người ra đi. 

Bấy giờ Thái tử Tất-Đạt-Đa vô cùng lẻ loi giữa biển khổ 
mênh mông. Thái tử suy nghĩ miên man về con đường trung 


33 


đạo” ở giữa sự xa hoa và khổ hạnh mà Người chưa từng thực 
hiện. Người hồi tưởng về buổi lễ “hạ điển, lúc còn là chú trẻ 
sáu hay bảy tuổi, Người nhập định dưới cội cây “đa/ (rose 
apple tree). Người tự bảo, “có lẽ đây là ngõ vào giác ngộ?.. 

Thái tử đi đến xứ Ưu-lâu-tần-loa (Uruvelà) và dừng chân 
tại Bồ đề đạo tràng (Bodh Gaya), tiểu bang Bihar của nước 
Ấn, bây giờ, quyết định thực hành con đường thiền định của 
Người dưới cội Bồ-đề cho đến khi tìm thấy lời giải đáp chân 
xác cho vấn đề đoạn tận khổ đau. 

Bản Kinh Ariyapariyesana ghi: 

Này các Tủ kheo, rồi ta, Người nỗ lực tìm kiếm điều chí thiện, 
tìm kiếm con đường 0ô tỉ đi đến tịnh lạc, đi ngang qua xứ Masadha, 
theo hướng đi đến Llu-lâu-tần-loa, một thị trấn quân ngũ. Tại đó, 
Ta thấu một dải đất tuuệt đẹp, một khu rừng xinh tươi, có con sông 
trong trẻo chảu qua, nước cạn có thể đi qua, 0à một ngôi làng gần 
đó để khất thực. Ta nghi rằng, nàu các Tủ kheo, quả thực đâu là 
dải đất đẹp... quả thực nơi đâu rất thuận lợi cho một người tuổi trẻ 
tụ tập”. Thế đấu, nàu các Tủ kheo, Ta ngồi lại suụ nhi, quả thật 
nơi đâu thuận lợi cho sự tu tập“. (21). 

Sau khi vào sâu thiền định, Người thực hành thiển quán và 
chứng đắc Tam minh (Tevijjà): 

1. Người nhớ rõ vô số kiếp trước của tự thân. 

2. Người đắc được trí thấy rõ hoạt động của nghiệp: 
những ai làm điều ác thọ quả ác như thế nào sẽ thác sinh 
vào khổ xứ, và những ai làm điều thiện được hưởng quả 
thiện như thế nào, sẽ sanh về các cảnh giới hạnh phúc như 
thế nào. 

3. Người đắc trí thứ ba gọi là lậu tận trí, đoạn tận hết thảy 
các lậu hoặc: có ba lậu hoặc thường được đề cập: dục lậu, 
hữu lậu và vô hữu lậu (hay vô minh lậu). 


34 
Ba trí này xuất hiện vào đêm cuối cùng khi Thái tử chứng 
đắc giác ngộ, Kinh Bhayabherava ghi: 

“Với tâm định tỉnh, hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn không cấu 
nhiễm, không phiển não, không lậu hoặc, nhu nhuyến dễuận dụng, 
oững chắc, không chao đảo như uậu, Ta hướng dẫn tâm đến Túc 
mệnh trí nhớ lại các đời sống quá khứ như uầu : một đời, hai đời, 
ba..., bốn.., trăm..., hằng trăm nghìn đời, nhiều hoại kiếp, thành 
kiếp, là chúng sinh nầu có tên thế nàu, dòng họ thế nàu, siai cấp 
thế nàu, màu sắc thế nàu, được nuôi sống như thế nàu, cảm 
nghiệm các khổ đau, hạnh phúc như thế nàu, tuổi thọ như thếnàu, 


Này Bà-la-môn uào canh thứ nhất của đêm ấu Tn chứng đắc 
được Trỉnh trí thứ nhất, uô tỉnh diệt, minh sinh khởi, bóng tối 
tan, ánh sáng đến nga trong khi Ta trú tâm tỉnh cần, nhiệt tâm, 
tính tấn. 

- Rồi uới tâm định tĩnh, hoàn toàn thanh tịnh, ..., Ta hướng dẫn 
tâm đến Thiên nhãn trí... uới trí tuệ, Tn hiểu biết được rằng các 
chúng sinh là hạ liệt, cao sang, đẹp đẽ, thô xấu, mau mắn, bất hạnh 
là do kết quả của các hành động của chúng uà Ta nghĩ rằng: các 
chúng sinh tạo ra các ác nghiệp uề thân, lời uà ú, phi báng các bậc 
Thánh, nắm siữ tà kiến, tạo ra các nghiệp do tà kiến - các người 
nàu lúc thân hoại, sau khi chết sanh uềcác cõi khổ, ác thú, dọa xứ, 
địa neục. Nhưng những chúng sanh nào tạo ra các thiện nnehiệp uề 
thân, lời uà ú, không phi báng các bậc Thánh, nắm giữ chánh kiến, 
làm các nehiệp do chánh kiến - các chúng sanh ấu lúc thân hoại, 
sau khi chết sanh uỀcác cối lành, thiên siới, cõi đời nầu... Nàu các 
Bà-la-môn, đâu là Tinh trí thứ hai Tn chứng đắc uào canh giữa 
của đêm ấu; uô minh diệt, tinh sanh... 

- Nổi uới tâm định tỉnh hoàn toàn thanh tịnh... Ta dẫn tâm đến 
lậu tận tỉnh”. Tn hiểu rõ như thật: đâu là khổ, đâu là nguyên 
nhân của khổ sinh, đâu là khổ diệt, đâu là con đường đưa đến khổ 
diệt. Tn hiểu rõ như thật: đâu là những lậu hoặc, đâu là nguyên 


35 


nhân của sự sinh khởi các lậu hoặc, đâu là sự diệt tận các lậu hoặc, 
đâu là con đường đưa đến sự diệt tận các lậu hoặc. Do biết như 
uậu, do thấu như uậu, tâm Ta giải thoát khỏi các lậu hoặc (dục 
lậu, hữu lậu uà 0ô tỉnh lậu)... Nàu các Bà-la-môn, đâu là Trinh 
trí thứ ba Ta chứng đắc uào canh cuối của êm ấu; uô minh diệt, 
mình sinh, bóng tối tan, ánh sáng đến neaụ trong lúc ta trú tâm 
tỉnh cần, nhiệt tâm tỉnh tấn? (22). 

Kinh “Thánh Cầu thì ghi sự chứng ngộ chân lý ấy rằng: 

Này các Tỷ kheo, Ta su nghi như sau: Pháp nàu do ta chứng 
đắc sâu xa, là khó thấu, khó hiểu, tịch lặng, tuuệt uời, siêu lú luận, 
ơi diệu, chỉ những người trí mới hiểu thấu. Nhưng chúng sanh nàu 
thì thích thú trong dục lạc, ưa thích dục lạc, ham thích dục lạc, niên 
thật khó thấu được sự thật của các pháp là do duyên mà khởi sinh. 
Cũng thật là khó thấu sự tịch tịnh của tất cả “ Hành”, sự xả bỏ sạch 
chấp thủ”, sự diệt tận “Ái, không tham muốn, sự diệt tận, Niết 
bàn“. (23) 

Sự thật Duyên khởi ấy đã được Kinh Tương Ưng II diễn đạt 
như sau: 

Này các Tủ kheo, rồi Ta su nghi: fio cái sì có tặt mà già, chế 
có trặt? cái gì duyên sinh ra già, chết? Bấu giờ đối uới Ta, tư du 
đúng theo sự thật của các pháp dẫn đến cái thấu biết uới trí tuệ 
rằng, sanh có mặt, niên già, chết có mặt. Già, chết do Sanh” mà 
sinh...; 0ô thỉnh có tHặt niên Hành có mặt; Hành do Vô mĩnh mà 
sinh. Như uậu sự thật là “lành do Vô minh mà sinh, 0.0.... Như 
0ậu là sự sinh khởi của hết thảu khổ đau. 

Này các Tủ kheo, rổi Ta su nghỉ như sau: fdo cái gì không có 
mặt thì già chết không có tmặt? do cái chấm dứt thì già chết chấm 
dứt ?. 

Rồi đối uới Ta suụ nghĩ đúng theo sự thật của các pháp dẫn đến 
cái thấu biết uới trí tuệ rằng: do Sinh không có mặt nên Già, Chết 
không có mặt. Do Sinh diệt, nên già chết diệt. 


36 


Và như thế đối uới Ta cái thấu biết uới trí tuệ uềSanh, Hữu, Thủ, 
Ái, Thọ, Xúc, Lục nhập, Lanh sắc, Thức, Hành, Vô minh sinh 
khởi. Như uậu sự thật là: flo Vô tính diệt nên Flành diệt, do Hành 
diệt nên Thức diệt,... Như uậu là sự diệt tận của hết thảu khổ đau? 
(24). 

Như thế sự thật Duyên Khởi mà đức Phật chứng ngộ chưa 
từng nghe ở Ấn trước đó, là giáo lý rất đặc biệt xác định sự 
khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo, triết học khác. Chính 
sự thật ấy mở ra Kinh tạng Pàli, và cả Tam tạng Pàli. Chính 
giáo lý ấy nói lên sự thật của con người và thiên nhiên, và sự 
thật về khổ sinh, khổ diệt. Thế nên nó có thể xem là suối 
nguồn của một hướng giáo dục, văn hóa đề bạt một hướng 
mới cho việc khảo cứu về chân nghĩa của Nhân Tính nói rõ 
rằng Duyên Khởi là ý nghĩa của lý thuyết của Nhân Tính của 
Phật giáo; để hiểu biết con người chân thật là gì, chúng ta cần 
hiểu giáo lý Duyên Khởi là gì - thật không cần khảo cứu riêng 
lẻ lý thuyết về con người như là “Tứ đạt, hay như nội dung 
mà các từ Satta, Puggala, Attà, Jiva, v.v.. chuyên chở, vốn 
nêu lên một “thực thể bản ngã/, bởi vì các từ ấy được bao hàm 
trong từ Danh - sắc, chỉ phần thứ tư của mười hai chỉ phần 
Duyên khởi - Đây là nội dung mà tác giả sẽ bàn đến trong các 
chương tiếp. 


Chú thích: 


(1) : A.K. Warder, "Indian Buddhism", Motilal 
Banarsidass Publishers, Pvt. Ltd. Delhi, 1991, p.18. 

(2): Ibid. p.18. 

(3) : Chandradhar Sharma, "A Critical Survey of Indian 
Philosophy", Motilal Banarsidass Publishers, Pvt. Ltd, 
Delhi; 1991, p.18. 

(4) : Ibid., p.20. 

(5): Ibid., p.21. 


3Z 


(6) : Benimadhab Barua, "A History of Pre-Buddhistic 
Indian Philosophy", Motilal Banarsidass Publishers, 
Delhi, Varanasi, Patna, 1970; p.6. 

7): Ibid., p. 340. 

8) : Ibid., p. 293. 

):Ibid.,p. 281. 

0) : Ibid., p. 325. 

1): Ibid., p. 378. 

12): "Discourse on The Supreme Net”, Long Discourses, 
tr. by Maurice Walshe, Wisdom Publication, London, 
1967, p.87. 

(13) : S. Radhakrishnan, "Indian Philosophy", Delhi, 
Oxford Ủniversity Press, 1989, p. 22. 

(14) : Ibid., p,.28. 

(15) : S.D. Dev, "Education and Career", Printed in India, 
Printing Press, New Delhi-110005, pp. 4-5. 

(16) : Ibid., pp. 8-9. 

(17) : "The Discourse on Nàlaka", Suttanipata, verse No. 
691, tr. by F. Max Muller, Motilal Banarsidass Publishers, 
Delhi, 1992, p.125. 

(18) : "The Discourse on Nàlaka”,..., verse No. 692, p.125. 
(19) : "The Discourse on Nàlaka”,..., verse No. 694, p.125. 
(20) : "Mahàsaccakasuttam", Middle Length Sayings, Vol. 
L PIS, London, 1987, pp.295-296. 

(21): "Discourse on Ariyapariyesana", Middle Length 
Sayings, Vol. [., PTS, London, 1987, pp.166-167. 

(22) : "Discourse on Bhayabherava", Middle Length 
Sayings, Vol. I, PTS, London, 1987, pp. 28-29. 

(23): "Discourse on Ariyapariyesana”,..., pp. 211-212. 
(24) : "Kindred Sayings”, Vol. II, PTS, London, 1990, 


PP-6-7. 


( 
( 
(9 
q 
q 
( 


œ-#-& 


38 


Phần H 
Giáo lý Duyên khởi 


II. 1: Chương 1 
Y nghĩa của Duyên khởi 


II. 1.1: Nhân duyên - Lý Duyên khởi - Năng duyên - Sở 
duyên 

Nhân duyên là gì? Khi cái này có mặt, cái kia có mặt. Khi 
cái này không có mặt, cái kia không có mặt. 

“Cái này“ được gọi là “nhân/ của “cái kia“. Nói khác đi, nhân 
của một pháp là nhân tố chính quyết định sự có mặt của pháp 
ấy. Ví như hạt xoài là “nhân của cây xoài. Theo lời dạy của 
đức Phật, hạt xoài gọi là nhân chính (Paccaya hay Hetu); các 
nhân tố khác tạo nên cây xoài được gọi là duyên (nidàna 
hay paccaya). Irong tiếng Pàii, cái nhân chính được gọi là 
“hetu“. Samudaya/, các nhân khác thì gọi là: paccaya“ hay 
“nidàna“. Cả hai nhân chính, và các nhân khác đều được gọi 
chung là “nidànaí. 

Thế nào là Lý Duyên Khởi? 

Đức Phật dạy: 

1o duyên Vô tính, Hành sinh; do duyên Hành, Thức sinh; do 
duyên Thức, Danh-sắc sinh; do duyên Lanh sắc, Lục nhập sinh; 
do duyên Lục nhập, Xúc sinh do duyên Xúc, Thọ sinh; do duyên 
Thọ; Ái sinh, do duyên Ái; Thủ sinh, do duyên Thủ; Hữu sinh, do 
duyên Hữu; Sinh sinh, do duyên Sinh, Lão tử sinh, do duyên Lão 
tử, sâu - bi - khổ - ưu - não sinh. Như uậu là sự sinh khởi của toàn 
bộ khổ uẩn nàu. Nàu các Tỷ kheo, đâu sợi là I2uyên Khởi”. 

Nhưng từ sự tan biến uà chấm dứt hoàn toàn Vô tỉnh, Hành 
chấm dứt; từ sự chấm dứt của Hành, Thúc diệt; do Thức diệt mà 
Danh - sắc điệt...; do Sinh diệt, mà Lão - tử - sẩu - bi - khổ - ưu 


39 


não diệt. Như uậu là sự chấm dứt hoàn toàn toàn bộ khổ uẩn 
này (1). 

Lý Duyên Khởi là gì? 

Này các Từ kheo, lý Duyên khởi là gì? lo duyên Sinh, Lão tử 
có mặt. Nàu các Tủ kheo, dù chư Như Lai có xuất hiện ở đời hau 
không xuất hiện ở đời, bản chất nàu của các pháp uẫn thế uẫn 
quuết định tánh ấu, uẫn theo duyên như thế. Như Lai hoàn toờn 
chứng nsộ, hoàn toàn chứng đạt nsuUên lý Duyên Khởi. Hoàn 
toàn chứng neộ, chứng đạt Như Lai tuyên bố, tuyên thuyết, khai 
triển, khai thị, minh hiển nsuuên lú ấu, Ngài dạu do duyên Sinh, 
mà có Lão tử..., Do duyên Vô mmỉnh mà có Hành ' (2) 

Các pháp do duyên mà sinh là gì? 

“Và nàu các Tủ kheo, các pháp do duyên mà sinh là gì ? Lão tử là 
0ô thường, được tạo thành là do duyên mà sinh, là hoại đầm, là tan 
rã, là đoạn diệt. Cũng thế, Sinh, Hữu, Thủ... Hành uà Vô minh. 
Này các Tủ kheo đâu gọi là các pháp do duyên mà sinh“ (3) 

Như lời dạy của Đức Phật vừa được trích dẫn, các pháp là 
do duyên mà sinh (hay gọi là: các pháp là duyên sinh). Thực 
sự, chỉ có mặt các duyên sinh ra pháp nên nó là vô ngã. Con 
người cũng là một hiện hữu “duyên-sinh/ nên vô ngã. Những 
ai thấy rõ sự thật Duyên Khởi này thì thấy các pháp; những 
ai thấy rõ các pháp, thì thấy rõ nguyên lý Duyên Khởi, và 
những ai thấy rõ các pháp thì thấy chính đức Như Lai, đức 
Phật dạy: 

Này Vnkkali! Có gì để thấu cái thân hôi hám nàu của Ta? Ai 
thấu pháp, nàu Vakkali, thì thấu Ta; ai thấu Ta thì thấu Pháp. (4) 

Và: 

“Điêu nàu đã được Như Lai dạ: Ai thấu Duyên Khởi thì thấu 
pháp, ai thấu Pháp thì thấu Duyên Khởi. Những pháp nàu thì do 
duyên tạo ra: đó là Năm thủ uẩn. Bất cứ sự ham tnuốn dục lạc, ta 
thích, nắm giữ nào đối uới Năm thủ uẩn đều là sự sinh khởi của 
khổ ẩau. Bất cứ sự chế nsự tham ái, chấp thủ, sự từ bỏ tham ái uà 


40 


chấp thủ nào đối uới Năm thủ uẩn đều là sự đoạn diệt khổ đau. 
Cho đến như thế nàu, nàu các Tỷ kheo uị Tỷ Kheo đã làm được 
nhiều” (5). 

Các trích dẫn trên, theo tác giả, vạch ra ba điểm rất quan 
trọng: 

- Sự thật của các pháp, của Duyên Khởi và của Như Lai chỉ 
là một. Nói khác đi, chỉ có một sự thật tối hậu cho vạn hữu 
trong vũ trụ này. 

- Con người chỉ là Năm thủ uẩn, chúng do duyên mà sinh 
nên vô ngã. Như thế, lý thuyết về Nhân Tính của Phật giáo 
hăn là phát sinh từ hai giáo lý trên. 

- Sự đau khổ và hạnh phúc của con người chính là sự sinh 
khởi hay chấm dứt tham ái đối với Năm thủ uẩn. Điều phát 
hiện này sẽ rất hữu ích đối với các nhà giáo dục trong việc 
mở ra một huớng giáo dục vì hạnh phúc của con người. 

Có một điểm khác nữa cần được chú ý: ý nghĩa “Thấy 
Duyên Khởi là ý nghĩa kết quả của sự chế ngự lòng tham ái 
và chấp thủ Năm thủ uẩn đòi hỏi một sự giáo dục huấn luyện 
và tu tập tâm thức. Nói cách khác, nó đòi hỏi một đường 
hướng giáo dục. 


II.1.2. Ý nghĩa mười hai phần Duyên khởi 

Trước tiên, ý nghĩa của từng chi phần Duyên Khởi cần được 
nắm vững, đó là: Vô minh (Avijjà), Hành (Sankhàra), Thức 
(Vijnãna), Danh sắc (Nàma-Rùpa), Lục nhập (Salayatana), 
Xúc (Phassa), Thọ (Vedàna), Ái (Tanhà), Thủ (Upàdàna), 
Hữu (Bhava), Sinh (Jàti), Lão tử, sầu, bi, khổ, ưu, não (Jàra- 
marana,...) 

Trong một số bản kinh, đức Phật giới thiệu Duyên Khởi 
dưới dạng thức tám chi phần, chín, mười chi phần như sau: 

“Như oậu, nàu Ananda, Danh sắc duyên Thức uà Thức duyên 
Danh sắc, Danh sắc duyên Xúc, xúc duyên Thọ, Thọ duyên Ái, 


41 


Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sinh, Sinh duyên Lão 
tử, sâu, bi, khổ, ưu, não. Như uậu toàn bộ khổ uẩn nàu sinh 
khởi(6) 

Trích dẫn trên chỉ để cập tám chi phần Duyên Khởi. Phần 
trích dẫn tiếp theo đề cập mười chỉ phần: 

Này các Tủ kheo, rồi Bồ tát Tỳ-bà-thi (Vipassi) tác ý: “Thức 
nàu quau oề Danh sắc, nó không rời xa. Cho đến như ouầu, Sinh, 
Lão tử có mặt oà ở uào cảnh giới khác 0à tái sinh, gọi là: Danh sắc 
duyên Thức uà Thức duyên danh sắc, Danh sắc duyên Lục nhập, 
Lục nhập duyên Xúc, Xúc duyên Thọ, thọ duyên Ái, Ái duyên 
Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sinh, Sinh duyên lão tử, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. Và như uậu toàn bộ khổ uẩn sinh khởi/ (7). 

Hình thức ngắn gọn nhất chỉ đề cập năm chỉ phần được đức 
Phật dạy như sau: 

“Này các Tủ kheo, sự sinh khởi của khổ là gì? Do căn 0à trần gặp 
sỡ, thức khởi lên; sự gặp gỡ của căn, trần uà thức gọi là Xúc; duyên 
Xúc mà Cảm thọ sinh khởi; do Cảm thọ mà Ái sinh. Nàu các Tủ 
kheo, đâu gọi là sự sinh khởi của khổ (8) 

Thực ra, tùy theo nơi nào mà Đức Phật cảm thấy cần thiết 
trình bày Duyên Khởi dưới dạng thức nào (năm, tám, chín, 
mười hay mười hai chi phần). Sau đây là hình thức Duyên 
Khởi được trình bày qua hai mươi ba chi phần: 

“Này các Tủ kheo, 0ì thếcho nên Hành duyên uới Vô tỉnh, Thức 
duyên uới hành, Danh SẮC duyên uới Thúc... Khổ duyên uới Sinh, 
Khổ sinh Tín, Tính sinh Hủ, Hủ sinh lạc, Lạc sinh Khinh an, 
Khinh an sinh Định, Định sinh Tri kiến như thật, Tri kiến như 
thật sinh Nhàm chán, Nhàm chán sinh Lụ tham, Lụ tham sinh 
Giải thoát, Giải thoát sinh Tri kiến giải thoát” (9) 

Trong các hình thức trên của Duyên Khỏi qua kinh tạng 
Pàli, hình thức mười hai chi phần nhân duyên được xem là 
tiêu biểu nhất để khảo sát trong tác phẩm này. 


42 


Tất cả các hình thức Duyên Khởi vừa giới thiệu đều trình 
bày quá trình tâm thức vận hành từ Vô minh đến khổ đau, 
hay nhận thức về sự chấm dứt khổ đau, và trình bày sự thật 
của con người, cuộc đời và mối liên hệ giữa con người và cuộc 
đời. Phần này sẽ được thảo luận tiếp. 

Vô minh (Aoijjà): 

Thế nào là Vô minh? - Đức Phật định nghĩa: 

“Không biết khổ, sự sinh khởi của khổ, sự chấm dứt của khổ, uà 
con đường dẫn đến sự chấm dứt của Khổ, đâu gọi là Vô minh” (10) 

Không biết Khổ, sự sinh khởi của Khổ v.v... có nghĩa là 
không biết rõ Tứ đế, Nhân quả và Duyên Khởi; đây gọi là Vô 
minh. 

Trong bản kinh “Chánh Tri Kiến (Trung Bộ I, PTS, London 
1987, p. 70), Tôn giả Sàriputta, vị Tướng quân Chánh pháp, 
định nghĩa: 

“Nàu chư Hiểù giả, khi nào uị Thánh đệ tử biêt rõ các lậu hoặc là 
như uậu, biết rõ sự sinh khởi của các lặu hoặc là như uậu, biết sự 
chấm dứt các lậu hoặc là như uậu, biết con đường đưa đến sự chấm 
dứt các lậu hoặc là như uậu, thì 0j ấu đoạn trừ tất cả tàu tiên của 
tham, xóa tan tất cả tù miên của sân, nhổ sạch sốc rễ của tất cả 
tùu miên của cái tri kiến “Tôi hiện hữu (ngã mạn tù tmiên), loại 
trừ hết thâu 0ô minh, làm cho tỉnh trí khởi lên, chấm dứt khổ ñau 
noau trong hiện tại 0à tại đâu (11) 

Định nghĩa của Tôn giả Xá-lợi-phất (Sàriputta) nói lên rằng 
khái niệm tôi là”, “tôi đã là, hay tôi sẽ là, hay khái niệm về 
Nhân Tính rằng Nhân tính là thế này, thế kia là Vô minh. Và, 
chính Vô minh là suối nguồn của tà kiến, của các Hành và 
Khổ đau. Chính sự vận hành của Vô minh dẫn đến Hành, 
Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc Thọ, Ái, Thủ, Hữu, Sinh, Lão 
tử...; vì thế nên nỗi chỉ phần của Duyên khởi đều mang ý 
nghĩa khổ đau; con người và cuộc đời khổ đau. 


43 


Hành (Sankhàra): 

Thế nào là các Hành? - Đức Phật dạy: 

“Có ba Hành: Thân hành, khẩu hành uà ú hành. Đâu là ba Hành 
(12) 

Lời dạy này có ý nghĩa rằng tất cả các hành động của toàn 
bộ con người gọi là Hành. 

Một lần khác, đức Phật dạy: 

Này các Tủ kheo, thế nào là Hành? Đấu là sáu chỗ của tư: sắc 
tự, thanh tư, hương tư, uị tư, xúc tư uà pháp tư. Nàu các Tủ kheo, 
đâu là Hành” (13). 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp là những gì làm nên thế 
giới hiện tượng, và các Hành thì xuất hiện như là các năng 
lực tâm lý của thế giới hiện tượng. Thế giới mà con người 
đang thấy thực sự là thế giới do các Hành tạo nên, và là kết 
quả của cái mà con người gọi là “Ý chí sống - hay ý chí muốn 
sống”. 

Các Hành còn mang ý nghĩa như được biểu lộ trong lời dạy 
SaU: 

“Này các Tủ kheo, cái chúng ta tự niệm, tự lường, có thầm ú, cái 
ấu trở thành đối tượng cho Thức tổn tại; khi nào đối tượng có mặt 
thì Thức tổn tại. Do Thức ấu tổn tại oà phát triển nên Danh sắc 
sinh khởi; do Danh sắc, Lục nhập sinh khởi; do Lục nhập, Xúc 
sinh khởi, do Xúc... ... sầu, bi, khổ, ưu, não sinh khởi. Như uậu là 
sự sinh khởi toàn bộ khổ uẩn nàu. 

Ngay cả khi không có tư niệm, không có tư lường, nếu có thâm ú 
đến hiện hữu (sự uật), sự uiệc ấu trở thành đối tượng của Thức. 
Nhưns nếu không có tư niệm, không có tư lường, cũng không có 
thâm ú đến sự uật, thì sẽ không có đối tượng cho Thức tồn tại. Khi 
không có đối tượng cho Thức tổn tại, sẽ không có sự tổn tại của 
Thức. Thức không tôn tại hau phát triển, thì sẽ không có sự sinh 
khởi của Danh sắc; như uậu là sự chấm dứt của Lục nhập..., của 


44 


xúc..., của Thọ,... của Ái... của Thủ..., của Hữu... của sầu, bi, khổ, 
1u não. Như uậu là sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn nàu/ (14). 

Phần vừa trích dẫn nói lên Hành là Nghiệp lực của con 
người, là nguyên nhân của khổ đau ở đời, và là nguyên nhân 
của sự tái sinh. 

Thức (Vinnàna): 

Thế nào là Thức? - Đức Phật dạy: 

Có sáu nhóm Thúc: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức 0à ú thức“ (15). 

Thức được giải thích rằng: 

“Này các Tủ kheo, tại sao gọi là Thức ?- Rõ biết, nàu các Tủ kheo, 
nên gọi là Thức. Rõ biết sì? - Rõ biết chua, đắng, cau, ngọt, rõ biết 
chất kiểm... không phải chất kiên, rõ biết trăn, không phải mặn. 
Rõ biết nàu các Tủ kheo, nên gọi la Thức” (16) 

Các nhà chú giải kinh cắt nghĩa từ thức” như sau: 

- Thức có nghĩa là tưởng tri (sanjanàti) - Biết và không có 
phản ứng tâm lý. 

- Thức có nghĩa là thức tri (vijanàti) - phân biệt. 

- Thức có nghĩa là hiểu biết (Pajanàti) - quyết định. 

Biết về “sáu trần”, như đức Phật xác dịnh, là suối nguồn của 
kiến thức, lòng đấm trước và khổ đau của con người. Nó làm 
khởi sinh Danh sắc và các phần tố khác của Duyên khởi, nó 
là chủ thể của nhận thức, đối tượng của nhận thức, và là nội 
dung của nhận thức. Nó có mặt trong thân hành, khẩu hành 
và ý hành. 

Danh sắc (Nàma- Rùpa): 

Danh sắc là gì? - Đức Phật định nghĩa: 

“Thọ, Tưởng, Ti, Xúc uà Tác ú; đâu gọi là Danh. Tứ đại uà sắc 
do Tứ đại sanh; đâu gọi là Sắc. Đây là Danh, đâu là Sắc gọi là 
Danh-Sắc”. (17) 


45 


Thọ, Tưởng, Tư, Xúc, và Tác ý, từ trích dẫn trên, là thuộc 
Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn và Thức uẩn; Sắc ấy là Sắc 
uẩn. Như vậy Danh sắc là Năm thủ uẩn. Trong kinh “Đại 
Duyên Trường bộ kinh, đức Phật đã cắt nghĩa rằng: 

“Ta đã nói rằng do có Thức mà Danh sắc sinh. Nàu Ananda, phải 
hiểu như thế nào uềcâu nói ấu. Nếu Thức không đi uào trong bào 
thai của người mẹ, thì Danh sắc có thể được hình thành trong bào 
thai của mẹ không? - Bạch Thế Tôn, không. Nếu Thức sau khi đi 
oào trong bào thai của mẹ rồi bị diệt đi, thì Danh sắc có được sinh 
ra dưới hình thái nàu không? - Bạch Thế Tôn, không. Nếu Thức bị 
đoạn trừ nơi đứa bé, hau nơi ñồng nam, đồng nữ, thì Danh sắc có 
thể trưởng thành, phát triển, hoàn mãn được không? - Bạch Thế 
lôn không. Nàu Ananmda, do đó như uậu là nhân, như uậu là 
duuên, như oậu là tập khởi, như uậu là nhân duyên của Danh sắc, 
tức là Thức ˆ (18). 

Trong sự liên hệ của mười hai chi phần Duyên Khởi như 
được trình bày ở trên, sẽ không đúng nói rằng Danh sắc và 
Thức là giống nhau hay khác nhau, bởi vì cả hai không phải 
là những thực thể có ngã tính cố định, mà chúng chỉ liên hệ 
mật thiết với nhau: trong Thức có mặt mười một chỉ phần kia; 
cũng thế, trong Danh sắc có mặt mười một chi phần còn lại. 
Cả hai đều do Vô minh mà sinh, và cả hai đều dẫn đến khổ 
đau. 

Lục nhập (Salayatana): 

Lục nhập là gì? 

“Nhãn, nhĩ, tủ, thiệt, thân, ú xứ. Đâu sọi là Lục nhập” (19) 

Nói Lục nhập là nói sự gặp gỡ giữa sáu căn và sáu trần. Khi 
sự gặp gỡ xuất hiện thì Thức xuất hiện; như thế Lục nhập tự 
nó bao hàm Vô minh và khổ đau. 

Xúc (Phassa): 

Xúc là gì? 


46 


- “Có sáu xúc: nhãn xúc, nhĩ xúc, tì xúc, thiệt xúc, thân xúc uà 
ú xúc. Đâu gọi là Xúc (20) 

Xúc chỉ là sự gặp gỡ của ba yếu tố: căn, trần, và thức tương 
ưng với căn. Đây cũng là ý nghĩa của sự gặp gỡ của chủ thể 
nhận thức, đối tượng nhận thức và nội dung nhận thức. Như 
vậy, Xúc là sự biểu hiện của Thức, Vô minh hay Khổ đau. 

Thọ (Vedàna): 

Thọ là gì? Đức Phật dạy: 

Có sáu Thọ: thọ phát sinh từ nhãn xúc, Thọ phát sinh từ nhĩ 
xúc, từ tỉ xúc, từ thiệt xúc, từ thân xúc 0à từ Ú xúc. lầu gọi là 
Thọ“ (21) 

Có ba thứ cảm thọ như thường được giới thiệu trong nhiều 
kinh thuộc kinh tạng Nikàya: Cảm thọ hạnh phúc, cảm thọ 
khổ đau, và cảm thọ không hạnh phúc không khổ đau. 

Cảm thọ hạnh phúc thì luôn luôn sản sinh tham ái trong 
lòng người. Cảm thọ khổ đau thì luôn luôn đem lại sân hận. 
Cảm thọ không hạnh phúc không khổ đau thì luôn luôn nuôi 
dưỡng si mê. Như thế, Thọ là suối nguồn nuôi dưỡng tham, 
sân, si. Nó thực sự là yếu nhân tạo nên sinh tử và khổ đau. 

Tham ái (tanhà): 

Tham ái là gì? - Đức Phật chỉ rõ: 

“Có sáu nhóm Ái: ái sắc, ái thỉnh, ái hương, ái 0J, ấi xúc 0à ái 
pháp. Đâu gọi là Ái” (22). 

Trong khi “Chánh Tri Kiến (Trung bộ ], Tôn giả Xá-lợï- 
phất bàn đến ba nhóm ái như sau: 

Này chư Hiển, thế nào là sự sinh khởi của khổ ñau?- Chính Ái 
hướng đến một đời sống khác, đi cùng uới hủ uà tham, tìm kiếm 
hủ lạc tại chỗ nàu, chỗ kia, đó là dục Ái, hữu Ái uà uô hữu Ái. 
Nàu chư Hiều, đâu sọi là nguổn gốc của khổ äau” (23) 

Khát Ái các lạc thú có nghĩa là khát ái vị ngọt của sắc, thinh, 
hương, vị và xúc. Đây là dục lạc. 


47 


Khái ái hiện hữu (hay hữu ái) là sự khát ái có mặt và tồn tại 
ở một cảnh giới tốt đẹp, hạnh phúc hơn và tỉnh tế hơn. 

Khát ái không hiện hữu (hay vô hữu ái) là khát ái sự không 
có mặt, không hiện hữu, bởi vì do nhàm chán hiện hữu. 

Như mọi người có thể kinh nghiệm trong đời sống hàng 
ngày, con người sinh ra để sống với khát vọng hạnh phúc và 
lạc thú từ sáu trần. Chẳng may, mọi vật, mọi lạc thú đều vô 
thường qua từng sát na, và sự kiện này khiến con người sầu 
khổ và khiến dục vọng bốc cháy. Dục vọng càng bốc cháy thì 
khổ đau lại càng nhiều... Điều này thổ lộ Tham ái chính là 
căn gốc của khổ đau, nó chính là khổ đau. 

Chấp thủ là gì? 

- “Có bốn thứ chấp thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ uà ngã 
luận thủ. Đâu sọi là chấp thủ” (24). 

Sự thật khổ đau của cuộc đời đã khiến con người nắm giữ 
lòng ham muốn, và nắm giữ các đối tượng ham muốn, xem 
đấy là con đường tìm kiếm hạnh phúc. Rồi con người đi đến 
xem dục vọng và tư duy như là tự ngã của mình, thực ngã 
của mình. Hiện tượng này phát sinh từ sự chấp thủ dục vọng, 
chấp thủ sự thấy biết và chấp thủ các lý thuyết hữu ngã, và 
làm tăng cường Vô minh và khổ đau. Mặt khác, tư duy hữu 
ngã của con người cũng sản sinh lòng tham ái và chấp thủ. 

Hữu (bhaoa): 

Thế nào là Hữu? Hữu được định nghĩa rằng: 

“Có ba Hữu: dục hữu, sắc hữu uà uô sắc hữu” (25) 

Hữu nghĩa là cảnh giới hiện hữu. Hữu chỉ các cảnh giới mà 
chúng sinh có mặt. 

Thế giới của cõi Dục (dục hữu) là các thế giới mà chúng sinh 
tham đắm sắc, thinh, hương, vị và xúc. Thế giới của cõi Sắc 
(Sắc hũu) là các cảnh giới mà chúng sinh tham đắm các sắc 
tế nhị, tham đắm sự hiện hữu và tồn tại. Thế giới của cõi Vô 
sắc (Vô sắc hữu) là các cảnh giới mà các chúng sanh nhàm 


46 


chán dục lạc và nhàm chán hiện hữu; các chúng sanh ấy có 
khuynh hướng mong muốn không hiện hữu. Hữu như thế là 
sự biểu hiện của lòng khát ái. 

Sanh (Jàti): 

Sanh là gì? Sanh được cắt nghĩa như sau: 

“Cái thuộc chúng sinh, thuộc nhóm chúng sinh nàu hau chúng 
sinh khác, là sanh, xuất sanh, giáng sanh, đản sanh, sự xuất hiện 
của các uẩn, sự hình thành các xứ. Đâu sọi là sanh“ (26). 

Đối với con người, sự xuất hiện của Danh sắc hay Năm uẩn 
thì gọi là Sanh. Sanh như thế là sự xuất hiện của Vô minh và 
Khổ đau. 

Già chết (]Jàra-marana): 

Già chết là gì? Nghĩa là: 

“Cái thuộc chúng sinh, thuộc nhớm chúng sinh nàu hay nhóm 
chúng sinh khác, là sià, yếu, suụ nhược, răng rụng, tóc bạc, da 
nhăn, tuổi thọ lụn bại, các căn suụ hoại. Đâu sọi là già. Cúi thuộc 
chúng sinh bộ loại nàu hau chúng sinh bộ loại khác là chết, là sự 
tách rời, là sự tiêu mất, là tử 0ong: các uẩn tan rã, uút bỏ: Đâu gọi 
là chết. Như uậu đó là già, là chết, uà đó là Già Chết” (27). 

Với con người, già chết tự nó đã khổ đau. Chính hình ảnh 
hủy diệt của mọi hiện hữu duyên sinh là trái với lòng ham 
muốn của con người, rất kinh khiếp đối với mọi người . 

Trên đây là ý nghĩa của mười hai chi phần Duyên Khởi đã 
được Đức Phật giải thích. Sự vận hành của mười hai chi phần 
ấy sẽ tạo nên cái gọi là toàn bộ sự hiện hữu của con người sẽ 
được tác giả bàn tiếp. 

H.1.3: Sự vận hành của mười hai chỉ phần Duyên khởi 

Dưới cội Bồ đề, đức Phật khởi lên ý nghĩ: 

* Không có Sinh thì Khổ đau không có mặt 

* Không có Hữu thì Sinh không thể có mặt. 

* Không có Thủ thì Hữu không thể có mặt; 


49 

* Không có Ái thì Thủ không thể có mặt. 

* Không có Thọ thì Ái không thể có mặt. 

* Không có Xúc thì Thọ không thể có mặt. 

* Không có Lục nhập thì Xúc không thể có mặt. 

* Không có Danh sắc thì Lục nhập không thể có mặt. 

* Không có Thức thì Danh sắc không thể có mặt. 

* Không có Hành thì Thức không thể có mặt. 

* Không có Vô minh thì Hành không thể có mặt. 

Như thế, Vô minh là suối nguồn của dòng đời khổ đau. 
Nhưng nó là do duyên mà sinh, chứ không phải là nguyên 
nhân đầu tiên như đức Phật đã giảng. 

Này các Tủ kheo, điểm khởi đầu của Vô minh là không thể biết 
được để nói rằng: rước đó Vô trỉnh không có mặt; Vô tỉnh có 
mặt từ đó“. Nàu các Tủ kheo, lời nói nàu được tuyên bố. Tu nhiên 
điền nàu là biết được: Vô trinh là do duyên nàu duyên kia mà sinh 
khởi” (28). 

Không biết rằng mọi hiện hữu là do đuyên mà sinh là Vô 
minh. Từ sự vô minh này, con người đi đến chấp thủ cái tự 
ngã tưởng tượng kia rồi lại sinh khởi Vô minh và nuôi dưỡng 
Vô minh. Do tà kiến và tà tư duy này con người đi tìm kiếm 
sự thật của tự ngã của mình, và tìm kiếm nguyên nhân đầu 
tiên của thế giới. Cái tư duy hữu ngã đó làm dấy lên lòng 
tham ái, sân hận và si mê vốn là động cơ của các hành động 
thân, miệng, ý của con người. Sự kiện này gây ra cho con 
người lắm phiển não. 

Một khi tư duy hữu ngã vận hành, thì Thức có mặt và vận 
hành; sự vận hành của Thức đòi hỏi sự có mặt của chủ thể 
nhận thức (Thức), đối tượng nhận thức (Danh sắc hay Lục 
nhập hoặc thế giới bên ngoài) và sự gặp gỡ của chủ thể và 
đối tượng nhận thức (Xúc). Bấy giờ Cảm thọ tức thì xuất hiện. 
Như thế, các chi phần Duyên Khởi: Vô minh, Hành, Thức, 


50 


Danh sắc, Lục nhập, Xúc và Thọ cùng có mặt trong mọi quá 
trình vận hành của tâm lý. 

Cảm thọ bao gồm phản ứng của tâm lý, đó là Ái hay Sân, 
hay Si, hoặc hai trong ba thứ ấy. Ái tự nó bao hàm chấp thủ. 
Chúng là vô cùng và biểu hiện dưới vô vàn hình thức bất tận. 
Điều này đòi hỏi sự hiện hữu của các thế giới, hay Tam hữu 
(tibhava). Nói tóm, một khi tư duy hữu ngã vận hành thì 
mười hai chi phần Duyên Khởi vận hành. Các chi phần ấy 
đều vô ngã, vô thường và dẫn đến khổ đau. 

Thế nên, con người chẳng là gì khác hơn sự vận hành của 
mười hai chi phần Duyên Khởi dẫn đến khổ đau, nếu tâm 
con người bị tư duy hữu ngã chế ngự. Nếu tư duy vô ngã, 
hay sự giác tỉnh Duyên Khởi, vận hành thì sự vận hành này 
sẽ dẫn tới sự đoạn diệt của mười hai chi phần ấy, hay sự đoạn 
diệt khổ đau. Bấy giờ con người xuất hiện là con người của 
cái nhìn vô ngã về sự vật và của hạnh phúc trong hiện tại và 
tại đây. Con người thực sự chứng tỏ rằng giấc mơ dài và thiết 
thân của mình và giáo dục trở thành hiện thực. 

Thực tế, chính tư duy hữu ngã hay vô ngã của con người 
tạo ra các giá trị của vạn hữu, đánh giá vạn hữu, và mở ra 
hướng văn hóa của nhân loại. Nhìn tổng quát, nền văn hóa 
hiện nay đã được tạo nên, đã và đang bị chế ngự bởi tư duy 
hữu ngã (hay vô minh), cái nhân tố đã sản sinh ra vô số nhân 
sinh quan, vũ trụ quan, giá trị con người, và cả các cuộc 
khủng hoảng này có thể tìm thấy trong sự vận hành của tư 
duy vô ngã đến từ cái nhìn trí tuệ của Duyên Khởi sẽ được 
bàn đến trong phần tiếp theo của tác phẩm này. 


Chi thích: 


(1): Kindred Sayings, Vol. II, PTS, London, 1990, pp 1-2. 
(2): Kindred Sayings, Vol. II,..., p. 21. 
(3) : Kindred Sayings, vol. H,..., p. 22. 
(4) : Kindred Sayings, Vol. IH, PTS, London, 1992, p. 103. 


51 


(5): Middle Length Sayings, Vol. L PTS, London, 1987, 
pP- 236-237. 
(6) : "The Great Discourse on Origination", Long 
Discourses, tr. by Maurice Walshe, Wisdom Publications, 
London, 1987, p. 50. 
(7): "Great Discourse on Subline Story”,...,p. 211. 
(8) : Kindred Sayings, Vol. IL PTS, London, 1990, p. 50. 
9): Kindred Sayings, Vol. II,..., pp. 26-27. 
10) : Kindred Sayings, Vol. I[,..., p. 4. 
11) : "Discourse on Right View", Middle Length Sayings, 
ol. L PTS, London, 1987, p. 70. 
: Kimdred Sayings, Vol. IL,..., p. 4. 
: Kindred Sayings, Vol. HI, PTS, London, 1992, p.53. 
: Kindred Sayings, Vol. II, PTS, London, 1987, p. 46. 
: Kmdred 5ayings, Vol. LL,..., p. 4. 
: Kindred Sayings, Vol. IIL,... p. Z4. 
: Kindred Sayings, Vol. IL,..., p. 4. 
: Kindred Sayings, Vol. IL,..., p. 4 
: Kindred Sayings, Vol. IL,..., p. 4. 
: Kindred Sayings, Vol. IL,..., p. 4. 

p-4 

p-4 

4 


“—Ea— 


`— 


: Kindred Sayings, Vol. II,..., 

: Kindred Sayings, Vol. LI,..., 

: Kindred Sayings, Vol. IL,..., p. 4. 

: "Discourse on Right View", Middle Length Sayings, 
. Ù PTS, London, 1987, p. 60 

: Kindred Sayings, Vol. II,..., p. 3. 

: Kindred Sayings, Vol. IL..., p. 3. 

: Kindred Sayings, Vol. IL..., p. 3. 

: Gradual Sayings, Vol. V, PTS, London, 1986, p. 78. 


H> €2) C`'CC  `ICO OCihr>C2} 
`¬— ` `—`—`— `ề— — `— `" "—  — 


F AE san S c9 d0 sớm C27 Vườn Do 2n Ổ si na. T11 oan Kon mm 
` }2 `) `) — — — — _ 


< 
E. 


Z~.^¬.^¬^¬ 
9 2 2 
œ `I G Ơi 


`>>—_—`_— 


œ-#-& 


2 


II. 2. Chương 2 
Dưới ánh sáng Duyên khởi 


Các vấn đề thường được bàn đến trong một nền văn hóa là 
nhân sinh quan, vũ trụ quan, các vấn đề cá nhân, môi sinh 
và giá trị. Các vấn đề này giữ vai trò quyết định hướng phát 
triển của văn hóa, sẽ được soát xét lại trong chương “Dưới 
ánh sáng Duyên Khởi này. 


II. 2. 1. Nhân sinh quan và Vũ trụ quan 

Khảo sát nguồn gốc, hay bản chất, của nhân sinh và vũ trụ 
là công việc chính của lãnh vực siêu hình học. Nó giữ một vị 
trí quan trọng trong triết học. Vấn đề nhân sinh và vũ trụ đã 
được khảo sát từ buổi bình minh của tư tưởng Hy-Lạp, Ấn 
Độ và Trung Hoa. Đấy là sự tìm hiểu bản chất của vạn hữu 
liên quan đến vấn đề “thường” và “đoạn, “ngã và “vô ngã, 
“thực tạt và “hư vô, “sáng tạo chủ/ và “sáng tạo vật, v.v... 

Đức Phật Thích Ca, đấng đã tự mình chứng đạt chân lý tối 
hậu, xem các vấn đề siêu hình là trống rỗng. Ngài thường im 
lặng và không trả lời các câu hỏi siêu hình như thế, bởi vì 
theo Ngài, các vấn đề siêu hình không thiết thực liên hệ đến 
mục tiêu giải thoát sau cùng mà một tu sỉ Phật giáo nhắm 
đến. Thái độ tâm lý thực nghiệm này của Ngài đã được đề 
cập trong nhiều kinh thuộc kinh tạng Pàii. Tuy thế, trên 
đường tìm hiểu con người và vũ trụ, tác giả thấy cần đề cập 
đến vài vấn đề triết học, về tâm lý (hay tâm linh) và vật chất. 

Khi con người khảo sát vũ trụ, thì con người đang cùng vũ 
trụ hiện hữu trong hiện tại và tại đây. Làm sao con người có 
thể biết được sự thật của vũ trụ khi con người không thể biết 
được sự thật của chính mình? Thế nên, điều thực tiễn cho con 
người là quay trở về với chính mình để biết mình là ai, đang 


53 


ở đâu để có thể loại trừ hết thảy các thứ ngăn che mình khỏi 
sự thật vạn hữu. Muốn làm thế, con người phải đi theo 
phương pháp thực tiễn của Hiện tượng luận và phương pháp 
chứng nghiệm tâm lý của đức Phật. 

Về vật chất, đức Phật tuyên bố thế giới vật chất do tứ đại 
hình thành như nhiều tư tưởng Ấn trước Ngài đã tuyên bố: 
đó là yếu tố đất, nước, gió, lửa. Các yếu tố này là vận động 
và vô thường, nên vạn hữu do chúng làm nên cũng vô 
thường. Câu hỏi về nguồn gốc của Tứ đại đói với sự thật 
Duyên khởi do đức Phật phát hiện thì trở nên vô nghĩa và 
không được chấp nhận. 

Theo Duyên khởi, thế giới hiện tượng là do duyên mà sinh, 
là vô ngã và rỗng không; con người chỉ là tập hợp của Năm 
thủ uẩn, là vô ngã và rỗng không; con người và thế giới cùng 
hiện hữu mà không thể tách rời nhau. Sự thật này đã được 
đức Phật chứng tỏ trong kinh Mahàpunnama (Trung bộ II) 
và trong kinh Giới Phân Biệt (Dhàtuvibhanga, Trung bộ II) 
rằng: Sắc uẩn gồm có nội sắc là cơ thể vật lý của mỗi cá nhân, 
ngoại sắc là thế giới vật lý; điều này có nghĩa là vũ trụ tự nó 
là một phần của cơ thể con người. 

Do vì tư tưởng của con người bị hạn chế bởi tư duy hữu ngã 
và bởi sự giới hạn của các giác quan, nó không thể đặt chân 
đến thế giới chân thật của vạn hữu, nên nêu ra câu hỏi: có 
phải vũ trụ đang hiện hữu như con người nhận thức không? 
Hay, vũ trụ hiện hữu độc lập với nhận thức con người? 

Trả lời cho câu hỏi ấy, các nhà thực tại luận cho rằng vũ trụ 
hiện hữu đúng như những gì cho con người nhận thức nó; 
các nhà duy tâm luận phương Tây cho rằng con người chỉ có 
thể biết được thế giới được nhận thức qua các giác quan, mà 
không bao giờ có thể biết được thế giới tự thân, như Platon 
đã bảo; Immanuel Kant là một nhà duy lý nhưng lại chấp 
nhận quan điểm của các nhà duy tâm luận. Dù có cái nhìn sự 
vật khác nhau, các nhà giáo dục và triết học phương Tây đều 


54 


tin rằng có một thế giới khách quan độc lập với con người mà 
con người không bao giờ có thể biết được. Đây là điểm khác 
biệt căn gốc, theo tác giả, giữa giáo lý của đức Phật và các 
trường phái tư tưởng khác cho tác giả một niềm hy vọng tìm 
thấy các giải đáp cho các cuộc khủng hoảng do tư duy hữu 
ngã gây ra. Một lần trong kinh Pàtigamiya (Tiểu bộ kinh), 
đức Phật Thích Ca nói đến thế giới vô vi (asamkhàra) là thế 
giới hiện hữu ngoài các phạm trù “đí và “đến, “sanh/ và “diệt 
v.v... Và Ngài tuyên bố đó là thế giới của đoạn tận khổ đau, 
đoạn tận chấp thủ. Điều này nói lên thế giới mà con người 
đang thấy và biết là thế giới của chấp thủ, của điên đảo tâm, 
điên đảo tưởng, điên đảo tình và điên đảo kiến, phát sinh do 
vô minh (avijjà) 

Như thế, thế giới như thật là thế giới hiện tượng này mà 
vắng bóng chấp thủ, tham ái của con người. Đức Phật đã xác 
định: 

“Và, nàu Bhageaua, điều nàu được giảng dạu, được tuyên bố là 
sai lầm, la trống rỗns, là dối trá, điều đã được các Sa-môn, Bà-la- 
môn lên án sai lầm cho rằng: “Sa-môn Gotama 0à các đệ tử của 
Sa-môn Gotama äi lầm đường Sa-môn Gotama tuyên bố rằng bất 
cứ ai khi đạt được cảnh giới giải thoát “Thanh tịnh/ thì thấu thế giới 
là Đất tịnh“ Nhưng Như Lai không tuyên bố như thế. Điều trà 
Như Lai tuyên bố là bất cứ khi nào mà một người chứng đắc cảnh 
giới Siải thoát, thanh tịnh”, người ấu thấu rằng thế giới là “Thanh 
tịnh (1). 

Lời dạy trên hiển lộ rằng quan điểm giáo dục của đức Phật 
là: giáo dục con người, là giúp con người tu tập tâm mình để 
giải thoát khỏi các phiền não, lậu hoặc. Khi tâm thanh tịnh, 
con người sẽ thấy cái thanh tịnh của thế giới hay thế giới chân 
thật: đối với người thanh tịnh ấy, hạnh phúc và chân lý xuất 
hiện cùng lúc. Không phải là vấn đề giáo dục con người theo 
một lý thuyết Nhân Tính hay một mẫu người giáo dục nào. 


55 


Cũng không phải là vấn đề đi tìm kiếm nguồn gốc của con 
người hay vũ trụ. 

Rồi một vấn đề khác có thể được đặt ra, tinh thần đến sau 
vật chất hay vật chất đến sau tỉnh thần?. Đây là vấn đề triết 
học. 


Như đã được đề cập, tư duy con người vận hành trên cơ sở 
khái niệm hữu ngã. Ngoài khái niệm hữu ngã, tư duy không 
thể hoạt động. Chính khái niệm hữu ngã đã tạo ra khái niệm 
trật tự của sự vật, khái niệm “trước, sau và nguyên nhân 
đầu tiên (trước nhất). Thực tại tự nó không liên hệ gì với khái 
niệm hữu ngã. Thực tại luôn luôn nói rằng tin thần hay vật 
chất là do duyên mà sinh, như sự thật Duyên Khởi đã nói. 
Nếu Sắc uẩn không thể tách rời khỏi bốn uẩn kia, thì vật chất 
cũng không thể tách rời khỏi tinh thần: cả hai cùng hiện hữu. 
Tuy thế, để đặt nặng vấn đề tu tập tâm, đức Phật dạy: 

* Hết thảu các pháp là do tâm tạo: tâm làm chủ, tâm tạo tác. 
Nếu ta nói hau làm uới ác tâm, khổ ñau sẽ theo ta như bánh xe lăn 
theo con bò kéo”. (Dhp. 3). 

* “Hết thảu các pháp do tâm tạo: tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu 
ta nói ha làm uới tâm thanh tịnh, thì hạnh phúc sẽ theo ta như 
bóng không rời hình”. (Dhp. 2). 

Tâm được nói đến trong hai lời dạy trên cần được hiểu rõ là 
do duyên mà sinh, cả đến Tam hữu (tibhava) - vũ trụ - cũng 
do duyên mà sinh; hết thảy mọi hiện hữu, tinh thần và vật 
chất là vô ngã, nên rỗng không. Chỉ có vấn đề khổ đau và 
chấm dứt khổ đau, mà không phải các vấn đề lý luận, là được 
đức Phật chú trọng trên đường giáo dục của Ngài. 

Kiến thức, hay tri thức, là một vấn đề quan trọng khác được 
xét đến. Nó liên hệ đến các hiện hữu và gần gũi với con người 
đến độ con người xem nó như là cái gì thuộc tự ngã của minh. 
Tri thức ấy là gì? Một sự hiểu biết thế giới bên ngoài chỉ là 
một sự tổng hợp các nguồn thông tin do các giác quan đem 
lại. Nhưng các giác quan không phải là các nguồn cung cấp 


56 


thông tin đáng tin cậy. Giả như khi một người nhúng bàn tay 
trái trong một chậu nước lạnh, bàn tay phải trong một chậu 
nước nóng, rồi nhúng cả hai bàn tay vào một chậu nước hẩm; 
hai bàn tay ấy sẽ không cho cùng một cảm giác. Đấy là sai 
lâm. Tương tự đối với các giác quan khác. Tổng hợp trên lại 
do tư duy hữu ngã thực hiện, nên nó là thuộc Vô minh. Vì 
thế tri thức không thuộc về thực ngã của con người, không 
thuộc về thế giới chân thật. Dưới ánh sáng của Duyên khởi, 
tri thức hiện rõ là nhân tố chỉ dẫn dắt con người đến khổ đau; 
nó không phải là những gì con người mong đợi. 

Một hệ thống giáo dục, như hầu hết các hệ thống giáo dục 
của thế giới ngày nay, chỉ cung cấp kiến thức sẽ không đem 
lại hạnh phúc cho con người. Hệ thống giáo dục như thế cần 
được điều chỉnh càng sớm càng tốt. 

Ngoài sự soi tỏ trên, giáo lý Duyên khởi, với tác giả, có thể 
đề bạt nhiều cái nhìn mới mẻ về các vấn đề cá nhân, xã hội 
và môi sinh, sẽ được bàn tiếp. 


H. 2. 2: Duyên khởi và các vấn để cá nhân 

Các vấn đề lớn của xã hội hiện đại mà các nhà tư tưởng, giáo 
dục, lãnh đạo hằng quan tâm là các vấn để cá nhân và liên hệ 
giữa cá nhân với xã hội, lịch sử, môi sinh, bởi các vấn đề này 
liên hệ mật thiết với hạnh phúc và sự tồn tại của cá nhân, hiện 
hữu như là một phần đời sống của con người, thế nên các vấn 
đề ấy cần được khảo sát dưới ánh sáng của Duyên khởi. 

Cá nhân uà hạnh phúc: 

Thật hiển nhiên rằng mọi người sinh ra là để hạnh phúc mà 
không phải để khổ đau, để phục vụ cho mục tiêu hạnh phúc 
thực tiễn mà không phải phục vụ các mục tiêu nào khác 
không có gắn liền thiết thân với hạnh phúc. Cũng hiển nhiên 
rằng con người tìm kiếm sự thật cuộc đời vì sự an lạc của tâm 
hồn trong hiện tại và tại đây. Vậy nên đối tượng chính của 


5 


giáo dục và văn hóa phải là các cá nhân, và mục đích cơ bản 
của giáo dục phải là hạnh phúc của cá nhân. 

Từ xa xưa, con người đã quần tụ nhau lại thành các bộ lạc 
để sinh tồn, để cải thiện đời sống, và để thích ứng với thời 
tiết, môi sinh và thiên nhiên. Chính vì các lý do đó mà xã hội, 
văn hóa và văn minh được hình thành. Do vì dòng đời trôi 
chảy mãi, nên nỗ lực của con người để xây dựng xã hội và 
hạnh phúc phải thay đổi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bấy 
giờ các cá nhân phải hoạt động để phục vụ hai mục tiêu riêng 
lẻ: một cho cá nhân, và một vì xã hội. Khi hai mục tiêu ấy 
không được đáp ứng hữu hiệu, thì các vấn đề cá nhân dấy 
khởi và đòi hỏi có giải đáp. Dù thế, cái nhìn của con người về 
cá nhân, xã hội và hạnh phúc thì khác nhau. Sự việc này 
khiến cho các vấn đề ấy trở nên càng phức tạp và khiến cho 
sự tìm kiếm giải đáp trở thành lý do để các tôn giáo và các 
trường phái tư tưởng ra đời và phát triển. Hãy theo dõi 
những cái nhìn tiêu biểu về các vấn đề vừa nói từ các vùng 
văn hóa lớn của nhân loại. 

P. T Raju, trong tác phẩm nhan đề, Khái niệm về con người 
do Raju và S. Radhakrishnan ấn hành, đã nhận định: 

Về tư tưởng Hụ Lạp: 

“Các triết lú trước thời nsụu biện không đềcập nhiều đến liên hệ 
cơn neười uà xã hội... Các nhà vụ biện thì thiên uềcá nhân hơn, 
đã nhiệt thành uới uiệc giáo dục các nhà lãnh dạo, những người sẽ 
sâu ảnh hưởng xã hội uà sử dụng xã hội như là phương tiện để đạt 
các tục đích riêng của trình... 

Mỗi con nsười là thước đo sự uật cho mình, không phải chỉ sự oật 
được nhận thức, tà cả sự uật thuộc thiện, ác trone xã hội. Platon 
oà Socrates chống lại chủ ehia cá nhân“ uà chủ nghia tương đối 
cực doan nàu của các nhà vu biện. Con người, thước äo sự uật, 
không phải là cá nhân riêng biệt mà là phổ quát. Cấu trúc xã hội 
oà cấu trúc linh hồn (hau tự nsã) của con người phân ánh lẫn nhau 
oà phụ thuộc lẫn nhau. Bản chất của con người là lú trí uà được 


58 


tìm thấu trong một xã hội được xếp đặt theo trật tự du lú. Cái tư 
tưởng hiện đại cho rằng cá nhân không thể tách rời xã hội uà “Nhân 
Tính “ là hình thành do xã hội uà phát triển trons xã hội, tư tưởng 
đó không lớn mạnh trong tự tưởng T[lụ Lạp... Socrates uà Platon 
thì chỉ rõ xã hội là sự phóng rợi của bản chất con người trên tấm 
0ải thô lớn, hau sự phản ánh được khuếch đại của bản chất con 
người. Con người chỉ thực sự sống trong xã hội, không thể sống 
ngoài xã hội. 

... Aristotle, một nhà du lú, chấp nhận các nsuuên lý chính yến 
của Platon. Con người không thể là con người nếu không có xã 
hội... (2). 

Với tư tưởng Trung Hoa: 

Đối uới con người, mối quan tâm của cơn người là mạnh tế 
nhất, là làm sao con người tự lo liệu đủ cho chính mình... làm thế 
nào để có một hình thức quốc gia, xã hội tốt nhất, ở đó con người 
có thể sống đạo đức, là uấn đềtmãi được đặt ra trons lịch sử triết 
học Trung Hoa. Nghiên cứu liên hệ con người để tổ chức một xứ 
sở tốt đẹp' là lời khuyên của Khổng Tử... Khi Mạnh Tử nói rằng 
0ñ trụ, uũ trụ của các liên hệ uới con reười, là uũ trụ được tìm 
thấu trong tâm cơn người, Mạnh Tử muốn nói rằng 0uũ trụ có thể 
tìm thấu nơi cơn neười tnà không phải là 0uũ trụ sinh ra từ một 
thực tại nào ở bên ngoài con người. Tuân Tử thì khác hẳn Mạnh 
Tử, ôns cho rằng bản chất của cơn người là xấu xa, 0ị kủ, do đó 
cơn rieười cần đến uăn hóa giáo dục để thành người tối.... 

Bản chất con người là con người xã hội, con người chỉ có thể sống 
đạo đức trong xã hội loài người, dù Thượng †ế có mặt hau không 
có mặt cũng thế“ (3). 

Với tướng Ấn Độ, hâu như là tư tưởng sâu sắc nhất thế giới 
như đã đề cập ở phần (I. 2). 

Về tư tưởng Marx, P. T. Raju đánh giá: 

“Triết lý Marx bắt nguồn từ tiền đềcho rằng cá nhân là một sinh 
uật xã hội... Mars uà Ensels xem cá nhân 0à đời sống xã hội của 


59 


cá nhân không phải là điều khác biệt, dù hai cá thể ấu có những 
hình thức biểu hiện khác nhau... con người chỉ có thể ổn cố trong 
xã hội“. Marx uiết: chỉ trong xã hội, cá tính của cá nhân mới có 
thể hiển lộ tàu theo các điều kiện xã hội/ (4). 

Với tác giả của tác phẩm nàu, tư tưởng Hụ Lạp, là thuộc tư tưởng 
nhị nguuên” (duaslism) cho rằng mỗi hiện hữu có bản chất riêng 
của nó, dù là quan điểm cho rằng cá nhân 0à xã hội tùu thuộc lẫn 
nhau hau không. Vì thế nên các tư tưởng hệ ấu thuộc uề sự uận 
hành của Vô minh chắc hẳn dẫn đến khổ đau. 

Các tự tưởng Trung Hoa uốn nhấn tmmạnh đến con người đức hạnh 
sống trong trật tự của xã hội được khéo tổ chức. Các tư tưởng ấu 
cũng chỉ là sản phẩm của tư duụ hữu neã, tmmà không phải là sản 
phẩm của chính thực tại. Hắn chúng đem lại phiển não, khổ ñau 
cho các cá nhân như chúng ta có thể thấu trong lịch sử Trung Hoa: 
nhiều trâu thuẫn đầu bi kịch của tương hệ con người đã xả ra. 

Đức Phật Thích Ca đã đánh giá uềcác quan điểm tư tưởng của 
nhân loại rằng: 

“Khi các Sa - môn, Bà - la - môn ấu, những người tư du uề quá 
khứ (hiện tại hau tương lai), có các định kiến uề quá khứ (hiện tại 
oà tương lai) đã có sáu tươi hai quan điểm khác nhau, đó chỉ là 
cảm thọ của những người không biết, không thấu, đó là sự lo nghĩ 
dao động của những người bị nhận chìm trong tham ái” (5). 

Đức Phật với trí tuệ toàn giác đã thấy và biết sự thật của vũ 
trụ và đã giải thích sự hình thành của trái đất và xã hội loài 
người, có thể được tóm tắt như sau: 

* Vào thời kỳ hoại diệt của thế giới này, các chúng sanh 
được sanh về Quang Âm Thiên. Ở đó chúng sanh sống, do 
tâm tạo, nuôi sống bằng tự hỷ, chới sáng, du hành giữa hư 
không, rực rỡ... 

* Vào thời kỳ hình thành thế giới này, các chúng sanh ở 
Quang Âm Thiên sau khi qua đời thì sanh vào thế giới này. 


ó0 


Ở đây, các chúng sanh ấy sống, do tâm tạo, nuôi sống bằng 
hỷ lạc, thân chói sáng, du hành giữa hư không rực rỡ.. 

* Vào thời kỳ thế giới này hình thành, chỉ có nước; tất cả đen 
ngòm..., chưa có sự biện biệt đêm và ngày, chúng sanh được 
xem là chúng sanh, chưa có sự phân biệt nam, nữ... 

* Rồi đất xuất hiện là một lớp mỏng phủ trên mặt nước với 
sắc màu của bơ và vị ngọt của vị mật. Rồi một số ít chúng 
sinh có lòng tham lam nếm vị của đất, đắm trước vào vị của 
đất; lòng tham ái bắt đầu dấy khởi lên trong tâm các chúng 
sinh ấy. Lòng tham lam càng nhiều thì đất trở nên càng thô 
xảm; các chúng sanh ấy trở nên thô xấu hơn đi. 

* Trong các chúng sanh đó, những ai có ít lòng tham thì 
dung sắc trở nên đẹp đẽ hơn, những người khác thì xấu đi. 
Những người có dung sắc đẹp thì khinh khi các người có 
dung sắc xấu (kém); sự việc này khiến hương vị của đất biến 
mất. Rồi mọc lên một thứ nấm màu sắc đẹp, hương lành và 
vị ngon. 

* Rồi lòng tham ái của các chúng sinh gia tăng, đất trở nên 
càng xấu đi, các chúng sinh trở nên ngày càng thô xấu ra. 

* Rồi tiếp đến lúa tự mọc giữa các khoảng đất trống, không 
có vỏ, không có cám, hạt tinh và thơm. Những phần lúa nào 
con người lấy dùng cho bữa ăn tối sẽ mọc trở lại và chín vào 
buổi sáng hôm sau, và những phần lúa nào con người dùng 
cho bữa ăn sáng thì sẽ mọc và chín trở lại vào buổi tối hôm 
ấy. Bấy giờ con người trở nên thô xấu hơn; các nữ nhân phát 
triển bộ phận sinh dục nữ, và nam nhân phát triển bộ phận 
sinh dục nam; các ham muốn khởi dậy và cơ thể con người 
bốc cháy nhục dục; giao cấu giữa nam và nữ xuất hiện. 

* Vào buổi đầu, những kẻ nam nữ ân ái bị nguyền rủa, bị 
ném vào đất và tro, và không được phép sống chung với 
những người (không ân ái) khác trong các ngôi làng, thị trấn 
trong vòng hai tháng. 


61 


* Con người dần trở nên lười biếng, muốn gặt lúa càng 
nhiều càng tốt để giữ làm của riêng và dùng riêng cho 
mìỉnh..., các ruộng lúa biến mất..., đời sống dục tính của nam 
nữ được công khai chấp nhận. Con người bắt đầu xây dựng 
nhà cửa để che kín các sinh hoạt dục tính. 

* Rồi xảy ra chuyện người này đánh trộm lúa của người kia: 
trộm cắp và nói dối xuất hiện. 

* Bấy giờ con người chọn người có dung sắc đẹp đẽ nhất 
(nghĩa là ít lòng tham nhất) làm người luật sư hay “trọng tài 
để phân xử các vụ trộm cắp lúa. Người Tuật sư hay “trọng 
tà/ này được nhận phần lúa phụ cấp của các thôn dân mà 
không phải canh tác ruộng lúa. Đây là sự khởi đầu của giai 
cấp lãnh đạo. (Khattiya). 

* Một số ít người tránh xa đời sống dục ái, sống trong các 
chòi lá ở những nơi cô tịch trong các cánh rừng và thực tập 
thiền định. Họ được gọi là các Bà-la-môn (Brahmins). Một số 
Bà-la-môn không thể hành thiển định ở những nơi xa vắng, 
đã trở về sống trong các làng mạc, thị trấn để trước tác các 
kinh sách; họ cũng được gọi là Bà-la-môn. 

* Các người khác làm nghề buôn thì được gọi là thương 
nhân (vessas). Các người khác đi săn bắn để sống thì được 
gọi là các Thủ-đà-la (suddas). 

Như thế, lúc trái đất này hình thành, các chúng sanh xuất 
hiện đầu tiên từ Quang Âm Thiên, không cần thực phẩm. Rồi 
vị ngọt của đất và lúa đã cám dỗ họ khiến lòng ham muốn 
các hiện hữu khởi lên và phát triển trong tâm họ. Sau đó các 
bộ phận sinh dục cùng xuất hiện với các ham muốn dục tính. 
Khi dục vọng con người phát triển, các nhu cầu xã hội phát 
triển và yêu cầu có tổ chức các xã hội: xã hội con người được 
hình thành từ đó và các giai cấp xã hội xuất hiện: xã hội chỉ 
là sự đáp ứng các yêu cầu cá nhân. Đây là vai trò đầu tiên và 
cuối cùng của xã hội. Đây là lý do tại sao đức Phật chỉ quan 
tâm đến khổ đau của những cá nhân trong đời này, và quan 


62 


tâm đến các hành động vì hạnh phúc cho họ. Đức Phật vì thế 
đã dạy: 

“Cơn người không trở nên người thuộc giai cấp hạ đẳng do sinh, 
họ cũng không trở thành Bà-la-môn do sinh. Chính do hành động 
mà một người trở nên người thuộc giai cấp hạ đẳng hau Bà-la-môn? 
(6). 

Xã hội không phải làm gì khác hơn giúp đỡ các cá nhân giải 
quyết các vấn đề cá nhân do các việc làm của họ gây ra. Văn 
hóa và truyền thống vốn là thuộc tính của xã hội cũng phải 
làm tương tự. Đây là ý nghĩa truyền thống nhất của vai trò 
xã hội, văn hóa và truyền thống. Và ý nghĩa nguyên thủy và 
truyền thống nhất về mục đích ở đời của các cá nhân là có 
một tâm hồn an tịnh của sự tự hỷ, ít ra là như đã xuất hiện 
vào buổi ban đầu của trái đất này. 

Thế giới hôm nay như là một xã hội rất lớn có nhiều vấn đề 
cần được giải quyết như ngôn ngữ, các hệ thống chính trị, 
phong tục tập quán, nếp sống, tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, 
phái tính... và môi sinh. Tất cả những vấn đề này, vốn ảnh 
hưởng rất mạnh đến con người, đang hiện diện như một đại 
dương dậy sóng đánh đắm các con thuyền cá nhân. Giữa 
điều kiện sống ấy, các cá nhân cảm thấy mình trở nên xa lạ 
với chính mình đến nỗi kinh ngạc thắc mắc về nguồn gốc của 
chính mình giữa khi mình đang hiện hữu rõ ràng thế, và sự 
thật của cuộc đời đang hiện diện trước mắt. Vì lý do đó, đức 
Phật đã thấy và biết rõ quá khứ và tương lai của vũ trụ này 
đã tuyên bố: 

Này Anamda, đừng nói thế đừng nói thế! Giáo lý Duyên khởi 
nàu là sâu xa, 0à có uẻ sâu xa. Chính uì không hiểu rõ, không thâm 
nhập siáo lú nàu mmà nhân loại trở nên như một cuộn chỉ rối rắm, 
như một ổ kén, rối như cỏ Dabaja, không thể thoát lụ khỏi khổ xứ, 
ác thú, địa ngục uà sinh tử/ (7). 

Quả thực, khi nền văn hóa này không thể giúp cá nhân trở 
về chính mình và không thể đem lại hạnh phúc cho cá nhân, 


63 


thì nhân loại sẽ không có chọn lựa nào khác hơn là chấp nhận 
nỗi khổ đau định mệnh như đang là, nếu hướng vận hành 
của văn hóa không thay đổi. Một bằng chứng hiển nhiên về 
hậu quả của nền văn hóa này là hiện tượng ô nhiễm môi sinh 
trầm trọng đang xảy ra có thể hủy diệt sự sống trên trái đất 
này. Hẳn là phải có cái gì sai lầm trong hướng tư duy và hành 
động của con người cần được điều chỉnh để bảo vệ môi sinh 
thoát khỏi tình trạng ô nhiễm này. Đây là đề tài thảo luận 
nóng bỏng của thời đại chúng ta mà tác giả sẽ đề cập ở phần 
(H. 2. 3). Tác giả nghĩ rằng không hiểu rõ mối liên hệ mật 
thiết giữa con người và thiên nhiên, con người sẽ không thể 
hiểu được sự thật của chính mình; không bảo vệ môi sinh 
thoát khỏi ô nhiễm như là bảo vệ con người đi ra khỏi khổ 
đau, thì nhân loại sẽ đi đến sự hủy diệt. 


II.2.3: Cá nhân và Môi sinh 

Môi sinh là gì? Thế nào là ô nhiễm môi sinh? Chúng ta hãy 
bắt đầu tìm hiểu. Môi sinh là một từ mới chỉ thiên nhiên. 
Một ngành học mới về môi sinh của thời đại gọi là “môi sinh 


⁄, 


học.. 

Vài khái tiệm oề môi sinh học: 

Môi sinh học là một khoa học tương đối mới mẻ liên quan 
đến nhiều nguyên lý chế ngự mối liên hệ giữa các sinh vật và 
môi trường sống của chúng. Frederich Clements (1916), một 
nhà môi sinh học người Mỹ, xem môi sinh học là “khoa học 
về cộng đồng của con người; Charles Elton, nhà môi sinh 
học người Anh, định nghĩa môi sinh học là “Khoa lịch sử có 
tính chất thiên nhiên và khoa học” liên quan đến “xã hội học 
và sự phân phối và tiêu thụ của các loài động vật; Woodbury 
(1954) thì xem “Môi sinh học” là một khoa học nghiên cứu các 
sinh vật trong mối liên hệ với môi sinh, một triết học mà ở đó 
thế giới của sự sống được cắt nghĩa bằng các quá trình tự 
nhiên”. Krebs (1972) định nghĩa “Môi sinh học là con đường 


64 


khoa học khảo cứu các sự tương tác thuộc môi sinh vốn chế 
ngự sự an sinh của các sinh vật, điều chỉnh sự phân phối, sự 
thừa thãi, sự tái sản sinh và sự tiến triển của chúng”. 

P. D. Sharma (F. N. IL. E) (Phân ban thực vật học, Đại học 
Delhi) đã viết trong tập sách của ông nhan đề “Môi sinh học 
và môi trường sống rằng: 

“Ngàu nau môi sinh học ' đã uà đang đóng sóp rất nhiều cho 
chính sách uề xã hội, kinh tế chính trị uà các chính sách tương tự 
của thếgiới. Thật rất phổ biến kiếm tìm các tham khảo uềmôi sinh 
học trong các bài 0iết, tạp chí, tuần báo uà nhật báo uềxã hội, kinh 
tế học. Môi sinh thật sự giữ một 0ai trò quan trọng trong uấn đề 
an sinh của con người. Đầu chủ yếu là chủ đề của một ngành học 
0à nành học môi sinh hiện đại chú trọng đến chức năng các tương 
thuộc giữa các sinh uật uà tôi trường sống của chúng”. (8) 

P. D. Sharma đã giới thiệu nhiều khái niệm cơ bản về môi 
sinh, phần này tác giả chỉ trích dẫn vài khái niệm tiêu biểu: 

- “Tất cả sinh uật uà môi trường sống của chúng có phản ứng hổ 
tương 0à ủnh hưởng nhau qua nhiều cách. Loài động uật, quần hoa 
cỏ 0à câu cối là tương thuộc qua môi sinh uà phản ứng hổ tương” 
(9) 

- “Môi sinh, nó uốn là một phúc thể của nhiều nhân tố tương hệ, 
oà nó năng động (nghia là tha đối theo thời gian uà không gian), 
có chức năng như thột cái sàng chọn lọc các sinh uật cho sự phát 
triển qua rất nhiều hình thái làm niên sự hình thành của nó, hoặc 
một sự hình thành khác trở nên nhân tố quyết định ở các giai đoạn 
phát triển quuết định của chu kù sự sống của các loài” (10). 

- “Không phải chỉ có môi sinh ảnh hưởng đến đời sống của các 
sinh uật, tà các sinh uật cũng bổ sung cho môi sinh như là kết quả 
của sự phát triển, phân tán, tái sản sinh, chết, tan hoại 0.0.. của 
các sinh uật. Như uậu, môi sinh được sâu niên sự đổi thau do các 
hoạt động của các loài sinh uật. 


65 


Môi sinh 0à các sinh uật năng động mở đường phát triển cho 
nhiêu loại sinh uật khác qua một quá trình được gọi là kế thừa. 
Quá trình ấu tiếp tục cho đến sự phát triển của cộng đồng như 
hiện tại tự nó có thể tự điều chỉnh cân bằng uới môi sinh. Giai đoạn 
cuối nàu của cộng đồng được gọi là đỉnh cao của phát triển (11). 

Các trích dẫn trên chứng tỏ rằng giữa con người và môi sinh 
có một sự liên hệ sinh động, liên tục, tự nhiên và không thể 
tách rời nhau. Mối liên hệ mật thiết ấy nói lên rằng gây rối 
môi sinh có nghĩa là gây rối đời sống của cá nhân như chúng 
ta có thể thấy qua cuộc khủng hoảng môi sinh hiện nay. 

Cuộc khủng hoảng môi sinh: 

Cuộc khủng hoảng môi sinh hiện tại là sự ô nhiễm môi sinh: 
ô nhiễm không khí, nước và đất. Như đã được các sách, báo 
v.v... chỉ lại các ô nhiễm ấy do các cuộc thí nghiệm bom 
nguyên tử, các vũ khí hóa học, các hơi độc thoát ra từ các 
xưởng kỹ nghệ, và do sự gia tăng dân số trên thế giới gây ra. 

Từ ngữ “ô nhiễm/ đã được nhóm ô nhiễm môi sinh/ của Hội 
đồng cố vấn khoa học của Tổng thống định nghĩa trong bản 
báo cáo của nhóm, nhan đề: “Phục hồi phẩm chất môi sinh 
của chúng ta”, tổ chức vào tháng 11, năm 1965 như sau: 

- Ô nhiễm môi sinh là sự thau ñổi không thuận lợi oềmôi trường 
sống chung quanh, như là toàn thể, hau phẩm lớn, hậu quả của các 
hoạt động con người qua các ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp uề 
sự thau đổi các mẫu hình năng lượng, các cấp độ phóng xạ, qua sự 
cấu thành thuộc uật lú hau hóa học uà qua sự thừa thãi của các tổ 
chúc. Các đổi thau nàu có thể trực tiếp ảnh hưởng đến con người, 
hau ảnh hưởng qua sự cung cấp nước uà cung cấp các sản phẩm 
nông nehiệp, sinh uật, qua các tư hữu hau đối tượng uật lý, hau 
qua các dịp con người giải trí, tìm hiểu thiên nhiên”. (12) 

Edward J. Kormondy ghi lại sự ô nhiễm không khí do các 
nguyên nhân tạo hằng năm ở Mỹ như sau: (13) 


66 


Các nguồn do con người gây ra | Các chất thải ra 
(triệu tấn / năm) 

- Bụi bặm thiên nhiên 63 

- Cháy rừng 56,3 

- Giao thông, vận chuyển Tư 

- Sự thiêu đốt 0,951 

- Các nguồn nhỏ khác 1,284 

Tổng cộng 122,715 triệu tấn 


Đề cập vấn để “năng lượng hạt nhân - sự cứu rỗi hay sự 
trừng phạt E. F. Schumacher, trong tập sách của ông nhan 
đề Small is Beautiful (những cái nhỏ bé là tốt đẹp), viết: 

“Vềtất cả những đổi tha mà con người đã đưa uào ngôi nhà thiên 
nhiên thì sự phân hạch hạt nhân uới quụ mô lớn đã hẳn rõ là điềà 
sâu xa 0à gu hiểm nhất. Cúc bức xạ hạt nhân là hậu quả đã uà 
đang trở nên một nhân tố nghiêm trọng nhất cho uấn đề ô nhiễm 
môi sinh, 0à là sự đe dọa lớn nhất cho sự tổn tại của loài người trên 
trái đất. Không còn ngạc nhiên gì nữa, bom nguyên tử đã thụ hết 
sự chú của neười đời, dà đang còn ít nhất một cơ hội tà nó sẽ 
không bao siờ được sử dụng nữa. Cái nguụ hiểm đối uới nhân loại 
sâu ra do uiệc dùng năng lượng nsuuên tử phục uụ hòa bình có thể 
còn to lớn hơn nhiều? (14). 

Đối với sự ô nhiễm đất và nước E. F. Schumacher viết: 

“Cho đến nau uẫn chưa có mmột sự thỏa ước quốc tế nào đạt được 
oề sự phế thải. Hội nghị của “Iổ chức năng lượng Quốc Tế tại 
Monaca, tháng 11, 1959, đã kết thúc trong sự bất đồng ú kiến, 
phẩn chính do các chống đối mạnh mẽ của đa số các nước chống 
lại sự phế thải uào đại dương của Anh uà Mỹ. Các đồ phế thải ở 
cấp độ cao/ tiếp tục được uúứt bỏ uào biển, trong khi đó số lượng 
các phế thải thuộc cấp độ trung bình hay cấp độ thấp/ thì uứt 
oào sông hau trực tiếp uào lòng đất. Báo cáo của Tổ chức năng 
lượng quốc tế ấu khảo sát ngắn sọn rằng các phế thải chất lỏng 


67 


ngấm dân uào đất, nước, để lại toàn phần hau một phần các bức 
xạ thuộc hóa học haụ uật lú trong lòng đất (15). 

Từ các trích dẫn trên, chúng ta có thể hình dung ra sự Ô 
nhiễm môi sinh hiện nay nguy hiểm biết bao! Đe dọa đời 
sống nhân loại trên hành tinh biết bao! 

Sự ô nhiễm ấy là hậu quả hiển nhiên của nền văn học khoa 
học hiện đại với sự phát triển kỹ nghệ, kinh tế nhanh chóng 
mà không thể kiểm soát được. Nền văn minh ấy, đến lượt nó, 
là hậu quả của sự phát triển cao đỉnh của tư duy hữu ngã, 
con đường tư duy và hưởng thụ lạc thú của con người. Thế 
nên, nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng lớn về môi 
sinh, như đang được báo động, là vô minh và lòng tham ái. 
Tại đây, chúng ta có thể nêu ra vấn đề liệu các lời dạy của 
Đức Phật về sự thật Duyên khởi có thể cung cấp lời giải đáp 
cho vấn đề khủng hoảng môi sinh không? 

Như phần trước đã đề cập, chi phần Danh sắc (Nàmarùpa) 
của Duyên khởi được xem là Năm thủ uẩn của con người và 
được đức Phật định nghĩa rằng: 

Này các Tủ kheo, thế nào là Năm thủ uẩn? - Nàu các Tủ kheo, 
tất cả các sắc thuộc quá khứ, hiện tại hau 0ị lai, thuộc trong ha 
ngoài, thô hau tế, thấp hèn ha cao sang, xa hau gân, đều gọi là 
Sắc uẩn”. Tất cả cảm thọ, tất cả Tưởng, tất cả Hành..., tất cả Thức 
thuộc quá khứ, hiện tại hau 0ị lai,.. đều gọi là thức uẩn” (16). 

Hai mươi sáu thế kỷ qua đức Phật đã cho nhân loại một 
định nghĩa vô cùng tuyệt vời và cực kỳ kinh ngạc rằng: sắc 
uẩn của một người là bao gồm thân vật lý của người ấy và 
toàn thể thế giới vật lý. Định nghia ấy xác định rằng thiên 
nhiên hay môi sinh thực sự là cơ thể của con người, hay một 
phần rất lớn của cơ thể con người, con người không thể hiện 
hữu và tồn tại được nếu không có môi sinh. Nếu môi sinh 
hay thiên nhiên bị ô nhiễm trầm trọng, thì cơ thể vật lý của 
con người, hay đời sống của con người, sẽ tức khắc đi đến 
hủy diệt. Vậy nên, nếu con người hiểu rõ sự thật Duyên khởi, 


68 


hay nếu các phương tiện truyền thông của con người giới 
thiệu Duyên khởi, thì con người sẽ tự nguyện cật lực bảo vệ 
môi sinh khỏi ô nhiễm, bởi vì đó là ý nghĩa bảo vệ hạnh phúc 
và sự tồn tại của chính mình. 

Có thể nói rằng khoa môi sinh học và mối nguy hiểm của 
sự môi sinh bị ô nhiễm đang cống hiến cho nhân loại cái thấy 
biết rằng không có ranh giới của cơ thể vật lý con người: cơ 
thể vật lý không thể giới hạn ở cái thân vật lý riêng của từng 
người ấy, ở bất cứ một xứ hay đại lục nào: đây là ý nghĩa đích 
thực của vô ngã tính của cái thân sắc con người. Tương tự với 
bốn thủ uẩn kia. Phải chăng sự thật này nói lên rằng giáo lý 
vô ngã hay Duyên khởi của đức Phật là lời giải đáp cho vấn 
đề khủng hoảng môi sinh? Tác giả thiết nghĩ, Duyên khởi còn 
có thể là lời giải đáp cho nhiều vấn đề khác của nhân loại. 
Hãy tiếp tục công việc tìm hiểu Duyên khởi. 


II.2.4: Cá nhân và Giá trị con người 

Với con người, sống nghĩa là sống với kiến thức và giá trị về 
đời sống. Như chúng ta có thể hiểu, vai trò giáo dục là cung 
cấp cho con người các kiến thức về các phạm trù học vấn, 
thiên nhiên và con người. Các kiến thức ấy, các giá trị của 
kiến thức và tự thân giá trị, thực ra là do tư duy con người 
tạo ra, vấn đề mà xưa nay đã được triết lý và giáo dục bàn 
đến. Tư duy của con người là gì? Ý nghĩa của các giá trị hiện 
tại của đời sống là gì? Câu trả lời cho các câu hỏi này là những 
gì mà tác giả phải đạt đến trong phần này của tác phẩm. Đây 
là các vấn đề lớn của triết học. 

Đề cập triết lý P. T. Raju viết: 

“Triết lú, đúng nghĩa của triết lý, phải là triết lý uề đời sống, 
không phải chỉ là tột phần của đời sống, mà là toàn bộ đời sống. 
Đời sống nàu là đời sống của cơn người. Con người truốn có một 
lú thuuết uề đời sống làm chỉ nam”. Các sinh uật khác không cẩn 
đến một lú thuụết như thế, bản năng ham muốn của chúng là uừa 


69 


đủ đối uới chúng. Mục đích của triết lú làm kim chỉ nam cho đời 
sống được ngầm hiểu bởi các triết gia nhự Russel - khi nói đến sự 
phân tích hợp lý, ông nói ở cuối cuốn sách Tịch sử Triết học 
phương Tâu/ của ông rằng mục đích ấu là gợi Ú, đểbạt một hướng 
sống (17). 

Chandradhar Sharma cho rằng: 

“Ý nghĩa của từ Triết lú “là 1i tri”. Nó có nehia là sự thúc đẩy tự 
nhiên uà cẩn thiết trong con người để hiểu biết chính tình uà thế 
giới nơi tà con nieười sống, di chuyển uà hiện hữu”. Con người 
không thể sống mà thiếu triết lú... 

Triết lý phương Tâu đã để lại ít nhiều sự thật đối uới ý nghĩa uề 
từ nehia học của từ “Philosophu” bản chất là sự tìm kiếm chân lú 
của lú trí. Người Ấn, dù thếnào, xưa nau uẫn rất là tâm linh, luôn 
luôn nhấn trạnh đến nhu cầu chứng nsộ chân lú rất thực tế...” (18). 

Như nhận xét trên của Chandradhar Sharma, tác giả cũng 
nghĩ rằng ý nghĩa phổ biến của triết lý cần được chú ý nhiều 
là phục vụ con người và hạnh phúc của con người ở đời này, 
và con đường tư duy của phương Tây thì khác với con đường 
tư duy của phương Đông: Phương Tây nhấn mạnh vào các 
tri thức về cuộc đời, phương Đông chú trọng đến chứng ngộ 
sự thật về cuộc đời. Sự khác biệt này sẽ được soi sáng nếu 
chúng ta khảo sát con đường tư duy của con người, một cách 
tổng quát, do Aristotle, một triết gia tầm cỡ lớn của Hy Lạp, 
điễn đạt như sau: 

Theo Aristotle, có ba nguyên lý cơ bản của tư duy: 

1. Nguyên lý đồng nhất: - Một vật gọi là (A), thì luôn luôn 
phải là (A). Nếu tên gọi thay đối từng lúc thì tư duy con 
người không thể vận hành được. 

2. Nguyên lý không mâu thuẩn: - Một vật gọi là (A), thì có 
thể gọi là (A) hoặc (<> A), nhưng không thể khi thì gọi là (A), 
khi thì gọi là (<> A). Nếu nó thường được thay đổi tên gọi, thì 
tư duy con người không thể hoạt động. 


⁄0 


3. Nguyên lý triệt tam: - Một vật có thể khi này được gọi là 
(A), và khi khác được gọi (B), nhưng không được gọi vừa (A) 
vừa (B), hay một nửa (A) và một nửa (B). Nếu nó là vừa (A), 
vừa (B) thi tư duy con người cũng không thể hoạt động được. 

Ba nguyên lý trên giả định rằng mọi hiện hữu đều có ngã 
tính cố định, trong khi trong đời sống thật thì mọi hiện hữu 
thay đổi từng sát na. Đây là một khoảng hổng lớn cách biệt 
giữa tư duy con người về cuộc đời và cuộc đời chính nó mà 
không bao giờ có thể được lấp đây. 

Chính lối tư duy nói trên đặt để giá trị cho mọi sự vật. Các 
giá trị ấy của sự vật không có chân đứng trong thực tại, chỉ 
khiến cho con người bối rối trong việc lựa chọn giữa các giá 
trị đầy ước lệ và đời sống như thật, và chỉ đem lại cho con 
người các bi kịch. 

Do thấy rõ tà kiến và tà tư duy ấy, đức Phật dạy giáo lý 
Duyên khởi chỉ rõ rằng tư duy con người là chi phần Hành 
(Activities - sankhàra) của Duyên khởi, hay Hành uẩn của 
Năm thủ uẩn hoặc của Danh sắc, nó là thuộc sự vận hành của 
Vô minh dẫn đến khổ đau. Như thế, các giá trị chân thật của 
các hiện hữu chỉ hiện hữu trong sự vận hành của trí tuệ (hay 
minh kiến) hay trong cái nhìn trí tuệ của con người. 

Chính tư duy nói trên thúc đẩy con người đi tìm kiếm 
nguyên nhân đầu tiên của cuộc đời, và bản chất của con 
người (hay Nhân Tính) vốn là những thứ không bao giờ hiện 
hữu trong đời sống cũng như trong các giá trị ước lệ. 

Tác giả thiết nghi rằng bất cứ một sự tìm kiếm nào về Nhân 
Tính hay bất cứ một sự tìm kiếm nào về bản chất của sự vật 
cũng chỉ là một hư tưởng. Vấn đề sẽ được thảo luận nhiều 
hơn trong phần tiếp của tác phẩm. 


Z1 


Chú thích: 


(1) : "Discourse on Pàtika", Long Discourses, Translation 
by Maurice Walshe, Wisdom Publications, London, 1987, 
p-392. 

(2): "The Concept of Man”, edited by Radhakrishnan, 
P.T. Raju, Motilal Banarsidass, Delhi, 1992, p. 334. 

(3) : Ibid., p. 335. 

(4) : Ibid., pp. 511-512. 

(5): "Discourse on Brahmajàla", Long Discourses, Tr. by 
Maurice Walshe, Wisdom Publications, London, 1987, p. 
88. 

(6) : "Discourse on Vasala", Suttanipàta, Minor Sayings, 
PIS, London, 1985, p. 14. 

(7): "Discourse on Dependent Origination", Long 
Discourses, tr. by Maurice Walshe,..., p. 223. 

(8) : P.D. Sharma, "Ecology and Environment”, Rastogi 
Publications, óth edition, 1992, p.2. 

(9): Ibid., p. 14. 

(10) : Ibid., p. 14. 

(11) : Edward J. Kormondy, "Concept of Ecology”, 
Prenticehall of India, Private Limited, New Delhi-110001, 
1991, p. 246. 

(12) : Ibid., p. 246. 

(13) : Ibid., p. 268. 

(14) : E.F. Schumacher, "Small is Beautiful", An Abacus 
book, Printed in England by Clays Ltd. St. Ires plc, 1995, 
øØ:112: 

(15): Ibid., p. 113. 

(16) : Kindred Sayings, Vol. IH, PTS, London, 1992, p. 41. 
(17): P.T. Raju, "The Concept of Man”,..., 1992, p.30. 

(18) : Chandradhar Sharma, "A Critical Survey of Indian 
Philosophy", Motilal Banarsidass Publishers, Pvt. Ltd, 
Delhi, 1991, p. 13. 


⁄2 


(19) : Spaulding, "The New Rationalism", New York, 
Henry Holt and Company, 1918, pp. 106-107. 


œ-##-& 


3 


Phần III 
Lý thuyết về Nhân tính hiển lộ qua 
kinh tạng Pali 


Như đã được trình bày ở Phần Hai của tác phẩm, sự thật 
của con người và thế giới là Duyên khởi nói lên rằng con 
người và thế giới là do duyên mà sinh, là vô ngã và không 
thuộc về một ai, nó chỉ là sự vận hành của Năm thủ uẩn. Như 
thế cái gọi là Lý thuyết về Nhân Tính/ chỉ là trống rỗng. Nỗ 
lực của tác giả không phải để tìm kiếm một lý thuyết Nhân 
Tính nào qua kinh tạng Pàli, mà là để khảo sát các hoạt động 
của thân, lời và ý, điều mà tác giả gọi là sự vận hành của 
Danh sắc, hay sự vận hành của Năm thủ uẩn, để tìm ra một 
con đường sống đưa đến hạnh phúc cho cá nhân trong hiện 
tại và tại đây. Dù vậy, tác giả vẫn tin tưởng một số các lý 
thuyết Nhân Tính đương thời trong ngành giáo dục vẫn hữu 
ích trong việc giúp con người hiểu được một số khía cạnh tâm 
lý và tánh hạnh của những người khác, tác giả đi đến công 
việc soát xét lại các lý thuyết ấy để cải thiện chúng trước khi 
đi sâu vào sự vận hành của các Thủ uẩn. 


IH.1: Chương 1 


Các lý thuyết nhân tính đương thời 


Hầu hết các lý thuyết Nhân Tính áp dụng trong học đường 
hiện tại đều được hình thành vào hậu bán thế kỷ mười chín 
và thế kỷ hai mươi dương lịch. Tất cả lý thuyết ấy nhằm 
khám phá con người như thật là gì đều là các lý thuyết tương 
đối thực tiễn và hữu ích. Tại đây tác giả chỉ đề cập đến các lý 


⁄4 


thuyết tiêu biểu qua ba bước tìm hiểu cơ bản: lý thuyết Nhân 
Tính, các nét đặc trưng về Nhân Tính, sự nhìn và đánh giá lại 
chúng. 


HII.1.1. Lý thuyết nhân tính 


Calvin S. Hall và Gardner Lindzey, trong tập sách nhan đề 
“Các Lý Thuyết Nhân Tính/, đã viết: 

“Aliport (1937) trong một công trình khảo sát rất thấu đáo uề 
oăn học đã trích dẫn năm mươi định nehia uà ông đã xếp loại uào 
một số phạm trù rộng rãi. Tại dâu, chúng ta chỉ chú ú một số định 
nghĩa trong những định nghĩa kia. Trước tiên, điều quan trọng là 
phân biệt giữa cái mà Allport gọi là các định nehia thuộc uềsinh - 
xã hội uà các định nghĩa thuộc uề sinh - uật lú. Định nghia sinh - 
xã hội chỉ ra nghĩa rất sát uới nghia dùng phổ biến của Từ ngữ 
uốn xem “Nhân Tính” tương Äương uới &iá trị kích thích thuộc xã 
hội” của cá nhân. Chính phản ứng của các cá nhân khác đối uới 
chủ thể định nghĩa “Nhân Tính của chủ thể. Chúng ta có thể 
khẳng định rằng cá nhân không có “Nhân Tĩnh nào cả neoài ra 
cái do phản ứng của những neười khác cung cấp. Allport, ... sợi Ú 
rằng cái định nnehia sinh - uật lú mà cho là Nhân Tĩnh bám chặt 
oào các đặt tính hau các phẩm chất của chủ thể thì được ưa thích 
nhiều hơn... 

Các định nehia khác thì nhấn mạnh uào chức năng hợp nhất hau 
tổ chức của TNhân Tính”. Ở một số ñịnh nghĩa khác nữa thì Nhân 
lính“ được xem là các khía cạnh độc đáo hau cá nhân của tánh 
hạnh... 

Sau hết, uài lú thuyết gia xem Nhân Tính là đặc chất của thân 
phận con người... Allport cho rằng “Nhân Tĩnh là con người như 
thật sẽ minh họa loại định nghĩa này ˆ (1). 

Các khái niệm về Nhân Tính nói trên do tư duy hữu ngã 
của con người và do các nguồn thông tin sáu giác quan cung 
cấp mà có. Cả hai, tư duy của con người, và sáu giác quan 


5 


đều là các nhân tố không thể tin cậy, như tác giả đã bàn đến, 
như thế các kết luận về Nhân Tính đạt được hăn là phải xét 
lại dưới ánh sáng của Duyên khởi. 

Trong đời sống thực, con người là hiện hữu của các quá 
trình trở thành của tâm lý và vật lý. Tất cả các nỗ lực của các 
nhà lý thuyết về Nhân Tính để định nghĩa con người là gì, 
chỉ có nghĩa là ngưng lại các quá trình trở thành ấy: đấy 
không phải là con người như thật, cũng không phải là cách 
thế tốt để hiểu “con người chính nớ, cho nên bất cứ một sự 
tìm kiếm “Nhân Tính nào xem nó như là một thực thể thì 
luôn luôn rơi vào chơi vơi. Điều nầy sẽ được chứng tỏ khi 
chúng ta đi vào các nét đặc trưng về các lý thuyết Nhân Tính 
và sự soát xét lại các lý thuyết ấy. 


HI.1.2.: Nét đặc trưng về nhân tính 

Từ những gì Larry A. Hjelle và Daniel J.Ziegler viết về các 
nét đặc trưng về Nhân Tính trong tập sách, “Các Lý Thuyết 
Nhân Tính”, chúng ta có thể nói đến các nét đặc trưng sau 
đây: (2) 

1. Hầu hết các định nghĩa đều nhấn mạnh đến sự quan 
trọng của cá tính hay nét đặc thù. Nhân Tính biểu hiện các 
nét đặc thù ấy, cái làm cho một người rõ khác với những 
người khác. 

2. Nhân Tính là cái gì trừu tượng được xây dựng trên cơ bản 
các suy luận dựa vào sự quan sát về tánh hạnh. 

3. Nhân Tính biểu hiện một quá trình tự phát triển lệ thuộc 
vào nhiều ảnh hưởng bên trong và bên ngoài của con người, 
bao gồm các thiên hướng di truyền và sinh lý, các kinh 
nghiệm xã hội, và các điều kiện thay đổi của môi sinh. 

4. Các định nghĩa Nhân Tính cơ bản là khác nhau qua các 
nhà lý thuyết. Chúng ta cần nói thêm rằng các định nghĩa 
Nhân Tính không cần thiết là đúng hay sai, mà cần nhiều hay 


⁄6 


ít hữu ích cho các nhà tâm lý trong việc tiếp tục khảo cứu, 
trong việc giải thích tính đều đặn của tánh hạnh con người... 

Mỗi định nghĩa hay mỗi lý thuyết về Nhân Tính đều đưa ra 
một nét đặc trưng về Nhân Tính. Sigmund Freud tin tưởng 
rằng tánh hạnh của con người do các nhân tố vô thức và phi 
lý trí quyết định. Maslow thì tin rằng hầu hết các hành động 
của con người là kết quả của lý trí và sự tự do lựa chọn. Carl 
Gustav Jung cho rằng con người có hai loại Nhân Tính: 
hướng nội và hướng ngoại. Với Carl Rogers, người chủ 
trương khác với Freud, bảo rằng lý giải hiện tại của con người 
về các kinh nghiệm đã qua ảnh hưởng vào tánh hạnh hiện tại 
của con người hơn là thực hữu của các kinh nghiệm ấy v.v... 

Có thể nói rằng các nhà tâm lý, các nhà tâm lý trị liệu hay 
các nhà lý thuyết về Nhân Tính có thể khám phá nhiều nét 
đặc trưng về Nhân Tính của con người theo quan điểm riêng 
hay kinh nghiệm chuyên môn riêng của họ. Điều này chứng 
tỏ rằng bản tính chân thật của con người, hay Nhân Tính 
chân thật, thật sự là vô ngã: do vì sự có mặt của vô ngã mà 
Nhân Tính có thể xuất hiện dưới nhiều bộ mặt thật như đã 
được nhận thức. Thế nên, các nét đặc trưng về Nhân Tính 
càng được phát hiện thì hiểu biết về con người càng được gặt 
hái thêm. Chỉ có một điều duy nhất phải chú ý là “con người 
tự nó“ thì hiện ra như một dòng nước trôi chảy mãi, mà các 
nét đặc trưng về Nhân Tính vừa đề cập chỉ là các bến nước 
mà dòng nước đi qua. Điều đó sẽ được thấy rõ qua các lý 
thuyết Nhân Tính đương thời. 


HI.1.3: Nhìn lại các lý thuyết nhân tính tiêu biểu 

Có nhiều lý thuyết Nhân Tính được dùng trong ngành Tâm 
Lý giáo dục ngày nay. Các lý thuyết ấy thuộc Nhân bản luận 
hay Tánh hạnh luận. Sau đây là một số lý thuyết tiêu biểu. 


⁄Z 


Lý thuuết của Sigmud Freud (1856-1939): 

Tại Đức, vào giữa thế kỷ thứ mười chín, Tâm lý học được 
hiểu là “sự phân tích ý thức con người trưởng thành thông 
thường”. Freud thì có quan điểm khác hơn. Với Freud, tâm 
con người hiện ra như một khối băng hà mà phần nhỏ băng 
hà ở trên mặt nước thì biểu tượng cho vùng hoạt động của ý 
thức, và phần rất lớn của băng hà chìm ở dưới mặt nước thì 
biểu tượng cho vùng hiện diện của vô thức, nơi mà các ham 
muốn mạnh mẽ, các dục vọng, các cảm xúc dồn nén và ý 
tưởng ảnh hưởng mạnh đến tư duy và hành động của cá 
nhân hiện diện. 

Theo Freud, cấu trúc của Nhân Tính gồm có ba phần: bản 
năng (1đ), tự ngã (ego) và siêu ngã (superego). 

Bản năng (¡d): 

“Bản năng là một hệ thống đầu nguồn của Nhân Tính; nó là chỗ 
chuẩn trực ở đó Ú thức uà siêu thức được phân tách rõ ràng. Bản 
năng (id) bao gồm những sì thuộc tâm lú kế thừa 0à hiện diện từ 
lúc sinh ra, bao gồm các bản năng. Nó là nguồn tích trữ các năng 
lượng tâm lú uà cung cấp năng lực cho sự uận hành của ú thức 0à 
siêu thức... 

Bản năng (id) không thểchịu đựng các sự tăng trưởng năng lượng 
khiến con người cảm thấu căng thẳng, khó chịu. Kết quả là, khi 
tức độ căng thẳng của cơ thểgia tăng, như là hậu quả của các kích 
thích từ bên ngoài haụ là kích thích từ bên trong, thì bản năng có 
chức năng là giải trừ căng thẳng tức thì uà đưa cơ thể trở u mức 
độ năng lượng thấp uà ở cấp độ thường xuyên dễ chịu. Nguyên lú 
giảm trừ căng thẳng nàu mà bản năng uận hành được sọi là 
?iquuên lú khoái lạc ' (3). 

Ý thức (ego): 

“Ý thức có mặt là do các nhu cầu của cơ thể đòi hỏi có các sự giao 
tiếp uới thế giới của thực tại uà khách quan. Ý thức phải tuân theo 
Tiguuên lú thực tại... 


⁄8 


Nguyên lú thực tại thì thường tạm thời trì hoãn khoái lạc dù cuối 
cùng quên lý khoái lạc cũng được đáp ứng êu cầu khi đối tượng 
uêu cầu có mặt, oà theo đó sự căng thẳng được giảm trừ... nguuên 
lú thực tại quyết định các bản năng nào sẽ được đáp ứng uà đáp 
ứng bằng cách nào...” (4). 

Siêu thức (super-ego): 

Siêu thức là tiếng nói đại điện nội tại của các giá trị truụền thống 
0à các lú tưởng xã hội... 

Siêu thức biểu hiện điều lú tưởng hơn là thực tại... 

Chức năng chính của siêu thức là: 

1. Ngăn chặn các sự thôi thúc của bản năng (¡), đặc biệt là các 
thôi thúc thuộc Đbản tính tấn công' hay thuộc dục tính 
(xexualit), 0ì đấu là các thôi thúc mà sự biểu hiện của chúng luôn 
bị xã hội lên án sau sắt. 

2. Thuyết phục Ú thức (eso) sử dụng các mục tiêu đạo đức thau 
thếcho các mục tiêu thực tại, uà: 

3. Nỗ lực äi đến sự toàn thiện”. (5) 

Phần kết luận về giới thiệu bản năng (¡d), ý thức hay tự ngã 
(ego), và siêu thức hay siêu ngã (supergo), Hall và Lindzey 
viết: “.. Ba phần nhân tính ấu cùng hoạt động thành một nhớm 
dưới sự lãnh đạo điều hành của ú thức (6). 

Tác giả nghỉ rằng cái bản năng mà Freud đề cập là căn gốc 
và là phần rất quan trọng của Nhân Tính. Nó chỉ hiện hữu 
dưới hình thức của các bản năng dục tính và các ham muốn 
dục tính. Con người, theo Freud, như thế chỉ là sự hiện diện 
của các hoạt động dục tính (sex): các ham muốn dục tính và 
sự đáp ứng các ham muốn dục tính. Con người ấy không là 
gì khác hơn là kẻ nô lệ muôn thuở của bản năng, của siêu 
thức, và của các mâu thuẫn giữa bản năng và siêu thức, hay 
con người chỉ là kẻ nô lệ của bẩm sinh thuộc quá khứ và của 
các giá trị ước lệ do tư duy lý luận tạo ra, mà người ta gọi là 
điều thiện hay luân lý xã hội. Chừng nào con người không 


9 


muốn chấp nhận cái thân phận nô lệ ấy, thì chừng đó con 
người sẽ không bao giờ chấp nhận lý thuyết Nhân Tính và 
Freud. Thực tế, con người là tự do chọn lựa những gì con 
người muốn cho đời sống thực thụ của mình: con người có 
thể cả đến chế ngự hay xóa bỏ các ham muốn dục tính mà 
không thấy căng thắng hay khổ đau gì. 

Theo sự thật Duyên khởi, mọi vật không thể tự nó có mặt, 
mà là do duyên mà sinh ra, nó chỉ là sự hiện hữu của các 
duyên đương tại và tạm thời. Điều này nói lên rằng các bản 
năng dục tính cũng do duyên mà sinh, chúng không thể được 
xem là nền tảng của cái gọi là Nhân Tính. Hơn nữa, theo sự 
thật của cuộc đời, khi một sự vật có mặt thì cái đối lập với nó 
cũng có mặt. Sự kiện này nói rằng các tâm lý con người (hay 
các trạng thái tâm thức) xóa bỏ bản năng dục tính - gọi là các 
ham muốn phi dục tính - cũng có mặt. Đây là những gì mà 
Ereud không đề cập đến trong lý thuyết Nhân Tính của ông. 

Với nguyên lý khoái lạc, hay nguyên lý giảm trừ căng 
thắng, đó chỉ là sự biểu hiện lập đi lập lại việc “ân ái trong 
đời sống của con người để loại trừ căng thắng hay khổ nhọc, 
và đem lại các lạc thú hay hạnh phúc, nhưng kết quả ấy thật 
đáng nghi ngờ, bởi vì con người trong đời sống hàng ngày 
vẫn mãi mãi lên đường tìm kiếm hạnh phúc: còn tìm kiếm 
hạnh phúc có nghĩa là hạnh phúc không có mặt, hạnh phúc 
vẫn ở ngoài tầm tay của con người. Như thế, làm sao người 
ta có thể bảo nguyên lý khoái lạc loại trừ được thảy các căng 
thẳng tâm thức? Lại nữa, kinh nghiệm sống của người đời đã 
bày tỏ rằng việc “ân ái có thể gây ra sự nhàm chán “ái ân hay 
gây ra các căng thắng khác trầm trọng hơn, làm thế nào để 
giải thích được ý nghĩa: “giảm trừ căng thắng ấy? (). 

Ở đời, căng thẳng của con người có thể phát sinh từ nhiều 
ngọn nguồn khác hơn là các vấn đề dục tính. Trong những 
trường hợp này liệu nguyên lý khoái lạc của Freud có đem 
lại thực sự sự giảm trừ căng thăng không?... 


Ø0 

Từ các vấn đề vừa nêu, tác giả đi đến sự đánh giá rằng: 

- Các ham muốn dục tính quả là quan trọng đối với con 
người, nhưng nó không phải tất cả; nó không phải là nhân tố 
quyết định “Nhân Tính hay “con người toàn diện. 

- Việc ân ái hay nguyên lý khoái lạc mà Freud bàn đến có 
thể đem lại lạc thú cho con người, nhưng nó cũng có thể đem 
lại khổ đau. Việc đáp ứng yêu cầu của sự thụ hưởng lạc thú 
không thể giải quyết vấn đề khổ đau hay hạnh phúc của con 
người. 

- Lý thuyết Nhân Tính của Freud có thể rất hữu ích cho học 
đường hiện đại, nhung một đường hướng giáo dục tốt thì 
không thể xây dựng trên cơ sở lý thuyết ấy. 

- Sự khám phá ra “tiềm thức' của con người của Ereud có thể 
được chấp nhận như một phần của cá nhân cần được quan 
tâm, nhưng con người chân thật là gì, là một vấn đề khác mà 
tác giả sẽ đề cập đến trong phần tiếp (II. 2.) 

Lý thuyết Nhân Tính của Carl Gustao Jung (1875 - 1961): 

Carl Gustav Jung là một nhà phân tâm học trẻ tuổi ở Zurich. 
Năm 1907m sau khi viếng thăm Freud ở Áo, Jung được Freud 
quả quyết sẽ là kế thừa Freud. Ba năm sau đó, mối liên hệ 
giữa Jung và Freud đổ vỡ, bởi Jung chối bỏ lý thuyết hoàn 
toàn dục tính của Freud như Jung đã nói, Lý do trước mắt là 
Ereud đồng nhất hóa phương pháp của ông ta với lý thuyết 
về dục tính của ông, điều mà tôi thấy không thể chấp nhận 
được (7) Rồi Jung tiến tới xây dựng lý thuyết về phân tích 
tâm lý và “phương pháp tâm lý trị liệu của Jung. 

Calvin S. Hall và Gardner Lindzey viết: 

“.. Với Freud, chỉ có sự lập đi lập lại uô cùng của các uấn đềbản 
năng dục tính mãi cho đến khi chết. Với Juns, có một sự phát triển 
liên tục ouà thường sáng tạo, sự tìm kiếm cái toàn thể tính uà sự 
hoàn tất, uà một lòng khát khao tái sinh” (8). 

Và: 


61 


“Nhân tính toàn thể như Jung gọi, bao gồm nhiều nhóm khác biệt 
nhưng hỗ tương nhau. Cúc nhớm chính là ý thức (tự ngã), uô thức 
cá nhân uà các phúc cảm của nó, 0ô thúc tập thể uà các mô hình 
mẫu uề Nhân tính như nhân cách xã hội, tính cách nữ ở nam giới, 
tính cách nam ở nữ giới, uà bản năng cẩm thú. Ngoài các nhóm 
tùu thuộc lẫn nhau ấu, còn có mẫu người tâm lú hướng nội, hướng 
nieoqi 0à các chức năng của tự du, tri giác, cm giác 0à trực giác. 
Sau hết, có một tự ngã uốn là trung tâm của toàn bộ Nhân Tính? 
(9). 

Với Jung, ý thức hay tự ngã (ego) có nghĩa là các tưởng, các 
ký ức tư duy và cảm thọ có ý thức; vô thức gồm có các cảm 
thọ vốn đã từng ý thức nhưng rồi từ ấy bị dồn nén, bị nén, bị 
lãng quên hay bị lờ đi, và các cảm thọ quá yếu không gây nên 
ấn tượng có ý thức nơi con người; vô thức tập thể có nghĩa là 
một nhà kho chứa các ký ức tiểm tàng (đang yên ngủ) thừa 
hưởng từ quá khứ của tổ tiên...; nhân cách xã hội là cái mặt 
nạ mà mỗi người mang để đáp ứng các yêu cầu của ước lệ và 
truyền thống xã hội, và để đáp ứng các nhu cầu thuộc các 
mẫu tâm lý ở bên trong con người; mẫu nữ tính trong nam 
giới, nam tính trong nữ giới là các từ chỉ con người như là 
một động vật lưỡng tính (nam và nữ tính đều có mặt trong 
cả hai giới nam, nữ); mẫu tâm lý cầm thú bao gồm các bản 
năng thú vật mà con người thừa hưởng trong sự tiến hóa từ 
hình thức thấp kém của đời sống; sau cùng, tự ngã, theo 
Jung, có nghĩa “Nhân Tính toàn thế hay “Trọng điểm của 
Nhân Tính“ mà mọi yếu tố tâm lý của con người như là các 
vệ tinh quay chung quanh nó. 

Tác giả thiết nghĩ, nỗ lực của Jung là chỉ rõ sự hạn chế của 
lý thuyết Nhân Tính của Freud, nhưng lý thuyết Nhân Tính 
của Jung, như được đề cập ở trên, cũng hạn chế. Lý thuyết ấy 
chỉ giới thiệu được các ảnh hưởng chủ quan và khách quan 
đặt để vào tâm thức con người, nhưng không thể nói lên được 


Ø2 


con người như thật. Nó không thể được xem là một lý thuyết 
Nhân Tính hay mẫu giáo dục lý tưởng. 

Lý thuyết của Alfred Adler (1870 - 1937): 

Alfred Adler, sinh ở Vienna năm 1870 và chết ở Aberdeen, 
Scotland năm 1937, là một nhà tâm thần học, thành viên của 
Hội Phân Tâm học của Áo, sau đó là chủ tịch của Hội. Ông 
đi theo phân tâm học của Freud rồi chấm dứt liên hệ với Phân 
tâm học ấy và thành lập một nhóm riêng gọi là “Tâm lý học 
cá nhân (Individual Psychology). Adler đã xuất bản hơn một 
trăm tập sách, trong đó tập “thực hành và lý thuyết của Tâm 
lý cá nhân/ có lẽ là tập giới thiệu tốt nhất về lý thuyết Nhân 
Tính của Adler. 

Calvin S. Hall và Gardner Lindzey đánh giá rằng: 

“Trái neược uới siả định của Freud cho rằng tánh hạnh của con 
nieười là các bản năng bẩm sinh kích động, trái ngược hẳn uới tiển 
để chính của Jung cho rằng tánh hạnh của con người là do các mẫu 
hình tâm lú bẩm sinh chế ngự. Adler thì cho rằng con người chủ 
uếu bị kích động bởi các thúc đẩu xã hội. Con người tự mình liên 
hệ uới những người khác, dấn thân uào các hoạt động có tính cách 
hợp tác uà xã hội, đặt sự an lạc của xã hội lên trên cái lợi của cá 
thểich kủ, uà có một nếp sống nổi bật sắc thái xã hội... Freud nhấn 
mạnh dục tính, Jung nhấn mạnh mẫu tư tưởng từ ban sơ, 0à Arller 
nhấn mạnh lợi ích xã hội. 

Sự đóng sóp lớn thứ hai của Adler uào lú thuyết Nhân Tính là lú 
thuụuết của ông uề cái ngã sáng tạo... 

Nét đặc trưng thứ ba của tâm lú học của Adler làm tâm lú học 
ấu khác hẳn Phân tâm học cổ điển là điểm nhấn mạnh 0ào tính 
độc đáo của Nhân Tính... 

Sau càng Adler xem ú thức là trung tâm của Nhân Tính, khiến 
Adler trở nên người tiên phong trong uiệc phát triển một tâm lú 
học - hướng - đến - ú thức (eo) (10). 


83 


Sự khám phá hữu ích nhất của lý thuyết Nhân Tính của 
Adler là nhấn mạnh vào lợi ích xã hội, cái ngã sáng tạo và ý 
thức là trung tâm của Nhân Tính. Khám phá này đem lại một 
sự đóng góp ý nghĩa vào lãnh vực các lý thuyết Nhân Tính. 
Tuy nhiên, dưới ánh sáng duyên khởi, ý thức chỉ là hậu quả 
của sự vận hành của hai chi phần Vô minh và Hành, mà 
không phải là trung tâm điểm của Nhân Tính. Bằng cách nào 
rồi lý thuyết của Adler cũng cần được điều chỉnh như lý 
thuyết của Ereud và Jung. 

Lý Thuyết Nhân Tính của Erich Fromn (1900...) 


Eromn sinh ở Frankfurt, Đức quốc, vào năm 1900. Đỗ Tiến 
sĩ tại Đại học Heidenberg vào năm 1922; rồi đến Hoa Kỳ vào 
năm 1933 và dạy tại viện Phân tâm học Chicago với tư cách 
giảng sư. Fromn cũng dạy tại nhiều Đại học Hoa Kỳ và Mễ 
Tây Cơ (Mexico). Quan điểm của Fronm về Nhân Tính đã 
được Callivn S. Hall và Gardner Lindzey ghi rằng: 

“Bất cứ một hình thức xã hội nào do con người thiết kế: hoặc là 
phong kiến, tư bản chủ nghĩa, phát xít, xã hội chủ nhia hau cộng 
sản chủ nehia đầu biểu hiện một nỗ lực giải quyết trâu thuẫn cơ 
bản của con nieười. Mâu thuẫn ấu bao gồm con nieười uừa là thú 
0ật ouừa là con người. Là thú uật con người cần có một sốnhu cầu 
uật lú nhất định nào đó cần được thỏa mãn. Là con nieười, người 
ta có sự tự trị, lú trí 0à trí tưởng tượng. Cúc cảm nhận đặc biệt đầu 
tính người là các cảm nhận uềsự hiển lành, tình yêu 0à lòng từ bi, 
các thái độ tong hiểu biết, trách nhiệm, tính đồng nhất, tính toàn 
thể. nhược điểm, sự siêu uiệt oà tự do, uà các giá trị, các quụ tắc” 
(11). 

Và: 

“Nhân tính của chúng ta phát triển theo các cơ hội trà xã hội 
cống hiến” (12). 

Như thế cái nhìn con người trong xã hội của Erich Fromn 
rất thực tế và khá cởi mở. Lý thuyết của Fromn chỉ tổng hợp 
các thái độ sống và cách sống của con người mà Fromn tin 


Ø4 


tưởng chứng hiện hữu trong mỗi người. Thái độ sống, con 
đường sống thứ nhất để đáp ứng các nhu cầu và ham muốn 
về vật lý thì đòi hỏi có thực phẩm, nước, tiện nghi về thể chất, 
dục tình và một số các thứ khác liên hệ đến các thứ vừa kể 
như tiền bạc sự chú ý, tình cảm và sự thành công. Thái độ 
sống và nếp sống thứ hai biểu hiện các phẩm chất của con 
người đáp ứng các yêu cầu về tâm thức như các trích dẫn trên 
đã đề cập. Tất cả các điều vừa nêu thuộc về cái gọi là Danh 
sắc đến sau sự vận hành của Vô minh, chỉ dẫn đến phiền não 
và khổ đau. Fromn không thể tiến xa hơn được bước nào 
trong việc mở ra con đường đi đến con người và hạnh phúc 
chân thật trong hiện tại và tại đây. Cũng như các nhà lý 
thuyết về Nhân Tính khác. Fromn thực sự đã rơi vào rối loạn 
giữa các vấn đề cá nhân và xã hội. 

Lý thuyết oà Nhân Tính của Skinner (1904...) 

Skinner là một nhà Tánh hạnh học (behaviorist) rất nổi 
tiếng, người ta đã chối bỏ sự hiện diện của các nhân tố gây 
xung đột thuộc vô thức, các mẫu hình tâm lý, các nét đặc 
điểm như là hiện hữu giả định thuộc các nhân tố nội tâm 
quyết định tánh hạnh con người, Skinner đã viết: 

“Tôi ñịnh nghĩa lú thuụết là một nỗ lực cắt nghĩa tánh hạnh con 
người như là cái gì sẽ tiếp tục hiện hữu ở thế giới khác, như là cái 
tâm con neười hau là hệ thống thần kinh. Tôi không tin tưởng các 
lú thuụết như thế sẽ là đặc biệt uà hữu ích. Hơn thế; chúng nguụ 
hiểm, chúng sâu ra mọi thứ rối loạn. Nhưng tôi mong đợi một lú 
thuuết uề tánh hạnh con người, trên tất cả các lú thuyết trên, sẽ 
tập hợp lại nhiều thực hiện uà sẽ trình bàu các thực hiện ấu theo 
một cách thểtổng quát hơn. Tôi rất thích đểbạt loại lú thuyết nàu, 
0à tôi tự xem tình là một lý thuụt sia (Euans, 1968, p. 88 (13). 

Skinner tiếp: 

- “Tôi không cần phải nỗ lực để khám phá thực sự là gì các loại 
Nhân Tính, các trạng thái (hau cảnh giới) tâm thức, các cảm thọ 
các nét đặc biệt uề đức tính uề các dự tính, mục đích, các ú định, 


Ø5 


hau các điều tiên quế của con người, để thích nghỉ uới sự phân 
tích khoa học uề tánh hạnh/ (14). 

- “Trong sự phân tích tánh hạnh, con người là một sinh uật... uốn 
có một kho tánh hạnh... Con người không phải là một nhân tố khởi 
đầu, mà là nơi nhiều nhân duyên thuộc môi sinh 0à di truyền hội 
họp cùng chung một trục đích (skinner, 1974, pp. 167 - 168) (15). 

Như thế, lý thuyết của Skinner xem Nhân Tính không là gì 
khác hơn một nhóm mẫu các tánh hạnh là các đặc tính của cá 
nhân và xem tán hạnh của cá nhân như là sản phẩm của 
nhiều sự củng cố, hỗ trợ có trước: chúng ta làm những gì 
chúng ta được hỗ trợ, củng cố để làm. 

Đấy là sự đóng góp rất thực tế của Skinner vào ngành tâm 
lý giáo dục trong việc hiểu biết các tánh hạnh của con người, 
và đấy cũng là sự hạn chế của lý thuyết Nhân Tính của 
Skinner trong việc thể nhận con người như thật, bởi vì các 
tánh hạnh của con người thì khác xa với con người chính nó. 

Là một nhà tánh hạnh học, B. E. Skinner không thể làm điều 
gì tốt đẹp hơn để giúp con người nhận rõ chính minh, các 
nguyên nhân phiền não và con người đi vào hạnh phúc và 
an tịnh của tâm hồn trong hiện tại và tại đây. Hầu hết các lý 
thuyết về tánh hạnh đều xây dựng trên cơ sở quan điểm triết 
lý của “Khoa học Thực tại luận (Scientific Realism) bị chế ngự 
bởi tư duy hữu ngã và bởi sự hạn chế của sáu giác quan con 
người, là những gì mà tác giả có thể rút ra được từ ngành 
Tâm Lý giáo dục của Hoa Kỳ. Mặt khác, ở ngành Tâm lý giáo 
dục này, các lý thuyết Nhân Tính thuộc nhân bản luận thì lại 
xây dựng trên cơ sở quan điểm triết lý của Hiện sinh thuyết 
(Existentialism) và Hiện tượng luận (Phenomenology), xem 
ra tốt đẹp hơn nhiều, nhưng chúng cũng không nói lên được 
sự thật của con người, cuộc đời và đường vào hạnh phúc. 
Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu các lý thuyết nhân bản. 


Ø6 


Lý thuyết Nhân Tính của Maslơu (1908...): 

Abraham Harold Maslow sinh ở Brosklyn, New York, 1908. 
Bố mẹ là người Do Thái thiểu học, đã di trú khỏi Nga với bảy 
người con mà Maslow là con trưởng. Maslow đã viết: 

“Vào thời thơ ấu, thật kù lạ tôi đã không bị bệnh tâm thần. Tôi là 
cậu bé Do Thái sống giữa các láng siểng phi Do Thái. Nó từa tựa 
như là tột người Mỹ da đen đầu tiên đăng kú học trường của toàn 
học trò da trắng. Tôi thật cô đơn uà bất hạnh. Lớn lên giữa các thư 
oiện uà sách uở mà chẳng có một người bạn bè nào (Hall, 1968, p. 
K4 sẽ 

“Có một cái gì đắng cau uà oán hận trong mối liên hệ giữa 
Manslơu uà người tnẹ của ông, trong khi người cha được xem như 
là người chỉ thích rượu tuhiskụ, đàn bà 0à đánh lộn” (uilson 1972. 
019175 

Maslow học Tâm lý học tại Đại học Wisconsin, đỗ cử nhân 
năm 1930, cao học năm 1931 và tiến sĩ năm 1934. Ông viết: 

Đời sống của tôi thật sự chỉ bắt đầu khi tôi cưới uợ uà đi đến 
Wisconsin” (HalL 1968. p. 37). 

Trong tập sách “Các lý thuyết Nhân Tính“, Hjelle và Ziegler 
viết về Maslow rằng: 

Sau khi đỗ tiến sĩ, Maslou trở uề Neu York làm uiệc uới nhà lý 
thuuết bác học, nổi tiếng nhất E. I. Thorndike, tại Đi học 
Columbia. Ông dời đến Neu York trong thời gian nàu... Chính tại 
đâu ông giáp mặt thành phẩm ưu Hú của trí thức Châu Âu, những 
người bị buộc phải lẫn trốn HiHer. Erich Formn, Aloeredl Adler, 
Knren Horneu, Ruth Benedict, Mak Wertheimer... là một số ít 
trong số người mà Maslơu từm gặp đểnâng cao tâm hiểu biết của 
ông uề Tánh hạnh của con người (human behauior). Cúc lần nói 
chuuện thân tật uà các kinh nghiệm đầu thách thức tà các nhà 
học giả thời danh ấu cung cấp đã giúp hình thành nền tảng trí thức 
cho các quan điểm nhân bản của Maslou uềsau/ (16). 


8Z 


Trong thế giới giáo dục, nếu Skinner là một trong các nhà 
lý thuyết Nhân Tính thuộc Tánh hạnh luận (Behaviorism) nổi 
tiếng nhất, thì Maslow là một trong các nhà lý thuyết Nhân 
Tính thuộc Nhân Bản luận (Hummanism) nổi tiếng nhất, 
những người có quan điểm triết lý xây dựng trên cơ sở Hiện 
sinh thuyết và Hiện tượng luận, như đề cập ở trên, mà điểm 
tổng quát có thể được diễn đạt như sau: 

⁄.. Các nhà Hiện sinh chủ nghĩa nhấn mạnh ú tưởng rằng mỗi 
chúng ta chịu cái trách nhiệm uề cái chúng ta là ai, uà chúng ta 
phải trở nên như thế nào. Như Sartre đã bảo: con người chẳng là 
cái gì khác ngoài cái họ tạo cho chính họ”. Đó là nsuuên tắc thứ 
nhất của Hiện sinh thuyết (17). 

Và: 

“Cúi khái niệm quan trọng nhất mà các nhà tâm lú nhân bản rút 
ra từ Hiện sinh thuụết là khái niệm trở thành”. Con người không 
bao giờ đứng uên; cơn người luôn luôn ở trong quá trình trở thành 
một người tới (18). 

- “Các nhà tâm lú nhân bản nhận thức uiệc tìm kiếm một đời sống 
có ú nghĩa oà sung sướng không phải là dễ dàng. Ðiều nàu đặc biệt 
xác thật uào thời đại có nhiều mâu thuẫn 0à đổi tha sâu xa 0uỀ 
oăn hóa, nơi tà các niềm tin 0à siá trị thuộc truuềhn thống không 
còn cung ứng các hướng dẫn xứng đáng cho một đời sống tốt đẹp 
hau cho 0iệc tìm thấu ú nghia trong đời sống con neười. Sau rốt, 
các nhà Hiện sinh khẳng định rằng chỉ có một thực tại chủ quan 
0à cá nhân, mà không phải là khách quan, mà mọi người đêu biết. 
Quan điểm của Hiện tượng luận, hau quan điển của THiện tại uà 
bâu giờ (19). 

Theo cái nhìn của Hjelle và Ziegler về quan điểm của 
Maslow, viết trong tập sách nói trên (p. 461), Maslow tin 
tưởng rằng con người căn bản là tự do và chịu trách nhiệm 
chọn lựa cách sống để sống. Tự do giúp con người quyết định 
mình sẽ là gì và như thế nào. Vì thế, quan điểm của Maslow 
thực sự đầy vẻ lạc quan, ông đã kết luận rằng: “Con người tự 


Ø8 


mình sống thiết thực , hệt như một mẫu người của giáo dục, 
biểu hiện các đặc tính sau đây: 
1) Có nhận thức thực tại hiệu quả hơn. 
2) Chấp nhận tự thân, chấp nhận tha nhân và sự vật. 
3) Tự phát, giản dị và tự nhiên. 
4) Là trung tâm của vấn để... 
5) Không dính mắc: cần có đời sống riêng tư (ở ngoài sự 
can thiệp của công chúng). 
6) Độc lập: độc lập về văn hóa và môi sinh. 
7) Luôn luôn có sự am hiểu mới mẻ. 
8) Trực nghiệm huyền bí... 
9) Quan tâm xã hội... 
10) Có các tương hệ cá nhân sâu sắc. 
) Có đặc tính dân chủ. 
) Biện biệt giữa phương tiện và cứu cánh. 
) Hài hước có tính cách triết lý. 
14) Sáng tạo. 
15) Giữ độc lập và cưỡng lại với một số điểm về văn hóa 
(20). 

Bản chất con người hay Nhân tính, theo quan điểm của 
Maslow, rất là người, rất là hiện sinh, và rất là tích cực, nhưng 
kỳ thực đó chỉ là một hiện hữu tổng hợp nhiều đặc tính được 
xem là các điều kiện để phát triển tâm lý. Đó không phải là 
con người chính nó. Maslow không thể chỉ rõ ra chủ thể tạo 
ra các đặc tính ấy và không thể chỉ rõ ra cái gốc rễ của phiển 
não, khổ đau của con người, làm sao cá nhân có thể tự huấn 
luyện cho mình để thủ đắc các đặc tính ấy? Làm sao cá nhân 
có thể xóa tan hết các phiền não? Hình như có cái gì như là 
sương mù hiện diện trong lý thuyết của Maslow? Trong tư 
tưởng của Maslow? 


11 
D2 
13 


89 


Lý thuyết Nhân Tính của Carl Ransom Rogers (1902- 
1987): 

Carl Ransom Rogers sinh ở Oak Park (ngoại ô Chicago), 
Ilinois, năm 1902. Ông là con thứ tư trong sáu người thuộc 
một gia đình thành công về mặt tài chánh và hạnh phúc. Lúc 
học trung học, ông không có một người bạn thân nào ngoài 
gia đình ông; đã tiêu hết thì giờ vào việc đọc sách, bất cứ sách 
nào mà ông bắt gặp, ngay cả tự điển bách khoa. Luôn luôn 
được ưu hạng trong các lớp ông học. Đỗ cử nhân về Sử học 
năm 1924 tại Đại học Wisconsin, rồi lập gia đình, rất hạnh 
phúc sống với Hellen Elliot Rogers, người vợ và người yêu, 
ông đã viết: “lôi đã kết bạn thân, có nhiều tư tưởng mới và 
trọn vẹn yêu đương / (1967, p. 353). 

Rogers theo học Tâm lý giáo dục và đỗ cao học năm 1928, 
rồi tiến sĩ về Tâm lý lâm sàng (trị liệu) năm 1931. Rogers làm 
việc như một nhà Tâm lý tại Phân bang Nhi học ở Rochester, 
New York, rồi được phong ngạch “giáo sư tại phân ban Tâm 
lý học, Đại học tiểu bang Ohio năm 1939. Ông đã xuất bản 
tập “Lâm sàng trị liệu Nhi khoa năm 1939; “Hướng dẫn về 
tâm lý trị liệu năm 1942; làm giáo sư tâm lý và giám đốc 
Trung tâm Hướng dẫn tâm lý Đại học, tại Đại học Chicago. 
Ở tại đây từ 1945 đến 1957 ông hoàn thành công trình lớn: 
“Phép trị liệu Tâm lý đặt trọng tâm vào thân chủ: Thực hành 
mới, các hàm ý và lý thuyết năm 1951. 

Vào năm 1957, Rogers trở lại Đại học Wisconsin làm việc tại 
Phân ban Tâm lý và Tâm bệnh học. Năm 1964 ông làm việc 
ở Trung Tâm Tánh hạnh học phương Tây (WBSI) tại Lajolla, 
California. 

Năm 1969, Rogers rời WBSI, về làm việc tại Trung tâm 
nghiên cứu về con người, tại Lajolla, California cho đến khi 
ông chết vào năm 1987 do nhồi máu cơ tim. 

Sinh tiền, Rogers đã nhận nhiều giải thưởng: 


90 


- Năm 1946, được bầu làm chủ tịch Hội Tâm lý học Hoa Kỳ 
(APA) và được phong tặng “Tối ưu hạng đóng góp chuyên 
ngành của APA“. Vào dịp này, ông đã đọc một bài diễn văn 
trong đó ông có nói: “Tôi đã diễn đạt một tư tưởng mà thời 
gian của nó đã đến rồi, như thể là một viên sỏi được đánh rơi 
vào nước và làm lan ra các gợn sóng. Tư tưởng ấy là cá nhân 
có những nguồn sáng kiến rất lớn bên trong mình để làm 
thay đổi đời sống của mình, và những nguồn sáng kiến ấy có 
thể được huy động và được trao cho một không khí thích 
đáng. (1937. p. 4). 

Rogers đã xuất bản nhiều tập sách: 

- Tâm lý trị liệu và thay đổi Nhân Tính (1951). 

- Để trở thành con người (1961). 

- “Tự do để học: Một quan điểm về những gì giáo dục có 
thể trở thành (1969). 

- Carl Rogers, về các nhóm gặp gỡ ngoài dự tính (1970). 
- Carl Rogers, về Năng lực con người (1977). 

- Con đường hiện hữu (1980). 

- “Tự do để học cho thập niên 80' (1983). 

Như Hielle và Ziegler đánh giá (ibid, pp. 488 - 489), Carl 
Ransom Rogers có thể là một nhà Tâm lý và Tâm lý trị liệu 
nổi tiếng nhất từ 1950 đến 1983. Chúng ta hãy theo dõi các tư 
tưởng của Rogers về Nhân Tính hay bản chất của con người: 

- “Mỗi người giải thích thực tại theo kinh nghiệm riêng tư của 
mình, uà thế giới kinh nehiệm ấu chỉ được người ấu biết tmrột cách 
hoàn toàn” (21). 

- “Diễn đạt nàu của Roseers phản ứng quan điểm triết lú của Hiện 
tượng luận cho rằng, cái gọi là thật đối uới một người là cái hiện 
hữu trong hệ thống quan sát uà đánh giá của người ấu, hau gọi là 
thế giới chủ quan, bao gồm mọi thứ thuộc hiểu biết của người ấu ở 
bất cứ thời điểm nào. Thêm nrữa, nhận thức uà kinh nghiệm chủ 
quan không những chỉ tạo niên thực tại riêng tự của một người mà 
cờn hình thành cơ bản cho các hành động của người ấu” (22). 


91 

Và: 

- Hầu hết Rogers chối bỏ ơị thếcủa Freud cho rằng các khía cạnh 
lịch sử hau các sự phát sinh của tánh hạnh là các nhân tố gố làm 
cơ sở cho “Nhân Tính”. Tánh hạnh không phải do cái gì thuộc quá 
khứ quuết định. Thau 0ì thế. Rosers nhấn mạnh nhu cầu hiểu rõ 
sự liên hệ của một người đối uới môi sinh trons lúc người ấu đang 
hiện hữu uà nhận thức nó. 

Chính sự lú giải của chúng ta trong hiện tại uềcác kinh nghiệm 
quá khứ, hơn là sự hiện hữu của các kinh nghiệm ấu, ảnh hưởng 
đến tánh hạnh đương thời của chúng ta? (23). 

Các trích dẫn trên chứng tỏ rằng với Rogers, một người có 
thể nhận thức thực tại qua giới hạn của những gì người ấy 
đang là, và chỉ thực tại ấy là thật đối với người ấy. Chính các 
nhận thức và kinh nghiệm chủ quan của người ấy xây dựng 
nên thực tại kia và xây dựng nên cơ sở hành động mình. Thế 
giới (hay thế giới kinh nghiệm) là thết và Nhân Tính là thết 

Một mặt, quan điểm của Rogers biểu hiện cái nhìn sự vật 
của Hiện tượng luận và Nhân bản luận nghe rất nhân bản và 
gây một ấn tượng rất sâu sắc; mặt khác, gián tiếp công nhận 
sự hạn chế của cái nhìn ấy vốn bị khống chế bởi sai lạc của 
các nhận thức và kinh nghiệm chủ quan của con người. 
Rogers chấp nhận các nhận thức và kinh nghiệm chủ quan 
kia như là sự thật của cuộc đời, trong khi thực sự dưới ánh 
sáng của Duyên Khởi, các nhận thức và kinh nghiệm ấy là sai 
lầm và chỉ đẩy đưa con người đến khổ đau. Đây là một lỗ 
hổng lớn của lý thuyết Nhân Tính của Rogers. Tuy vậy, trong 
ý nghĩa giúp các cá nhân giảm trừ phiền não do những cái 
nhìn và thái độ sống tiêu cực gây ra, lý thuyết của Rogers vẫn 
còn khá hữu ích khi ông ta đề bạt một mẫu người “hoạt động 
rất thiết thực” (A fully functioning person) vào năm 1980 đòi 
hỏi con người thể hiện các nhân tố sau đây: (24). 

1) Cởi mở đối với cảm nhận: “cởi mở đối với cảm nhận là 
đối cực của sự tự vệ. Những ai hoàn toàn cởi mở đối với các 


92 


cảm nhận thì có thể lắng nghe chính mình,... biết rõ được có 
cảm giác và tư tưởng sâu xa nhất của chính hợ.. 

2) Sống hiện sinh: “Đây là khuynh hướng sống một cách 
trọn vẹn và phong phú trong từng giây phút hiện sinh. Do 
sống như thế, ocn người nhận thức được cái rất mới mẻ và 
độc đáo của từng cảm nhận trong đời sống của mình. 

3) Sự tin tưởng vào các quan năng: “Sự tin tưởng vào các 
quan năng có nghĩa là khả năng tham cứu và thực hiện đúng 
các cảm nhận trong tâm mình của một người như là cơ sở 
chính để chọn lựa“. 

4) Tự do thuộc hiện sinh: “Tự do thuộc hiện sinh liên quan 
đến cảm nhận nội tâm rằng “Ta là người duy nhất chịu trách 
nhiệm về các hành động của mình và các hậu quả của hành 
động ấy. 

5) Sáng tạo: “Với Rogers, người có một “đời sống tốt đẹp sẽ 
là típ người có các sáng tạo phẩm (tư tưởng, dự án, hành 
động) và sự sống sáng tạo nổi bật. Những người sáng tạo có 
khuynh hướng sống vừa với tính cách xây dựng và thích nghi 
với nền văn hóa vừa thỏa mãn các nhu cầu sâu xa nhất của 
họ. Họ có thể rất sáng tạo và uyển chuyển thích nghỉ với sự 
thay đổi của các điều kiện môi sinh“. 

Với thái độ sống thứ nhất “cởi mở đối với các cảm nghiệm, 
tác giả thiết nghĩ, có nghĩa là luôn luôn cởi mở nhưng không 
phải là dừng lại hay nắm giữ sự vật nào. Thái độ sống này có 
thể mong chờ một sự cảm nghiệm cái rỗng không của sự vật, 
đó là cảm nghiệm thuộc tư duy và cảm thọ cao nhất. Nó chỉ 
cần có một con đường đúng để đi như con đường sống đức 
Phật đã chỉ dạy, cái con đường mà Rogers không thể hình 
dung ra được. Với thái độ sống thứ hai, sống hiện sinh/, thái 
độ sống này có thể giúp con người loại bỏ được các phiển não 
do các tư duy về quá khứ và tương lai gây ra, và giúp con 
người tập trung tư tưởng vào giây phút rất hiện sinh vốn 
luôn luôn mới mẻ, và độc đáo. Nhưng cảm nghiệm của con 


93 


người về sự thực này chỉ hiện diện khi con người hoàn toàn 
chế ngự được các tư duy và dục vọng sai lầm. Rogers không 
thể chỉ con đường sống như đức Phật đã giới thiệu Bát thánh 
đạo hay Tứ thánh đế cho con người. Với thái độ sống thứ ba, 
“sự tin tưởng vào các quan năng”, có nghia rằng một người 
cần phải chọn lựa cho hướng hành động của mình trên cơ sở 
những gì người âý cảm thấy đúng, mà không phải trên cơ sở 
của bất cứ nguồn ảnh hưởng nào ở bên ngoài, hay trên cơ sở 
phán xét của người khác. Đây là ý nghĩa tốt đẹp. Nhưng có 
nhiều tư tưởng, cảm nhận và ham muốn khởi lên trong tâm, 
người ấy trước tiên phải chọn lựa tư tưởng trước lúc chọn lựa 
hướng hành động. Tiêu chuẩn của cái đúng để theo là gì? 
Chủ thể của chọn lựa là gì? Đó là những điều mà Rogers 
không đề cập đến và không thể đề cập đến, thế nên, lý thuyết 
của Rogers cần được bổ sung cho hoàn mỹ. 

Về thái độ sống thứ tư, là ý nghĩa tinh thần tự trách nhiệm 
với chính mình. Điều này cần thiết cho mọi hướng sống tốt 
đẹp. 

Về điểm cuối cùng, điểm thứ năm, nghe thật sự sáng tạo, 
trí tuệ và nhân bản. Nó phục vụ cho nhu cầu sâu sắc nhất của 
con người. Nhưng, những gì là nhu cầu sâu sắc nhất dẫn đến 
chân hạnh phúc co con người trong hiện tại và tại đây? Lý 
thuyết của Rogers thiếu hắn điểm này, cần được soi sáng bởi 
những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy mà tác giả sẽ giới 
thiệu ở Phần bốn của tác phẩm. 

Nói tóm, tư tưởng của Rogers về Nhân Tính, về “pháp trị 
liệu tâm lý đặt trọng tâm ở thân chử và về “mẫu người hoạt 
dụng thiết thực' thì rất hay. Các tư tưởng ấy có thể giúp 
những người làm giáo dục mở ra một hướng giáo dục phục 
vụ các tình thân giáo dục tốt và phục vụ sự phát triển các cá 
nhân. Nhưng linh hồn của hướng giáo dục ấy thì phải được 
tìm kiếm trong giáo lý Duyên Khởi và Năm thủ uẩấn. 


94 


Chú thích: 


(1): Calvin S.Hall and Gardner Lindzey, "Theories of 
Personality" Wiley Eastern Limited, New Delhi, 110002, 
1991, pp. 8-9. 

(2): Adapted from "Personality Theories", by Larry 
A.Jelle and Daniel J.Ziegler, Mc Graw - HIH, Inc., New 
York, 1992, p.35. 

(3): Calvin S.Hall and Gardner Lindzey, Ibid., p.36. 

4): Ibid., pp. 37-38. 


0): Ibid., pp. 159-160. 
1): Ibid., p. 170. 

2): Ibid., p. 172. 

3): Ibid., p. 297. 

4): Ibid., p. 298. 

5): Ibid., p. 301. 

6): Ibid., p. 442. 

7): Ibid., p. 444. 

8): Ibid., p. 444. 

9): Ibid., p. 445. 

0): Ibid., pp. 477 - 478. 
1): Ibid., p. 496. 

2): Ibid., p. 496. 

3): Ibid., p. 497. 

4): Ibid., pp. 508 - 509 


œ-##-& 


95 


IH.2: Chương 2 


Con người năm uấn 


Yếu tố Danh sắc được thảo luận ở phần “Sự vận hành của 
mười hai chỉ phần Duyên khởi là năm uẩn của con người, do 
vậy sự vận hành của Năm thủ uẩn, và sự thể nhận của sự vận 
hành ấy có nghĩa là thể nhận con người như thật. 

Ở tại vườn Nai, nơi chư Tiên hạ trần tại Bàrànaisì ngay sau 
ngày thứ nhất giảng dạy Tứ thánh đế, đức Phật đã dạy giáo 
lý Năm thủ uẩn từ ngày thứ hai đến ngày thứ năm, cho Tôn 
giả Kiều Trần Như (Kodanna)? và bốn pháp hữu của tôn giả. 

Kinh ghi rằng: 

“Tại Benarès, ở uườn Nai là nơi đúc Phật dạu bài pháp đầu tiên. 
Bấu giờ đức Thế Tôn giảng cho năm 0ị tu sỉ rằng: Này các TỦ 
kheo, thân không phải là tự neã..., thọ không phải là tự ngã... tương 
tự, tưởng, hành, thức không phải là tự neấ..... 

Qua lời dạu đó, tâm của năm 0ị TỦ kheo giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, không cờn chấp thủ (1). 

Ngũ uẩn là bài thuyết pháp thứ hai đã giúp năm vị đệ tử 
đầu tiên của Đức Phật đoạn diệt hoàn toàn các lậu hoặc, 
chứng đắc A-la-hán, thấy rõ sự thực của cuộc đời và chân 
hạnh phúc. Chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu giáo lý Ngũ uẩn 
ấy. 


II. 2. 1: Ý nghĩa Ngũ uẩn 

Đức Phật định nghĩa: 

Này các Tỷ kheo, năm thứ ấu sợi là Năm uẩn. Và, nàu các Tỷ 
kheo, thế nào là Năm uẩn liên hệ uới chấp thủ? Bất cứ sắc thân 
nào thuộc quá khứ, 0j lai hau hiện tại..., xa hau gần, là có lậu hoặc 


96 


0à liên hệ uới chấp thủ. Đâu gọi là Năm uẩn liên hệ uới chấp thủ. 
Bất cứ thọ nào..., tưởng nào... hành nào..., thức nào...” (1b). 

Lời dạy trên bảo rằng 

- Sắc uẩn được hiểu là cơ thể vật lý của một người, cơ thể 
của những người khác và thế giới vật lý. Thọ uấn gồm có cảm 
thọ khổ, cảm thọ hạnh phúc và cảm thọ không khổ đau 
không hạnh phúc. Đấy là cảm thọ khởi lên từ sự tiếp xúc của 
mắt, của tai, mũi, lưỡi, thân và của ý. Tưởng uẩn gồm có 
tưởng về sắc, về thanh, hương, vị và về pháp (hay về thế giới 
hiện tượng). Hành uẩn là tất cả hành động về thân, về lời và 
về ý; nó cũng được hiểu là các hành động có tác ý do sắc, 
thanh, hương, vị xúc và pháp gây ra. Thức uẩấn bao gồm nhãn 
thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. 

Con người là thế! Là do các duyên thuộc thế giới vật lý và 
tâm lý này mà sinh. Mỗi người có liên hệ mật thiết đến tha 
nhân, xã hội và thiên nhiên, mà không bao giờ tự nó có thể 
hiện hữu. Do đó, con người là vô ngã, vô thường. Con người, 
do vì luôn nắm giữ cái ngã, cái thường nên cảm thọ khổ đau 
ở đời giữa sự thật vô ngã, vô thường ấy, như đức Phật đã dạy. 

Này các Tủ kheo, Sắc là uô thường. Cái gì là uô thường thì khổ 
đau. Cái sì khổ đau thì uô ngã. Cái gì 0ô nsã thì không phải là của 
tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Đâu là lý do tại 
sao sắc cẩn được nhìn uới trí tuệ toàn giác, hiểu biết như thật. Thọ 
là uô thường..., Tưởng... Hành... Thúc là uô thường...” (2). 

Và: 

Này các Tủ kheo, Sắc là uô neã. Cúi gì là nhân, cái gì là duyên 
của Sắc tập khởi, cái ấu cũng 0ô nieã. Nàu các Tủ kheo, làm sao 
Sắc, uốn do các uếu tố uô ngã tạo nên, lại có thể có tự eã ? 

Thọ..., Tưởng..., Hành..., Thúc... Cái gì là nhân, cái gì là duyên 
của sự tập khởi của Thức, cái ấy cũng uô neã. Làm sao Thúc ấu, 
uốn do các duyên 0ô neã tạo nên, lại có thể có tự nsã 7 (3). 


97 


Sự thật của con người là vô ngã: cái ngã không phải là tự 
ngã của con người, không phải là của con người, và con người 
không phải là nó, trong khi ấy các nhà lý thuyết Nhân Tính 
và các nhà giáo dục đương thời đi tìm một cái ngã và xem cái 
ngã ấy là tự ngã của con người, là của con người, và con người 
là nó; làm sao con người có thể tìm ra các giải đáp cho các 
vấn đề của mình? Đây là điểm rất chủ yếu, từ đó các nhà lý 
thuyết Nhân Tính và các nhà giáo dục biết được phải dạy cho 
cá nhân những gì, và dạy như thế nào để có được một xã hội 
và một môi sinh tốt đẹp, nơi con người đang sống, và đem 
lại hạnh phúc cho con người. Hiển nhiên rằng không dễ dàng 
thuyết phục con người chấp nhận sự thật này của cuộc đời, 
nhưng điểm chính yếu là con người không thể lánh xa sự thật 
ấy. Điều này đòi hỏi giáo dục phải tìm ra con đường hành 
động đã giúp con người thấy sự thật như lời dạy sau đây chỉ 
rÕ: 

Này các Tủ kheo, uí như con sông Hằng tang theo nhiều chùm 
bọt lớn, uà trột người có mắt sáng sẽ nhìn chùm bọt nước ấu, quán 
sát nó, 0à nhìn tận bản chất của nó. Do nhìn thấu chùm bọt, quán 
sát, do nhìn bản chất nó, người ấu sẽ thấu chùm bọt nước là rỗng 
không, sẽ nhìn thấu nó là không có bản chất, sẽ nhìn thấu nó là 0ô 
ngã. Làm sao, nàu các Tủ kheo, lại có thể có ngã tính trong chùm 
bọt nước ấu ? 

Này các Tủ kheo, giả như uào tmùa thu, khi trời trưa xuống các 
hạt trưa lớn, bong bóng nước nổi lên trên tmặt nước rồi tan đi, uà 
một neười có tắt sáng sẽ nhìn thấu bong bóng nước ấu, quán sát 
nó, nhìn tận bản chất nó, người ấu sẽ thấy nó rỗng không, sẽ thấu 
nó không có bản chất, sẽ thấu nó không có neã tính. Nàu các Tỷ 
kheo, làm sao lại có thểcó ngã tính trong cái bọt nước nổi trên tặt 
nước ất? 

Cñne uậu, nàu các Tủ kheo, phàm có cảm thọ nào, thuộc quá 
khứ, hiện tại hau 0ị lai, xa hau gầu, 0ị Tủ kheo nhìn thấu... 0ị Tỷ 


96 


kheo sẽ thấu nó không có tự nsã. Làm sao, nà các Tỷ kheo, lại có 
thể có tự neã trong cảm thọ?...” (4) 

Tương tự như đối với ảo ảnh người ta thấy giữa ngày của 
mùa nắng được ví với Tưởng uẩn, Hành uẩn, và Thức uẩn. 

Nếu một người thấy rõ sự thật ấy, người ấy sẽ nhàm chán 
Năm uẩn; do nhàm chán Năm uẩn, người ấy từ bỏ lòng tham 
đắm Năm uẩn; do sự từ bỏ ấy, người ấy được giải thoát và 
đạt đến trí tuệ giải thoát biết rằng: mình giải thoát. 

Giờ, để thể hiện cái nhìn sự vật vừa nêu trên, chúng ta hãy 
nhìn sâu vào cơ thể vật lý của con người, quán sát và phân 
tích chúng, chúng ta có thể nhận được gì? 

- Cơ thể vật lý kia phát sinh từ một bào thai do “tính và khí 
(của bố mẹ) tạo nên. Cái “tính và khí ấy được tạo nên do tỉnh 
chất của thực phẩm vốn do vạn duyên hợp lại mà thành, bao 
gồm cả duyên về sự hiện diện của mặt trời cách xa trái đất cả 
150 triệu cây số. 

- Cậu bé được nuôi lớn cũng do thực phẩm... Cơ thể ấy hiện 
hữu ngoài ý muốn của con người, và nó luôn biến đổi. Làm 
sao cơ thể ấy có thể được nhìn là của riêng ta? Tương tự, sự 
phân tích Thọ uẩn sẽ giúp ta thấy rõ: Thọ uẩn không là gì 
khác hơn một nhóm cảm thọ do xúc mà có; xúc chỉ là sự tiếp 
xúc giữa nội sắc và ngoại sắc. Nếu Sắc uẩn đã được nhìn thấy 
không phải “Ta”, không phải là “của Ta/, hay không phải là 
“tự ngã của Ta”, và là rỗng không tự ngã, thì Thọ uẩn cũng 
thế. 

Về Tưởng uẩn, đó là tưởng về sắc, thỉnh, hương, Vị xúc và 
pháp. Các thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp ấy thuộc về 
sắc uẩn nên rồng không, như đề cập ở trên nên các tưởng về 
chúng cũng là rỗng không: hắn chúng ta không nhìn chung 
là “Ta”, là của Ta/ hay là “tự ngã của Ta/. 

Về Hành uẩn, nó là tư duy về sắc, thinh, hương, vị, xúc và 
pháp; nhưng sắc, thinh, hương, vị xúc và pháp đã là rỗng 


99 


không, không phải “Ta, không phải “của Ta“ không phải tự 
ngã của Ta”, nên Hành uẩn cũng được nhìn thấy tương tự. 

Về Thức uẩn, đấy là nhận thức khởi sinh từ sự xúc tiếp của 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý (với sáu trần). Mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý đã là rỗng không và không phải chỉ là “Ta/, 
không phải “của Ta”, không phải là “tự ngã của Ta/, thì Thức 
uẩn cũng thế. 

Cái gọi là con người là một tập hợp của Năm uẩn vốn rỗng 
không, nên con người hắn phải là vô ngã và không phải là 
“Ta”, không phải “của Ta, không phải là “tự ngã của Ta”. Điều 
này nghe khá lạ, nhưng là sự thật. 

Cái nhìn như thế về Năm uấn là cái nhìn trí tuệ (Panna hay 
Vijjà) có thể giúp con người đi ra khỏi mọi thứ phiền não. Nó 
gợi ý cho con người tự huấn luyện mình có cái nhìn trí tuệ 
mà không phải khiến con người đi tìm kiếm một tự ngã hay 
Nhân Tính. 

Tại đây có thể đặt ra câu hỏi rằng: Nếu vô ngã là sự thật của 
con người, thì ai hành động? Ai nhận lấy hậu quả của các 
hành động? - Những câu hỏi này hàm ngụ ý nghĩa về hiện 
hữu của một tự ngã (self) hắn là thuộc về tư duy hữu ngã vốn 
là vô minh và là khái niệm, mà không phải là thực tại. Thực 
sự thì, con người đang có mặt kìa, các hành động của con 
người đang có mặt kìa, và hậu quả của các hành động mà con 
người đón nhận đang có mặt kia. Không có một câu hỏi nào 
về “af hay tại sao hiện hữu trong thực tại cả: thực tại là 
những gì để sống với, mà không phải là những gì để nói về 
hay nghi về. Chỉ có hai điều cần phải quan tâm trong hiện 
hữu định mệnh của con người và sự đón nhận khổ đau của 
con người và sự đòi hỏi tìm ra con đường để chấm dứt khổ 
đau ấy. Vấn để chính yếu của mỗi người là làm thế nào có 
chánh kiến về hai điều đó như Đức Phật đã dạy 
Kaccànagotta, người đệ tử của Ngài: 


100 


Này hiền giả Chamma, tôi đã nghe từ chính kim khẩu của Thế 
Tôn khi Ngài dạu Tỷ kheo Kaccànagotta từ chính kim khẩu của 
Ngài rằng: Nàu Kaccàma, thế giới nàu xâu dựng quan điểm trên 
cơ sở hai điểm: hiện hữu hau không hiện hữu: Ai uới chánh trí tuệ 
thấu như thật sự sinh khởi của thế giới thì không tin tưởng có sự 
không hiện hữu của thếgiới. Nhưng nàu Kaccàma, ai uới chánh trí 
tuệ thấu như thật sự chấm dứt của thế giới thì không tin tưởng có 
sự không hiện hữu của thế giới. Nàu Kaccàma, phẩm lớn người ta ở 
đời chấp thủ các hệ thống, bị siam cầm bởi các giáo điêu, tín điêà. 
Ai không theo đuổi sự chấp thủ các hệ thống, ai không chấp thủ 
các hệ thống, ai không ưa chuộng hệ thống chấp thủ nàu, giáo điều 
nàu, thành kiến tu miên nàu, thì người ấu không nói rằng: “Đâu 
là tự neã của tôi”. Ai nehi rằng, cái gì sinh khởi là khổ đau ": “Cái 
sì hoại diệt là khổ dau”, đó là khổ, người ấu không nghi nsờ, không 
bối rối. Ở uấn đề nàu, hiểu biết đến uới người ấu không phải uau 
mượn từ những người khác. Nàu Kaccàna cho đến như thế: là 
chánh kiến“. 

“Tất cả hiện hữu” nàu Kaccàma, là một cực đoan. “Không có gì 
hiện hữu” (hau tất cả uô hữu), nàu Kaccàma, là một cực đoan khác. 
Không äi uào hai cực đoan ấu, nàu Kaccàna. Như Lai dạu giáo lú 
theo “Trung 1ạo": To Vô trỉnh mà có Hành, do Hành mà có 
Thức... Như thếà sự sinh khởi của toàn bộ khổ ñau. Do sự tan 
rã 0à chấm dứt Vô tính nên các Hành diệt; do Hành diệt mà Thức 
diệt... Như thếTà sự chấm dứt toàn bộ khổ äñau (5). 

Vấn đề cơ bản của con người đề cập ở trên đã được đức Phật 
dạy và nhấn mạnh. Vấn đề ấy đã được Ngài lập lại nhiều lần 
như là trọng điểm giáo lý của Ngài qua nhiều kinh trong kinh 
tạng Pàli. Ngài dạy: 

“Xưa cũng như nau. Tn chỉ tuụên bố sự khổ ẩau uà sự chấm dứt 
khổ äau? (6). 

Ngoài ra, đức Phật còn nhấn mạnh những gì mà một cá 
nhân cần hiểu rõ (liễu tri) và thế nào là sự hiểu rõ (liễu tri) 
rằng: 


101 


Này các Tủ kheo, Ta sẽ chỉ bàu rõ các pháp cẩn phải hiểu rõ uà 
như thế nào là sự hiểu rõ các pháp. Hãu lắng nshe, Nàu các Tủ 
kheo, những sì là các pháp cần được hiểu rõ? Sắc, nàu các Tỷ kheo, 
là các pháp cần được hiểu rõ, Thọ.., Tưởng..., Hành..., Thức..., là 
các pháp cần được hiển rõ. 

Và như thế nào là sự hiểu rõ các pháp ấu ? Sự đoạn diệt tham, sự 
đoạn diệt sân, sự đoạn diệt sỉ: Nàu các Tủ kheo đó gọi là sự hiểu rõ 
các pháp/ (7). 

Nói tóm, các lời đức Phật dạy được kiết tập trong kinh tạng 
Pàli căn bản tập chú vào việc giới thiệu Năm thủ uẩn và con 
đường xóa tan dục vọng của con người đối với Năm Thủ uẩn, 
có nghĩa là giới thiệu sự sinh khởi và sự chấm dứt Năm thủ 
uẩn. Đây là con đường giáo dục rất thực tế và rất hiện sinh 
đề bạt cho con người mục tiêu của giáo dục - đó là chân nghĩa 
hạnh phúc hay sự chấm dứt khổ đau - và nội dung của giáo 
dục - đó là sự hiểu rõ Năm thủ uẩn và con đường dập tắt khổ 
đau khởi lên từ Năm thủ uẩn. Con đường giáo dục ấy còn đề 
nghị rằng một hướng giáo dục hiện đại, nhân danh con người 
và hạnh phúc của con người ở tại chính cuộc cuộc đời này, 
cần được xây dựng trên cơ sở mục tiêu và nội dung giáo dục 
nói trên. Sự tìm kiếm sự thật của con người và vũ trụ giờ cần 
quay trở thành sự thể nhận rõ ràng Năm Thủ uẩn, mà sự vận 
hành của chúng sẽ được thảo luận tiếp. 


II. 2. 2: Sự vận hành của năm thủ uẩn 

Như đã đề cập ở phần (II. 2. 1.) sự vận hành của Năm thủ 
uẩn là sự vận hành của Danh sắc của Duyên khởi và như thế 
là sự vận hành của chính Duyên Khởi. Và, Năm uẩn thì cùng 
có mặt; chúng không thể tách rời khỏi nhau. Đây là điểm 
quan trọng cần chú ý trước khi bàn đến sự vận hành của mỗi 
uẩn. 


102 


Sự oận hành của Thức uẩn: 

Trong giáo lý Duyên Khởi, một mặt Thức là nhân sinh ra 
Danh sắc, và như thế nó là nhân sinh ra Năm thủ uẩn; mặt 
khá, Thức do mười một chi phần kia của Duyên Khởi mà sinh 
ra, như được bao hàm trong lời dạy sau đây: 

Này các Tủ kheo, nếu có người tuyên bố rằng: ?eoài Sắc, reoài 
Thọ, ngoài Tưởng, ngoài Hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến haụ đi, hoặc sự 
diệt hau sinh của Thúc ˆ- Sự uiệc đó là không thể xảy ra. Nàu các 
Tủ kheo, nếu uị Tỷ kheo từ bỏ hẳn tham ái đối uới Sắc, do sự từ bỏ 
tham ái đó, chân đứng của Thức bị cắt đứt. Do ñó Thức không có 
nêh tảng để hiện hữu. Tương tự, đối uới Thọ, Tưởng, Hành. 

Này các Tủ kheo, nếu tham ái đối Thức được 0ị Tủ kheo từ bỏ, 
do sự từ bỏ tham ái ấu, chân đứng của Thức bị cắt đứt. Do uậu 
Thức không có nêhn tảng đểhiện hữu. 

Không có nên tảng kia đểhiện hữu, Thức không có sự phát triển, 
Thức không có sự hành động 0à 0j ấu được giải thoát: do sự giải 
thoát ấu, uị ấu an trú uững chắc: do sự an trú uững chắc ấu nên 
hạnh phúc: do uì hạnh phúc tà không có phiển não. Do không có 
phiển não uị ấu cảm thấu tịch tịnh hoàn toàn, như thế tị ấu biết 
rõ: Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các uiệc cẩn làm đã làm 
xơng, đời sống không cờn trở lui lại các nhân duyên nàu nữa” (7). 

Lòng khát ái đối với Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và Thức uẩn là 
hoạt động của tâm thức, thuộc chi phần Hành của Duyên 
Khởi, hay Hành của Năm thủ uẩn. Do vì tham ái này, Thức 
khởi lên, phát triển và trưởng thành. Lòng tham ái Năm thủ 
uẩn có mặt là do sự có mặt “vị ngọt của Năm thủ uẩn. Vị 
ngọt của Năm thủ uẩn có mặt là do sự kiện con người chấp 
thủ tự ngã của các hiện hữu, cái gọi là Vô minh. Nếu chấp 
thủ tự ngã các hiện hữu (hay Vô minh) đoạn diệt, thì vị ngọt 
của các hiện hữu không thể có mặt, và lòng tham ái vị ngọt 
ấy cũng đoạn diệt. Nếu lòng tham ái các hiện hữu đoạn diệt, 
thì nguyên nhân gây ra khổ đau - đó là Thủ, Hữu, Sinh, Lão 
- Không phát sinh.; bấy giờ con người dập tắt hết thảy phiền 


105 


não và đạt hạnh phúc của tâm giải thoát. Đây cũng có nghĩa 
là sự chấm dứt của Thức uẩn. 

Một phương diện khác của sự vận hành của Thức được xem 
là nguyên nhân, là gốc, là duyên của Danh sắc như đề cập ở 
phần (I.1.2.). Ý nghĩa của sự vận hành của mười hai chỉ 
phần Duyên Khởi - nhưng nó không phải là một thực thể: nó 
gồm có sáu nhóm: nhãn thức có mặt khi có sự tiếp xúc giữa 
mắt và sắc; nhi thức có mặt khi có sự tiếp xúc giữa mắt và 
sắc; nhĩ thức có mặt khi có sự xúc tiếp giữa ý và các pháp. 
Nếu Xúc không hiện hữu, Thức sẽ không có mặt và sẽ không 
thể vận hành. Như thế, Thức chỉ là sự hiện hữu của nhóm các 
duyên hắn không phải là “Tôi, “của Tôi hay “tự ngã của Tôï. 

Sự uận hành của Hành thủ uấn: 

Hành uẩn là chính chi phần Hành của Duyên Khởi. Nó là 
một sự tập hợp của các hoạt động của tâm (ý hành), của lời 
(khẩu hành) và của thân (thân hành). Nó cũng được xem như 
là ý chí sống của con người và được đức Phật định nghĩa 
như sau: 

Này các Tỷ kheo, Hành là gì? Đâu là sáu chỗ của tư 
(cetànakàuà): sắc tư, thỉnh tư, hương tư, oị tư, xúc tư 0à pháp tư. 
Này các Tụ kheo, sáu chỗ của tư ấu được gọi là Hành. Do xúc khởi 
nên Hành khởi. Do xúc diệt nên Hành diệt” (8). 

Phần trích dẫn trên và những gì đã trình bày về chi phần 
Hành của Duyên Khởi ở phần (II. 1. 2.) nói lên rằng: 

- Tất cả những tư duy và ham muốn của con người về sắc, 
thinh, hương, vị, xúc và pháp tạo nên Hành uẩn. 

- Nếu xúc không có mặt thì cảm thọ sẽ không hiện hữu và 
ham muốn về các hiện hữu không có mặt, thì tư duy về hiện 
hữu cũng không phát sinh. Điều này có nghĩa là Hành uẩấn là 
một thực thể trống rỗng. 

- Tất cả các hoạt động tâm lý của con người - như là các 
mong ước, các ước nguyện, các tư tưởng thiện và bất thiện, 


104 


ghét, thương, ganh tị, tự hành, các phản ứng của tâm thức 
đối với đời sống... - tạo nên đời sống hiện tại và đời sống 
tương lai là thuộc Hành uẩn. Các hoạt động tâm lý ấy tạo ra 
ý nghĩa cuộc sống, không có chúng thì đời sống trở thành vô 
nghĩa. Tuy nhiên, sự vận hành của chúng chỉ là sự vận hành 
của một ảo giác về tự ngã (hay Vô minh) nói lên rằng ý nghia 
chân thật của mọi giá trị của đời sống con người là rất đen 
tối. 

Trong một sự trình bày rõ hơn về sự vận hành kia, đức Phật 
đã dạy các đệ tử của Ngài rằng: 

“Và nàu các Tủ kheo, thế nào là sự nhận chịu khổ ñau của hành 
động trong hiện tại, uà quả báo khổ trong tương lai? Trong trường 
hợp nàu, nàu các Tủ kheo, một người neau cả uới khổ đau 0à tu 
não thực hành sát sanh, do sát sanh, người ấu cảm nhận khổ, ưu. 
Với cả khổ, tru, người ấu lấu của không cho, ...; gười ấu sống sai 
trái trong các dục lạc...; người ấu nói dối, ...; người ấu nói hai 
lưỡi,...; gười ấu nói lời thô ác,....; người ấu nói 1n ngữ, ...; người 
ấy tham ái ...; người ấu sân hận,...; người ấu có tà kiến, ...; 0à do 
øì tà kiến, người ấu cảm nhận khổ, ưu. Người ấu sau khi thân hoại 
0à chết, sanh uào cối khổ, ác xứ, dọa xứ, địa neục. (9). 

Mười ác nghiệp nói trên gồm: ba nghiệp về thân, bốn 
nghiệp về lời, và ba nghiệp về ý. 

Trong đoạn kinh kế tiếp đoạn kinh vừa trích dẫn, đức Phật 
tuyên bố: với mười ác nghiệp ấy, có những người làm với sự 
thích thú, và thỏa thích sau khi làm xong trong đời sống hiện 
tại, họ sẽ nhận lấy các quả báo khổ đau trong tương lai; có 
những người giữ gìn không làm mười ác nghiệp kia với sự 
khổ, ưu và nhận chịu khổ, ưu trong hiện tại, họ sẽ sanh về 
thiện xứ, thiên giới sau khi chết; có những người giữ gìn 
không làm mười ác nghiệp kia với sự thích thú và hạnh phúc 
và cảm nhận sự thích thú và hạnh phúc trong hiện tại, họ sẽ 
sanh về thiện xứ, thiên giới sau khi chết. 


105 


Mười nghiệp ấy, dù là thiện hay ác, là thuộc sự vận hành 
của Hành uẩấn thuộc phạm vi các nhân duyên tâm lý của Dục 
giới vốn bị chế ngự bởi năm triển cái: dục, sân, trạo cử, hôn 
trầm và nghi, như đức Phật đã dạy: 

“.. Có năm triển cái: dục, sân, hôn trầm, trạo cử, uà nehi triển 
cái. Đâu là nhóm bất thiện pháp! Nàu các Tủ kheo, nói uề năm 
triển cái như thế là nói đúng: Nàu các Tủ kheo, thật sự toàn bộ 
nhóm bất thiện pháp, đó là năm triển cái (10). 

Các triển cái ấy phủ lên tâm con người và làm yếu kém trí 
tuệ. Để chế ngự và xóa tan các triển cái, con người cần mở ra 
một hướng vận hành mới cho Hành uẩn qua sự tu tập thiển 
định: Chỉ và Quán, như đức Phật dạy: 

Để hiểu biết trọn uẹn tham ái, sân hận, si mê, phẫn nộ, hiền 
hận, tật ñố, giả dối uà não hại, tran trá uà phản trắc, sự tự hãnh 
oà quá tự hảnh, cứng đầu uà phóng dật, để đoạn diệt hoàn toừn, xả 
bỏ, chấm dứt, để làm hoại diệt, tan rã, kết thúc, từ bỏ chúng, có hai 
oiệc cẩn tụ tập. Thế nào là hai? Chỉ uà Quán. Hai thứ cẩn phải tụ 
tập” (11). 

Theo kinh “Niệm Xứ (Satipatthànasutta), kinh “Bất đoạn, 
thuộc Trung bộ kinh I và II, và nhiều kinh khác thuộc Trung 
Bộ, nếu một người sống với trí tuệ, tu tập thiền quán, từ bỏ 
các dục lạc và các bất thiện tâm sẽ chứng và trú “Sơ thiền đi 
cùng năm thiền tâm: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm. Năm thiền 
tâm này xuất hiện và loại trừ năm triển cái: tầm loại bỏ hôn 
trầm, tứ loại bỏ nghỉ, hỷ loại bỏ sân, lạc loại bỏ trạo cử, và 
nhất tâm loại bỏ dục (các ham muốn ở Dục giới). 

Nếu người ấy làm lắng dịu tầm, tứ thì sẽ chứng và trú “Nhị 
thiển, không có mặt tầm, tứ. 

Nếu tiếp tục tu tập nhàm chán hỷ thì sẽ chứng và trú “Tam 
thiền”, với thiền tâm lạc và nhất tâm đi theo. 

Nếu tiếp tục loại trừ lạc, sẽ chứng và trú “Tứ thiển/ chỉ có xả 
và nhất tâm có mặt. 


106 


Bốn trạng thái tâm thức này từ Sơ Thiền đến Tứ thiền, là 
trạng thái tâm lý của một người đặt sự vận hành của Hành 
uẩn và thiền định. 

Nếu người ấy trú ở Tứ thiên và tu tập thiển quán 
(Vipasasna) thì sẽ lần lượt đoạn trừ “Mười kiết sử 
(dasakilesas) để chứng đắc bốn Thánh quả như sau: 

1) Qua thiền quán, nếu ba kiết sử: thân kiến, nghi, giới cấm 
thủ được đoạn trừ thì sẽ đắc quả Thánh Tu-đà-hoàn (Thất 
lai). 

2) Nếu tiếp tục làm yếu kém hẳn thêm hai kiết sử: dục và 
sân, thì sẽ đắc quả Tư-đà-hàm (Nhất lai). 

3) Nếu đoạn trừ năm kiết sử vừa kể thì sẽ đắc quả A-na- 
hàm (Bất lai). 

4) Nếu tiếp tục đoạn trừ hắn thêm năm kiết sử: hữu ái, vô 
hữu ái, mạn, trạo cử, vô minh, thì sẽ đắc quả A-la-hán. 

Trong thời gian tu tập thiền quán, người tu tập đặt sự vận 
hành của Hành uẩn dưới sự kiểm soát của thiển quán hay trí 
tuệ; có nghĩa đó là sự vận hành của trí tuệ (Wisdom - Panna), 
mà không phải của Vô minh, sẽ dẫn đến hạnh phúc và giải 
thoát trong hiện tại và tại đây. Như thế là sự vận hành của 
Hành uẩn. 

Sự uận hành của Tưởng thủ uấn: 

Như đã được bàn đến, Tưởng thủ uẩn là do duyên bốn uẩấn 
kia mà có, nên sự vận hành của nó hẳn là sự vận hành của 
Thức, hay của Hành, hay của mười hai chi phần Duyên Khởi. 
Ơ kinh Tương Ưng II, đức Phật định nghĩa: 

Này các Tủ kheo, thế nào là Tưởng? Đó là sáu chỗ của Tưởng: 
tưởng uề sắc, uề thanh, uề hương, uề 0, uề xúc, oà uề pháp. Đâu 
gọi là Tướng. Lo Xúc sinh, nên Tưởng sinh; do Xúc diệt nên Tưởng 
diệt; đâu là Bát thánh đạo đưa đến sự đoạn diệt của Tướng, đó là: 
Chánh kiến, Chánh tư du, Chánh nsữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm, Chánh định (12). 


107 


Từ đoạn Kinh trên, Tưởng uẩn, cũng như Thức uẩn, không 
thể sinh khởi nếu không có Xúc. Liên hệ đến sự vận hành của 
Duyên Khởi, chúng ta có thể nói rằng: Không có Vô minh, 
không có Hành, không có Thức, không có Danh sắc, không 
có Lục nhập, không có Thọ, không có Ái, không có Thủ, hay 
không có Hữu thì Tưởng thủ uẩn không thể sinh khởi. Ngược 
lại, không có Tưởng thủ uẩn thì các uẩn kia, hay mười hai chỉ 
phần Duyên Khởi cũng không thể sinh khởi. Tương tự, đối 
với sự đoạn diệt của Tưởng thủ uẩn và bốn uẩn kia, và mươi 
hai chi phần Duyên Khởi. Nói cách khác, chỉ có các duyên 
làm nên Tưởng uẩn, các uẩn kia, cùng mười hai chi phần 
Duyên Khởi hiện hữu mà không có Tưởng uẩn được hiểu 
như một thực thể hiện hữu. Khi hiểu rõ sự thật này, con người 
có thể không còn chấp thủ các uẩn. Do không chấp thủ, nghĩa 
là do sự đoạn diệt của chấp thủ, sự vận hành của Tưởng uẩn 
dẫn đến đoạn diệt Tưởng và đoạn diệt mọi phiển não sẽ hiện 
diện: đây là những gì của đời sống kinh nghiệm, mà không 
phải của luận lý; chúng ta không thể hỏi tại sao về nó, như là 
không thể hỏi tại sao con chim có thể bay, con cá có thể lội. 

Thấy rõ sự vận hành trên là “Chánh kiến ; tư duy về sự vận 
hành ấy là “chánh tư duy; nỗ lực để an trú trong cái thấy biết 
ấy là “Chánh tinh tấn, Chánh nghiệp và “Chánh mạng ; giác 
tỉnh về sự vận hành ấy là “Chánh niệm; tập trung tư tưởng 
vào sự vận hành ấy là “Chánh định“. Đây là con đường tu tập 
“Bát chánh đạo“ dẫn đến sự chấm dứt hết thảy khổ đau. 

Sự uận hành của Thọ thủ uấn: 

Hạnh phúc hay khổ đau là cảm, thọ thuộc Thọ thủ uẩn. 
Nên, bất cứ một sự vận hành nào của bất cứ uẩn nào, hay của 
bất cứ chi phần nào của Duyên Khởi dẫn đến sự sinh khởi 
của khổ đau đều có nghĩa là sự vận hành dẫn đến sự sinh 
khởi của Thọ uẩn; bất cứ một sự vận hành nào dẫn đến chấm 
dứt khổ đau đều có nghĩa là sự vận hành dẫn đến chấm dứt 
Thọ uẩn. 


108 


Đức Phật dạy: 

“Và nàu các Tủ kheo, thế nào là Thọ? Đâu là sáu nơi cảm thọ: 
Cầm thọ phát sinh từ sự tiếp xúc của tmắt, cảm thọ phát sinh từ sự 
xúc tiếp của tai,... của mũi, ... của lưỡi, ... của thân, 0à cảm thọ 
phát sinh từ sự xúc tiếp của ý. Nàu các Tủ kheo, đó gọi là Thọ. Do 
Xúc sinh mà Thọ sinh, do Xúc sinh tà Thọ diệt mà Thọ diệt. 1â 
là Bát thánh đạo đưa đến chấm dứt cảm thọ, đó là: Chánh kiến, 
Chánh tư du, ... Chánh định” (13). 

Thật hiển nhiên rằng: vị ngọt của cảm thọ làm cho dục 
vọng khởi lên trong tâm con người, và khiến cho con người 
dong ruổi theo các lạc thú ở đời. Không có cảm thọ, dục vọng 
không có cở sở để tổn tại và sẽ đoạn diệt. Nếu dục vọng chấm 
dứt, thì Thủ đi đến chấm dứt và khổ đau không còn hiện 
điện. Đây là sự đoạn diệt Vô Minh, Hành, Thức, Danh sắc,...., 
và là sự đoạn diệt Hữu. Như thế, sự đoạn diệt và sinh khởi 
của Thọ là chính sự đoạn diệt và sinh khởi của các uẩn kia, 
hay của các chi phần Duyên Khởi. Nói cách khác sự vận hành 
của Cảm thọ thực sự là sự vận hành của Vô minh, và sự hiện 
hữu của Cảm thọ chỉ là sự hiện hữu của Vô minh, hay của tư 
duy hữu ngã. Nếu một người qua sự thực hành thiền quán 
lãnh hội được sự vận hành này, thì hẳn người ấy sẽ đi tìm 
kiếm trí tuệ thay vì tìm kiếm “vị ngọt của Cảm thọ. Nếu 
không thì người ấy sẽ bị đấm chìm vào cảm thọ. Với trí tuệ, 
người ấy sẽ thấy hạnh phúc sống với những gì người ấy đang 
là và đang có trong hiện tại và tại đây mà không âu lo gì thảy, 
và người ấy sẽ mở ra một hướng vận hành mới của tâm thức 
dẫn đến sự đoạn diệt Thọ thủ uẩn. 

Sự oận hành của Sắc uẩn: 

Sắc uẩn là thuộc vật lý hay vật chất. Người ta thường có 
cảm giác rằng việc hiểu thân sắc này là không khó, nhưng 
thực ra, hiểu được thân sắc là quả thực khó, bởi lẽ người ta 
chỉ có thể hiểu được thân sắc khi hiểu rõ sự vận hành của 


109 


Năm thủ uẩn, hay hiểu rõ sự vận hành của mười hai chi phần 
Duyên Khởi. 

Đức Phật dạy: 

Này các Tủ kheo, thế nào là Sắc? - Đó là bốn uếu tố. Nàu các 
Tủ kheo, đó gọi là Sắc. 

Do sự sinh khởi của thực phẩm mà có sự sinh khởi của Sắc thân. 
Và con đường dẫn đến sự đoạn diệt Sắc là Bát thánh ñạo, đó là 
Chánh kiến... Chánh định” (14) 

Sắc uẩn là cơ thể vật lý của con người, là tập hợp của bốn 
yếu tế (bốn đại) (đất, nước, gió, lửa). Thân do thực phẩm 
nuôi dưỡng. Nếu thực phẩm diệt thì Sắc diệt. Nhưng thực 
phẩm không phải là một thực thể, nó do các duyên mà sinh, 
như sự có mặt của trái đất, mặt trời v.v... có nghĩa là do toàn 
bộ thế giới vật lý này mà sinh - điều đó nói lên rằng sự hiện 
hữu của Thân sắc là sự hiện hữu của toàn thế giới này. Theo 
Duyên Khởi, toàn thể thế giới này là ý nghĩa của Hữu (bhava) 
- chỉ phần của Duyên Khởi-, vốn do sự vận hành của Vô 
minh, Hành, Thức v.v... mà có. Như thế, sự sinh và diệt của 
Sắc uẩn là sự sinh và diệt của từng uẩn kia, từng chỉ phần 
Duyên Khởi kia. Và, như đề cập ở phần “sự vận hành của Thọ 
uẩn, con đường sống dẫn đến Sắc diệt là “Bát thánh đạc, 
trong đó Chánh kiến và Chánh tư duy có thể được xem như 
là cái nhìn trí tuệ về sự vật: ví dụ, nếu ba mươi hai phần của 
cơ thể được quan sát và được nhìn thật sâu, và nhìn đi, lại 
nhiều lần, như đã bàn đến ở phần (HI.2.1.), thì người ta sẽ 
thấy chúng rỗng không. Do cái nhìn trí tuệ ấy, con người đi 
đến nhàm chán Sắc thân, do nhàm chán mà không chấp thủ 
thân sắc: đây là sự vận hành của Thân sắc do trí tuệ điều 
động sẽ dẫn đến sự đoạn diệt phiền não. 

Nói tóm lại, từ sự phân tích Năm thủ uẩn và Duyên Khởi 
của Thế Tôn, và từ sự vận hành của Năm Thủ uẩn và của Vô 
mỉnh mà tác giả vừa diễn đạt, làm nổi bật hắn điểm trọng 
tâm của giáo lý Phật giáo, đó là sự nhấn mạnh về việc chỉ rõ 


110 


sự thật khổ đau của con người và cuộc đời. Điểm này sẽ được 
tiếp tục bàn riêng lẻ. 


II.2.3. Năm thủ uẩn và vấn đề Khổ hạnh và Hạnh phúc 

Lời tuyên bố đầu tiên vào thời Pháp đầu tiên tại vườn Nai 
của đức Phật là: “Đời chỉ là khổ đaư/ và “Năm thủ uẩn là khổ 
đau'. Những lời dạy ấy quan trọng biết bao! Những lời dạy 
mà đã được Đức Thế Tôn và các đệ tử của Ngài lập lại nhiều 
lần trong suốt bốn mươi lăm năm hoằng hóa. Một lần tại 
Sàvatthi, Ngài dạy: 

Này các Tủ kheo, Như Lai sẽ giảng cho các người uề khổ uà gốc 
của khổ. Hãu lắng nhe. Nàu các Tủ kheo, thế nào là Khổ? Này 
các Tủ kheo, Sắc là khổ, Thọ là Khổ, Tưởng là Khổ, Hành là Khổ, 
Thức là Khổ. Nàu các Tủ kheo, đó là ý nehia của Khổ. Và, nàu 
các T kheo, thế nào là sốc của Khổ? Chính Ái nàu dẫn đến tái 
sinh, cùng äi uới lạc thú ouà tham luyến, từm cầu lạc thú chỗ nàu 
chỗ kia: ñó là dục ái, hữu ái uà uô hữu ái” (15). 

Lời dạy trên là lời dạy tiêu biểu của đức Phật về khổ đau 
của con người vốn là kết quả của sự sinh khởi của Duyên 
Khởi, cũng là kết quả của sự sinh khởi của Nam thủ uẩn mà 
Ngài đã phát hiện. Đây là một sự phát hiện vĩ đại đã đưa 
Ngài lên địa vị Thế Tôn. Như thế, chân nghĩa của sự tìm kiếm 
sự thật của con người đúng ý nghĩa là tìm kiếm sự thật khổ 
đau của cuộc đời gọi là: “Khổ thánh đế”. Theo sự thật này, 
không phải Năm uẩn - hay con người và cuộc đời - gây nên 
khổ đau và là sự chấp thủ Năm uẩn của con người gây nên 
khổ đau. Giờ đây, ý nghĩa gốc của sự tìm kiếm sự thật con 
người và cuộc đời đưa về ý nghĩa tìm hiểu lòng khát ái của 
con người về các hiện hữu: đây là ý nghĩa của sự vận hành 
của chỉ phần Ái và Hành uẩn mà tác giả bàn đến ở phần (II. 
1. 3.) và (IH.2.3.) và đây chính là sự vận hành của chi phần 
Vô minh của Duyên Khởi. 


111 


Vô minh nghĩa là tà kiến và tà tư duy cho rằng mọi hiện 
hữu có một ngã tính thường hằng như đã được cắt nghĩa ở 
(IH.1.3.) và (H.2.4.); nó cũng mang ý nghĩa của tư duy hữu ngã 
của con người. Thế nên, khảo cứu về tư duy hữu ngã là một 
việc làm chính yếu của việc khảo cứu về khổ đau và hạnh 
phúc của con người, và của việc đi tìm sự thật của con người 
và thế giới. 

Chính tư duy hữu ngã đã tạo nên ngã tính và giá trị của các 
sự vật hiện hữu và gây ra sự chấp thủ đưa đến phiền não, 
khổ đau như đức Phật đã cắt nghĩa: 

Này các Tủ kheo, như thế nào là chấp thủ uà ưu não? Ở đâu, 
nàu các Tỷ kheo, kẻ uô uăn phàm nhân, không hiểu rõ các bậc 
Thánh, không thiên xảo giáo lý của các bậc Thánh, không tu tập 
giáo lú của các bậc Thánh..., xem Sắc là tự nsã, xem tự nsã như là 
có Sắc, Sắc như là ở trong tự neã, tự nsã như là ở trong Sắc. Đối 
uới người ấu, Sắc ấu biến đổi, đổi khác. Do oì sự biến đổi, đổi khác 
của Sắc Thức của người ấu oướng bận uào sự đổi khác của Sắc. 
Do oướng bận uới sự đổi khác của Sắc, tâm ưu não sinh khởi, xâm 
nhập 0à chiếm cứ tâm. Do sự chiếm cứ tâm nàu người ấu trở nên 
phiển não, 0à do 0i phiển não uà chấp chặt, người ấu ưu não. 

Cũng thế đối uới Thọ, Tưởng, Hành uà Thức. Nàu các Tủ kheo, 
như thế là sự chấp thủ uà ưu não” (16). 

Như thế, suối nguồn của chấp thủ và ưu não (hay khổ đau) 
là cái nhìn của tư duy hữu ngã của con người. Chấp thủ và 
khổ đau không đến từ bên ngoài, mà đến từ chính cái nhìn 
sự vật của con người vốn có thể được mỗi cá nhân chế ngự 
hoàn toàn, và hạnh phúc có thể đến từ cái nhìn ấy. Trong 
đoạn kinh kế tiếp của bản kinh vừa trích dẫn trên, đức Phật 
khẳng định: Nếu một người không nhìn Sắc, hay Thọ, hay 
Tưởng, hay Hành hoặc Thức là tự ngã... khi Năm thủ uẩn 
biến đổi, đổi khác thì ưu não không khởi lên trong tâm người 
ấy, và người ấy không có chấp thủ hay ưu não về bất cứ gì. 
Không chấp thủ và không ưu não, người ấy cảm nhận giải 


112 


thoát và hạnh phúc trong hiện tại và tại đây. Như thế là con 
đường chân chánh đưa đến hạnh phúc, nó vốn ở ngay trong 
mỗi con người chúng ta và trong cái nhìn của chúng ta về sự 
vật. Cái nhìn này không là gì khác hơn “Chánh kiến, chi phần 
đầu của Bát thánh đạo, vốn là chi phần quan trọng nhất của 
đạo đế của Phật giáo đưa đến chân lý và chân hạnh phúc, 
niết bàn. Nó là “cái nhìn thấy“ mọi hiện hữu và vô ngã. “Cái 
nhìn thấy rõ sự vật là vô thường và khổ đau cũng sẽ dẫn đưa 
con người đến cùng một kết quả giải thoát và hạnh phúc như 
lời dạy sau đây chỉ rõ: 

Sắc, nàu các Tỷ kheo, là uô thường, Thọ... Tưởng... Hành... 
Thức... là uô thường. 

Thấu uậu, nàu các Tủ kheo, uị đa uăn Thánh đệ tử nhàm chán 
Sắc, nhàm chán Thọ, nhàm chán Tưởng, nhàm chán Hành, nhàm 
chán Thức. Do nhầm chán, uị Thánh đệ tử không tham tmuốn Sắc 
(Thọ, Tưởng, Hành, Thức); do không tham muốn Sắc (Thọ, 
Tưởng, Hành, Thúc) uị Thánh đệ tử được siải thoát; trong sự giải 
thoát nàu, trí tuệ có mặt biết rằng tình đã giải thoát. VỊ Thánh đệ 
tử nhận rõ ràng rằng: Sự tái sinh ñã được đoạn tận, đời sống phạm 
hạnh đã thành tựu, các uiệc cần làm (cho giải thoát) đã làm xong, 
không còn trở lui các nhân duyên của đời sống khổ ñau nàu nữa”. 
(17). 

Cái nhìn thấy rõ vô ngã, vô thường và khổ đau của Năm 
thủ uẩn nói trên được gọi là cái nhìn thấy rõ: “Ba pháp ấn. 
Đây là suối nguồn hạnh phúc mà một cư sỉ, một phàm nhân, 
có thể thử nghiệm và chứng nghiệm trong cuộc đời này như 
đức Phật đã tuyên bố: 

- “Hết thả các pháp là uô neã”, ai thấu rõ sự thật nàu uới trí tuệ, 
sẽ giải thoát mọi khổ đau, đâu là con đường đi đến thanh tịnh. 
(Dhp. 279). 

- “Hết thảu các pháp hữu 0i là uô thường” ai thấu rõ sự thật nàu 
uới trí tuệ, sẽ giải thoát mọi khổ đau, đâu là con đường đi đến thanh 
tịnh“. (Dhp. 277). 


113 


- “Hết thảu các pháp hữu 0i là khổ ñau”, ai thấu rõ sự thật nàu 
uới trí tuệ, sẽ giải thoát mọi khổ ñau, đâu là con đường äi đến thanh 
tịnh“. (Dhp. 278). 

Ở đây, sự thật của khổ đau và hạnh phúc, con đường đi đến 
chân lý và hạnh phúc thi hiện ra rất giản dị, nhưng con 
đường tư duy và cảm nhận của người quá phức tạp đến độ 
không thể chấp nhận chúng, đi đến ngờ vực chúng. Trong 
tâm lý sâu xa của con người, con người nghĩ rằng không có 
ham muốn, đặc biệt là ham muốn các cảm giác ham muốn về 
dục tính, thì đời sống con người trở nên trống rỗng vô nghĩa. 
Trong sâu xa của tâm lý của con người, con người có cảm giác 
xem tự ngã của mình chính là các ham muốn của mình: Nếu 
đoạn trừ hết thảy các ham muốn thì tự ngã không còn nhân 
duyên để tồn tại. Hai điều đó ngăn che cái tâm con người 
khiến con người không thấy được sự thật và không chấp 
nhận được sự thật như vừa bàn ở trên. Đấy là các lý do vì sao 
đức Phật đã ngần ngại chuyển vận “Bánh xe pháp”, và đấy là 
các lý do đòi hỏi các hệ thống giáo dục tiên tiến đóng vai trò 
giáo dục một cách tuyệt vời để chọn lựa giữa sự khổ đau triển 
miên và hạnh phúc chân thật, hoặc để mang vào mình gánh 
nặng hay đặt để gánh nặng xuống như đức Phật đã bảo: 

“Quả thực, Năm uẩn là sánh nặng: 

Cơn người là kẻ tang lấu sánh nặng: 

Mans uác gánh nặng lên là khổ đau ở đời, 

Đặt để sánh nặng xuống là hạnh phúc. 

Nếu một người đặt để cánh nặng xuống 

Và không tans uác sánh nặng khác lên: 

Nếu người ấu nhổ sạch gốc rễ tham ái, sốc rễ của tất cả. 
Nưười ấu được giải thoát, không còn nữa khổ đau” (18). 

Hắn nhiên con người cần phải đặt để gánh nặng xuống, hay 
cần phải xóa sạch tham ái đối với Năm uẩn, vì hai lý do: 

1) Do vì thấy các nguy hiểm như sầu, bi, khổ, ưu, não do 
lòng ham muốn vị ngọt của Năm uẩn gây ra. 


114 


2) Do vì thấy được lợi ích như sự an tịnh của cái tâm không 
còn sầu, bi, khổ, ưu, não do chế ngự lòng tham ái đối với 
Năm uẩn. 

Đấy là một sự chọn lựa rất thực tế, rất hiện sinh và rất trí 
tuệ cần phải thực hiện. Nếu không thì con người chỉ là những 
cái bóng đen quờ quạng trong cuộc sống mà không còn một 
hy vọng nào cho sự an tịnh. 

Tuy nhiên, khi con người lên đường để xóa tan tham ái và 
chấp thủ, họ hắn giáp mặt với nhiều khó khăn khởi lên do 
lòng ham muốn dục lạc, dục ái, và lòng ham muốn hiện hữu 
và không hiện hữu (hay hữu ái và vô hữu ái), rồi nhiều nghi 
ngờ sẽ dấy lên trong lòng họ và đặt nghi vấn: những gì sẽ 
đến với họ trên con đường sống vô dục quá trầm lặng ấy? 
Làm sao họ có thể sống từ giã các lòng ham muốn dục lạc, 
dục ái, hữu ái và vô hữu ái đầy thân yêu của họ để đạt đến 
các trạng thái tâm thức hầu như quá vô vị đối với họ? v.v... - 
Đây là các vấn đề rất gay cấn đã khiến con người chùn bước 
trong việc nghi đến con đường thoát ly các lòng dục. Tác giả 
với quyết tâm sẽ tìm kiếm giải đáp cho các lòng dục kia trong 
phần tiếp của tác phẩm này với niềm tin rằng bằng cách nào 
rồi các giá trị chân thật cũng sẽ được khám phá. 


Chú thích: 


(1): Kindred Sayings, Vol. IH, PTS, Oxford, 1992, pp. 59- 
60. Also see Theragàthà, No. 69. 
(1b) : Kindred Sayings, Vol. HI, PTS, London,..., pp. 41- 


): Kindred Sayings, Vol. III,...,pp. 21. 

): Kindred Sayings, Vol. III,..., p. 23. 

): Kindred Sayings, Vol. III,..., pp. 119-120. 
): Kindred Sayings, Vol. III,..., pp. 113-114. 
): Kindred Sayings, Vol. III,..., pp. 101. 

): Kindred Sayings, Vol. II,..., p. 26. 


115 


(7b) : Kindred Sayings, Vol. IL,..., pp. 45-46. 

(8) : Kindred Sayings, Vol. II,..., p. 56. 

(9): "Greater Discourse on the Way of Undertaking 
Dhamma”, Middle Length Sayings, Vol. I PTS, London, 
1987, p. 375. 

(10) : Gradual Sayings, Vol. HI, PTS, London, 1988, p. 53. 
(11) : Gradual Sayings,Vol. L PTS, London, 1989, p. 85. 
(12) : Kindred Sayings, Vol. IH, PTS, London, 1992, p. 52. 
(13) : Kindred Sayings, Vol. III,..., p. 52. 

(14) : Kindred Sayings, Vol. III,..., p. 51. 

(15) : Kindred Sayings, Vol. III,..., p. 31. 

(16) : Kindred Sayings, Vol. III,..., p. 16-17. 

(17) : Kindred Sayings, Vol. III,..., p. 20. 

(18) : Kindred Sayings, Vol. III,..., p. 25. 


œ-##-& 


116 


Phần IV 
Năm thủ uẩn và các vấn đề cá nhân 


Đề cập đến các nghi ngờ về cảnh giới không có mặt khổ đau 
và về con đường sống vô dục, tác giả thiết nghi rằng: ví như 
các sự đánh giá và thắc mắc về trái đất của con cá sẽ nghe ra 
rất xa lạ với con người; cũng thế, đối với các đánh giá và các 
thắc mắc về cảnh giới phi khổ đau và vô dục của một người 
chưa chứng nghiệm sự vận hành của trí tuệ và đời sống vô 
dục. Suy nghĩ ấy nhắc nhở tác giả đi tìm hiểu sự thật của lòng 
ham muốn của con người về các hiện hữu, mà không phải 
tìm kiếm các câu trả lời hợp lý cho các nghi ngờ kia. 


IV.1. Chương 1 
Dục vọng của Cá nhân 


Lời dạy của Đức Phật chỉ quan tâm đến sự thật khổ đau, 
nguyên nhân khổ đau - đó là dục ái, hữu ái và vô hữu ái - sự 
dập tắt khổ đau, và con đường dẫn đến sự dập tắt khổ đau 
như Ngài đã dạy trong thời pháp “chuyển vận bánh xe Pháp 
ở vườn Nai. Trong phần này tác phẩm, tác giả chỉ ban thảo 
về sự thật thứ hai: nguyên nhân của khổ đau. 

Như đã giới thiệu ở phần (I.2.2.), vào buổi khởi nguyên của 
trái đất, các người đầu tiên là những người đến từ Quang Âm 
Thiên (Sắc giới). Họ sống do tâm tạo, sống bằng sự tự hỷ, 
chói sáng, di chuyển giữa không gian, rực rỡ... Thuở ấy chưa 
có sự phân biệt nam, nữ. Rồi một thời gian ngắn sau đó, lòng 
tham lam của con người xuất hiện; rồi ham muốn dục lạc 
xuất hiện. Họ trở nên càng ngày càng tham lam, do vì tham 
lam, cơ thể họ trở nên mỗi ngày một thô xấu hơn; người có 


117 


dung sắc đẹp nhất là người ít ham muốn dục lạc nhất. Sau 
đó thì đến giai đoạn các bộ phận sinh dục nam, nữ phát triển, 
dục vọng của họ gia tăng, và cơ thể của họ bốc cháy dục ái: 
sự giao cấu nam nữ xuất hiện. Các sự giao cấu đầu tiên thì bị 
quần chúng nguyền rủa; những người ân ái thì bị ném tro, 
bụi và bị cấm không cho sống chung với tập thể ở trong làng 
mạc trong vòng hai tháng. Rồi hiện tượng giao cấu trở nên 
phổ biến hơn, đời sống dục ái được quần chúng công khai 
chấp nhận. Xã hội con người có tổ chức được hình thành từ 
đó. 

Câu chuyện trên về sự hình thành xã hội con người đã được 
kiết tập ở kinh “Khởi Thế Nhân Bổn (Trường bộ, kinh 27). 
Kinh ấy đã được do chính đức Phật dạy qua cái thấy của đấng 
Giác ngộ (Phật nhãn). Đây là thực tại, mà không phải là tư 
duy huyền luận. Theo câu chuyện đó, ham muốn dục lạc và 
tình dục không phải là bản năng của con người: nó chỉ là sự 
suy thoái của tâm thức con người khi lòng tham lam của con 
người được phát triển mạnh qua sự vận hành của vô minh. 
Ngày nay, ham muốn dục tình đang được phát triển mạnh 
đến nỗi nó trở thành như cầu quá quan trọng của con người, 
và các hoạt động tình dục đang được thương mãi hóa công 
khai. Đây là vấn đề lớn cần được bàn luận. 


IV.1.1: Dục lạc 


Ham muốn dục lạc thuộc Ái, như được định nghĩa ở (I.1.2), 
bao gồm dục ái, hữu ái và vô hữu ái, hay bao gồm sáu nhóm 
ái gọi là ái sắc, ái thỉnh, ái hương, ái vị, ái xúc và ái pháp. 
Ngoại trừ nhóm “ái pháp, năm nhóm ái đầu thuộc dục ái. 

Vào thuở ban đầu, con người hưởng thụ 'tự lạc”, lạc khởi lên 
từ tâm mình. Dục lạc đến sau và trở nên nhu cầu sống của 
con người, rồi trở thành nhu cầu sống rất thiết yếu, rồi hiện 
ra như là nghĩa sống kiểm soát hết thảy các hoạt động tâm 


118 


thức của con người. Từ đó, dục ái trở thành nhân chính của 
văn hóa gọi là văn hóa của dục. Nền văn hóa này, đến lượt 
nó, có ảnh hưởng lớn đến tư duy và cảm thọ của con người 
và nuôi dưỡng dục ái. Ở mặt khác của đời sống, do vô 
thường, các dục lạc không thể làm thỏa mãn được lòng ham 
muốn mãnh liệt của con người. Càng cảm thấy không thỏa 
mãn các dục lạc và các lạc thú dục tình, con người càng khát 
vọng chúng. Giờ, các dục ái và dục tỉnh, cùng với nền văn 
hóa của dục vọng làm nên một sự vận hành mới của cảm thọ 
và tư duy thúc đẩy cảm thọ và tư duy xem dục ái và dục tình 
như là các bản năng mà không thấy được lối ra thoát khỏi 
chúng. Hai mươi sáu thế kỷ trước, đối với sự vận hành đó, 
đức Phật đã dạy: 

Này các Tủ kheo, Ta không thấy có một sắc nào khác do nó mà 
tâm người đàn ông trở niên rất nô lệ như là bị nô lệ bởi Sắc” của 
người đàn bà. Nàu các Tủ kheo, Sắc” của người đần bà ám ảnh 
tâm của người đàn ông. Nàu các Tủ kheo, Ta không thấu có một 
thính” nào khác.. Ta không thấu có một Thuơng? nào khác... Ta 
không thấu có một “uj7 nào khác... Ta không thấu có một %úc “ nào 
khác do nó mà tâm người đàn ông trở nên rất nô lệ như là bị nô lệ 
bởi xúc cảm của người đàn bà. Nàu các Tủ kheo, xúc của người 
đàn bà ám ảnh tắm của người đàn ông. 

Này các Tủ kheo, Tn không thấu có một sắc (thinh, hương, 0ị, 
xúc) nào khác do nó mà tâm người đàn bà trở nên nô lệ như là bị 
nô lệ bởi sắc (thinh, hương, uị, xúc) của người đàn ông. Nàu các 
Tỷ Kheo, tâm của người đàn bà bị ám ảnh bởi các thứ đó/ (1). 

Như thế, những người đàn bà và những người đàn ông là 
các nguyên nhân chính của các ham muốn về dục lạc và dục 
tình của nhau. Các ham muốn ấy hiện hữu trong điều kiện 
vô thường gây ra lạc thú và khổ đau cho con người, ở đó 
không có gì là thiêng liêng hay bí mật hiện diện. Con người 
từ tỉnh trạng sống không có tham lam, vốn được xem như là 


119 


nếp sống thiện, đi tới tình trạng tham lam; rồi từ tình trạng 
sống tham lam đi đến các ham muốn dục lạc và dục tỉnh 
được xem là nếp sống bất thiện. Lòng tham, như đã bàn đến 
ở sự vận hành của Duyên Khởi, là kết quả của sự vận hành 
của tà kiến và tà tư duy - vốn cho rằng con người có tự ngã 
hay linh hồn - dẫn đến các trạng thái bất thiện của tâm như 
đức Phật đã dạy: 

Này các Tủ Kheo, Ta không thấu có một pháp nào khác mạnh 
mẽ như thế làm cho các tâm bất thiện chưa sanh được sanh khởi, 
0à các thiện tâm dã sanh bị đoạn tận như là lòng tham lam. Với 
người có lòng tham lam, các tâm bất thiện chưa sanh nhất định 
sanh khởi uà các thiện tâm đã sanh nhất định bị đoạn tận. Nàu các 
Tủ Kheo, Tn không thấu có một pháp nào khác mạnh tế như thế 
làm cho các thiện tâm chưa sanh được sanh khởi, 0à các bất thiện 
tâm đã sanh bị đoạn tận như là thiểu dục” (1) 

Tư duy của một người cho rằng mọi hiện hữu đều có tự ngã 
riêng có nghĩa là tư tưởng về tôi là', “tôi đã là”, “tôi sẽ là”, “tôi 
nên là, “nong rằng tôi sẽ là v.v... Tư duy này bao hàm ý 
nghĩa của “hữu ái, thế nên Đức Phật đã dạy có mười tám thứ 
tư tưởng bị ám ảnh bởi ái liên hệ đến tự ngã như sau: 

Này các Tủ kheo, thế nào là Ái nó đánh bẩu, lưu chuuểh, nó 
phóng ra xa, nó bám dính oào con neười, do nó mà thế giới nàu bị 
hoại 0ong, bị bao uâu, bị rối loạn như một cuộn chỉ, rối ren như 
một ổ kén, quyện lại như cỏ Munja 0à lau sậu babbaja, nên nó 
không thểra khỏi sinh tử, đọa xứ, khổ xứ, địa ngục ? 

Có mười tám tư duụ bị ám ảnh bởi Ái liên hệ đến nội tâm 0à trười 
tám tư duụ bị ám ảnh bởi ai liên hệ đến ngoại cảnh. Thế nào là 
mười tám tư duụ bị ám ảnh bởi Ái liên hệ đến nội tâm? Nàu các 
Tỷ kheo, khi nào có tự tưởng: “Ta có tặt/ thì sẽ có những tự tưởng: 
“Ta có mặt trong đời nàu ; 1a có mặt như uậu ; 1a có tặt khác 
như uậu; †a không thường hằng; †a thường hằng; †a phải có 
mặt không?; Ta phải có mặt trong đời nàu không?; Ta phải có 


120 


mặt như uậu; †a phải có mặt khác như ĐậU 7 mang rằng †a có 
mặt; THONg rằng ta có mặt trong đời nàu ; ?nons rằng ta có mặt 
nh uậu ; ?none rằng ta có mặt khác như uậu ?; ?a sẽ có tặt; Ta 
sẽ có mặt trong đời nàu ; Ta sẽ có mặt như 0uậu 7 Ta sẽ có mặt khác 
như uậ 

Và nàu các Tủ kheo, thế nào là mười tám tư du bị ánh ảnh bởi 
Ái liên hệ đến ngoại cảnh? Khi nào có tướng: do cái nàu ta có mặt, 
thì sẽ có các tự tưởng: 

* Do cái nàu, ta có mặt trong đời nà... ˆ 

* Do cái nàu, ta phải có mặt...” 

* “Do cái nàu, trang rằng ta sẽ có mặt... 

* To cái nàu, ta sẽ có tặtˆ... (2) 

Từ lời dạy trên, tư tưởng của con người chỉ là tư tưởng hữu 
ngã bị Ái ám ảnh, và vận hành như là Ái, nên con người được 
nhìn như là Ái, từ đó các ham muốn dục lạc, dục tình sanh 
khởi. Một mặt, con người xem dục vọng của mình là chính 
mình và bị nhận chìm trong dục vọng và khổ đau, mặt khác, 
Đức Phật chỉ rõ rằng dục vọng không phải là con người, 
không phải của con người, và không phải là tự ngã của con 
người; con người cần phải rời khỏi dục vọng, trở về với sự an 
tịnh của tâm thức và hạnh phúc. Sự từ bỏ dục vọng ấy có thể 
xảy đến tức thời và hiệu quả, cũng có thể xảy đến qua một 
quá trình. Trong trường hợp sự từ bỏ xảy ra qua một quá 
trình, con người cần biết lòng ham muốn nào cần được đáp 
ứng, và mức độ đáp ứng như thế nào. Làm thế thì con người 
có thể chế ngự được tâm mình tránh khỏi sự tràn ngập ưu 
não, và có thể nhận rõ ràng rằng sự thỏa mãn dục vọng và 
hạnh phúc của minh là hai vấn đề riêng biệt. Với thái độ sống 
này con người đi vào đời sống hằng ngày và giáp mặt các đối 
tượng của dục vọng với sự đầy cẩn trọng. 

Đối với các sắc trần, như là các hình sắc, các cảnh vật, xe cộ, 
nhà cửa, áo xống... và cả đến tiển bạc, con người không thể 


121 


không ham muốn, bởi chúng rất cần thiết và rất quyến rũ. 
Giáp mặt với các thứ ấy là giáp mặt với hai khía cạnh của 
hiện hữu: một là vị ngọt của chúng, và một sự là sự nguy 
hiểm do vô thường gây ra sẽ dẫn đến khổ đau. 

Đối với các thinh trần, như âm nhạc, tiếng nói và âm thanh 
của người khác phái... có thể quyến rũ con người và khiến 
con người đánh mất sự tự chủ và rơi vào phiền não. Các thinh 
trần cũng có hai mặt: vị ngọt, và sự nguy hiểm do vô thường 
gây ra sẽ đem lại khổ đau cho con người. Đối với các hương 
trần, vị trần và xúc trần, chúng cũng đầy quyến rũ: có thể 
đem đến cho con người vị ngọt làm bốc cháy khát vọng các 
dục lạc: đây là một phía; phía kia là sự nguy hiểm do sự 
mỏng manh, vô thường gây ra và sẽ dẫn dắt con người đến 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 

Theo lời Đức Phật dạy, hiểu một hiện hữu là hiểu vị ngọt, 
sự nguy hiểm của nó, và con đường thoát khỏi sự trói buộc 
của nó. Như thế, hiểu dục vọng là hiểu sắc, thỉnh, hương, vị, 
xúc của hai giới nam và nữ, sự nguy hiểm của chúng và con 
đường thoát khỏi sự chấp thủ chúng, con đường “Bát thánh 
đạo do Chánh kiến và Chánh tư duy dẫn đầu. Không phải 
là vấn đề đi đến một định nghĩa về dục lạc và sự lấp đầy các 
dục lạc của mình. 

Trong các dục lạc thì dục tình là thứ dục mạnh nhất cần 
thảo luận riêng lẻ. 


IV.1.2. Dục tình 

Về câu chuyện “Khởi Thế Nhân Bổn như đã bàn đến, ham 
muốn dục tình chỉ là sự phát triển ở cấp độ cao lòng tham 
lam của con người. Sự tham lam ảnh hưởng rất mạnh đến các 
hoạt động về thân, lời và ý vốn được gọi là các hành động có 
tác ý (hay nghiệp - Kamma). Lòng tham được con người cố ý 
nắm chặt, nên nó có thể do sự quyết tâm của con người chế 


122 


ngự hay hủy diệt. Với người tu sĩ Phật Giáo thực hiện đời 
sống Phạm hạnh thì ham muốn dục tình phải được từ bỏ hẳn. 
Với nam, nữ cư sĩ sống, đời sống gia đình thì ham muốn dục 
lạc và dục tình được chấp nhận, chỉ trừ các tà hạnh như lời 
dạy sau đây nói đến: 

“Thế nào là bốn thứ lậu hoặc cẩn phải loại trừ? Sát sanh, lấu của 
không cho, tà hạnh, uà nói dối. Đâu là bốn thứ lậu hoặc cẩn phải 
loại trừ. Đúc Phật đã dạu như thế (3). 

Không luận là đời sống xuất gia hay tại gia, là một Phật tử 
thì cần phải nhận thấy rõ sự thật của ham muốn dục tình để 
xóa bỏ ham muốn ấy. Nó là sự ham muốn vị ngọt của cảm 
thọ do sự xúc tiếp của bộ phận sinh dục gây ra (thân xúc), 
nên nó thuộc về sự vận hành của Vô minh đưa đến khổ đau. 
Nói cách khác, đối với cái nhìn trí tuệ, nó là khổ đau. Ở đó 
không có sự bí mật nào có mặt ngoài Vô minh. Vô thường 
của đời sống và của chính dục tỉnh là khía cạnh nguy hiểm 
của nó, bao gồm cả nhiều vấn đề kinh hoàng do nó đưa ra. 
Con đường đi ra khỏi các nguy hiểm của dục tình là con 
đường đi vào cái nhìn trí tuệ và sự vận hành của trí tuệ. Sự 
hiểu rõ ham muốn dục tình là như thế, là sự nuôi dưỡng cái 
nhìn trí tuệ. Cái nhìn của con người về các vấn đề dục tình 
và về các ham muốn dục tỉnh rất là quan trọng: do cái nhìn 
này mà các phản ứng tâm lý và các tánh hạnh của con người 
khởi lên: Hưởng thụ chúng chăng? Chế ngự chúng chăng? 
Hay từ bỏ chúng chăng? Và bằng cách nào? - Như thế, các 
tánh hạnh của con người đối với các vấn đề dục tình phải là: 
đó không phải là ta”, không phải “của ta”, hay không phải “tự 
ngã của ta. Chúng cũng không phải là một phần quan trọng 
nào của Nhân Tính cả. Chúng hiện hữu như một giấc mơ chỉ 
có mặt khi Vô minh có mặt và biến mất khỏi cuộc sống khi 
Vô minh diệt. 


123 
IV.1.3: Hữu ái 


Những ai nhàm chán các ham muốn dục lạc thì sẽ mong 
muốn một hiện hữu gọi là Hữu ái (từ Pàli gọi là Rùpatanhà 
hay Bhavatanhà). Đây là cấp độ ham muốn cao đẹp hơn và 
tế nhị hơn, có nghĩa là một cảnh giới tâm thức an trú ở sơ 
thiền, nhị thiền, tam thiển và tứ thiền. Ở cấp độ sơ thiển, tâm 
thức an trú vào các thiển tâm: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm; ở 
cấp độ nhị thiền, tâm an trú vào các thiển tâm: Hỷ, lạc và 
nhất tâm; ở cấp độ tam thiền, tâm an trú vào thiển tâm: lạc 
và nhất tâm; ở cấp độ tứ thiền, tâm an trú vào thiển tâm: xả 
và nhất tâm. Khi đang dấn thân vào các dục lạc, con người 
khởi lên mong ước rằng: mong cho đối tượng gây nên cảm 
thọ lạc được thường hằng: đây là sự biểu hiện của “Hữu ái! 

Như thế là sự sinh khởi hay hiện hữu của “Hữu áf! Như thế 
là vị ngọt của “Hữu ái! 

Vô thường là khía cạnh khổ đau của Hữu ái, và Chánh kiến, 
Chánh tư duy thấy sự thật của các điều vừa đề cập ở đoạn 
trên sẽ mở ra con đường thoát khỏi các trói buộc của chúng. 
Các thiển tâm chỉ là các ý hành“ thuộc Hành uẩn, nên khổ 
đau, thế nên nhiều người từ bỏ Hữu ái và đi đến Vô hữu ái. 


IV.1.4: Vô hữu ái 

Những ai nhàm chán Dục ái và Hữu ái thì có chiều hướng 
đi đến ham muốn không hiện hữu nữa, bởi với họ, hiện hữu 
đã được chứng nghiệm là khổ đau thì họ tin rằng chỉ không 
hiện hữu là hạnh phúc. Và một cách rất là tâm lý, khi con 
người mệt mỏi với hiện hữu thì tự động khát vọng vô hữu 
hay hư vô. 

Thực tế mà nhìn, muốn bất cứ gì, dù là muốn vô hữu, thì 
vẫn chỉ là đục vọng - hắn nhiên trừ cái muốn giải thoát - và 
thuộc về Hành uẩn, như thế nó sẽ dẫn dắt con người đến khổ 


124 


đau của sinh tử. Trạng thái tâm thức của cái muốn vô hữu là 
tương ứng với cảnh giới Vô sắc (arùpa). 

Hắn nhiên, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi Hành 
uẩn chính là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Vô hữu 
ÁI. 

Nói tóm, dục vọng là căn duyên của khổ đau và chính dục 
vọng là khổ đau như những gì Đức Phật đã dạy, và tôn giả 
Xá Lợi Phất đã lập lại trong Kinh “Đế Phân Biệt Trung bộ II, 
rằng: 

“Này chư Hiển, thế nào là Khổ tập thánh đế? Bất cứ sự tham ái 
nào đưa đến tái sinh, đi cùng uới hủ (thích thú uà tham (đắm 
trước), tìm kiếm các sự thích thú chỗ nàu chỗ nọ, được gọi là Dục 
Ái, Hữu ái uà Vô hữu ái. Nàu chư Hiêù, đâu gọi là Khổ tập thánh 
đế (4). 

Tại sao vậy - Như tác giả đã lập luận ở phần “Sự vận hành 
của Duyên Khởi, không có một dục vọng nào từ nó có thể 
hiện hữu: Sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của mười hai 
chi phần Duyên Khởi: điều này có nghĩa là sầu, bi, khổ, ưu, 
não... và vô minh vốn đã có mặt trong dục vọng, hay sầu, bi, 
khổ, ưu, não... và vô minh đã tạo ra dục vọng. 

Hơn thế, dục vọng luôn luôn đòi hỏi sự có mặt của chủ thể 
và đối tượng của nó: chủ thể của nó là Năm thủ uẩn, và đối 
tượng của nó cũng là Năm thủ uẩn, nghĩa là khổ đau như đã 
được bàn thảo trong phần “Sự vận hành của Năm thủ uẩn.. 
Nếu ai hiểu được sự vận hành của Năm thủ uẩn thì sẽ cùng 
lúc hiểu được sự thật của dục vọng dù là ham muốn bất cứ 
điều gì; người ấy có thể đi đến kết luận sau đây cho chính 
mình: chủ thể của dục vọng là cái gì trống rỗng, vô thường, 
đối tượng của dục vọng cũng là cái gì trống rỗng, vô thường; 
như vậy sự ham muốn các hiện hữu chỉ có ý nghĩa là: một sự 
trống rỗng ham muốn một sự trống rỗng, hay một sự vô 
thường ham muốn vô thường: điều này chẳng dính dáng gì 


125 


đến người ấy hết thảy. Hiểu như vậy thì người ấy thực sự 
hiểu rõ dục vọng là gì, và thấy được con đường thoát ly khỏi 
các trói buộc của dục vọng. Sự thật này có thể thấy qua sự tu 
tập thiển quán (vipassana): ở trường hợp này, với trí tuệ, 
hành giả thấy rõ Vô ngã hay Không tánh của Năm thủ uẩấn; 
do thấy như vậy, tâm vô dục sinh cùng với tâm giải thoát. 
Qua sự chứng ngộ này, hành giả thế nhận rằng dục vọng 
không có mặt trong cái thấy sự vật với trí tuệ; dục vọng chỉ 
hiện hữu trong các nhân duyên do Vô minh khống chế. Dục 
vọng là như thế? 


IV.1.5: Cái nhìn trí tuệ 

Chấp thủ năm uẩn là do cái nhìn ngã tưởng mà có. Cái nhìn 
ngã tưởng này là nguyên nhân chính của các phản ứng tâm 
lý của con người đối với các sự vật. Khi nhìn vẻ đẹp của các 
“sắc” thì tham tâm của người nhìn khởi lên; khi nhìn vẻ xấu 
xí của các sắc thì sân tâm của người nhìn khởi lên; khi nhìn 
các sắc thông thường (không đẹp, không xấu) thì si tâm hiện 
điện. Các tâm tham, tâm sân và tâm s¡ ấy là nguyên nhân của 
các phiền não tức thời. 

Tương tự, khi một người nghi về các hiện hữu, tư duy ấy 
được hiểu như là cái nhìn sự vật của người ấy: cái nhìn đó do 
tư duy của người nhìn mà có, và ảnh hưởng rất mạnh tâm 
thức người nhìn. Hãy thử quan sát một người bị một cú đấm 
vào mặt, người ấy cảm thấy đau đớn về mặt vật lý trong 
chừng một phút, nhưng tư duy của anh ta về cú đấm có thể 
khiến anh ta đau đớn hơn nhiều về mặt tâm lý. Trong trường 
hợp người bạn đời bội phản anh ta, đau khổ về mặt tình cảm 
còn nhiều hơn thế nữa. Như thế, đối với anh ta, chế ngự cái 
nhìn sự vật của tự thân sẽ tốt đẹp hơn nhiều so với sự chế 
ngự các phản ứng tâm lý của tự thân. Kính nghiệm quý giá 
đó đã được Đức Phật dạy nhiều lần, đặc biệt ở kinh “Tứ niệm 


126 


xứ“. Kinh này đòi hỏi hành giả thực hành và chỉ quan sát hơi 
thở ra vào, quan sát các cảm thọ, các tâm lý và các pháp (hay 
Năm thủ uẩn, Năm triển cái và Bảy giác chi). Với sự thở vào 
thở ra, do quan sát và theo dõi chúng nhiều lần, hành giả sẽ 
thấy trực tiếp cái gọi là thở vào, thở ra“ chỉ là sự vận hành 
của tâm niệm, phổi và dòng không khí; nó là rỗng không. 
Hành giả cũng sẽ thấy trực tiếp cái gọi là con người chỉ là các 
quá trình tâm lý và vật lý nối kết nhau; không có một thực 
thể gọi là “ta”, của ta” hay “tự ngã của ta: tất cả là rỗng không. 
Thấy thế, hành giả trở nên rời khỏi lòng tham ái đối với 
chúng và chứng nghiệm được sự tịnh lạc của tâm dù cho con 
người có bất cứ khái niệm nào về con người như thật là gì. 

Với cảm thọ, do quan sát và theo dõi các cảm thọ nhiều lần, 
hành giả sẽ thấy tương tự: cái gọi là cảm thọ cũng chỉ là các 
quá trình tâm lý và vật lý: nó là vô ngã. Không có gì gọi là 
“ta, “của ta“ hay “tự ngã của ta hiện hữu cả. Thấy thế, hành 
giả trở nên nhàm chán các cảm thọ và giải thoát khỏi cảm thọ: 
tâm hành giả bấy giờ an trú vào hỷ, lạc và sự an tịnh, dù có 
hay không có mặt các câu hỏi hạnh phúc là gì? Và có hay 
không có các câu trả lời cho các câu hỏi ấy. 

Với các tâm niệm, do quan sát và theo dõi các tâm niệm 
khởi lên trong tâm nhiều lần, hành giả sẽ thấy rõ ràng cái gọi 
là tâm đánh giá sự vật và tạo ra các giá trị của vạn hữu chỉ là 
do các duyên mà sinh, nó trống rỗng. Nếu sự thở vào, thở ra 
ngưng hoạt động vì bất cứ lý do nào, các tâm niệm sẽ biến 
mất, và sự sống của một người với những giấc mơ yêu dấu 
của người ấy trở thành vô nghĩa. Nhận chân như thế, hành 
giả sẽ không còn ham muốn gì nữa: ưu não sẽ diệt đi và tâm 
an tịnh sẽ khởi lên, dù cho con người có quan điểm nào về 
cuộc sống: nó là hư vô hay không hư vô v.v... 

Với các pháp, hành giả với tâm an tịnh phân tích chúng và 
sẽ thấy rõ “Không tánh/ của chúng: tự các pháp nói lên sự thật 


127 


vô ngã, vô thường, và khổ đau của chúng. Thấy vậy với trí 
tuệ, hành giả trở nên ly tham đối với các hiện hữu, và bắt đầu 
bước đi đoạn trừ “mười Kiết sử đã chứng đắc tuệ giải pháp. 

Sự thực hành cái nhìn trí tuệ nói trên gọi là “thiền quán 
(vipassana): có nghĩa là thấy các hiện hữu trực tiếp bằng trực 
giác, hay chứng đắc, thắng tri hoặc tuệ tri. 

Cái nhìn thiển quán ấy có thể được huấn luyện theo một 
cách khác nữa rằng: 

Tlấu nhìn đời như bọt nước 

Hãy nhìn đời như huyễn cảnh, 

Người nhìn đời như thế: 

Sẽ thoát khỏi tầm mắt thần chết”. (Dhp. 170). 

Hoặc: 

“Ai thấu thân nàu như bọt nước 

Và thấu nó 0ô tự tình như cảnh huuễn 

Sẽ bẻ gâu mũi tên hoa của ác Ma 

Thần chết sẽ không bao giờ gặp. (Dhp. 46) 

Hai bài kệ Pháp Cú trên bao hàm các ý nghĩa tương tự rằng: 

* Cái nhìn vạn hữu là mỏng manh, vô thường và vô ngã sẽ 
giúp hành giả làm lắng dịu dần cơn lửa hừng của dục vọng 
cho đến khi dập tắt nó hoàn toàn. 

* Cái nhìn thân thể của mình theo cách tương tự, hành giả 
sẽ bừng ngộ rằng không có gì gọi là “ta”, “của ta hay “tự ngã 
của ta“ hiện hữu cả, và sẽ không còn ham muốn một hiện hữu 
nào. 

Cái nhìn sự vật ấy đi cùng với trí tuệ sẽ bẻ gãy sự vận hành 
của vô minh dẫn dắt vào sinh tử: đây là ý nghĩa của “thoát 
khỏi tầm mắt thần chết hay “thần chết sẽ không bao giờ bắt 
gặp”. Cái nhìn ấy cần được thực hiện mỗi ngày không gián 
đoạn, như đức Phật đã dạy: 


128 


“.. Hãu xem, có hạng người an trú uà thấu rõ uô thường trong 
các pháp hữu 0i, tưởng uô thường, giác tĩnh uô thường trong tất cả 
mọi lúc, liên tục, không gián đoạn, uới tâm biết rõ uô thường, uới 
tuệ thể nhập uô thường; do đoạn trừ các lậu hoặc, 0ị ấu thể nhập 
0à an trú 0ô lậu tâm giải thoát...; Nàu các Tỷ Kheo, đâu là hạng 
thứ nhất đáns được cung kính, cúng dường. Có hạng người an trú 
oà thấu rõ khổ đau trong các pháp hữu 0i...; Nàu các Tỷ Kheo, 
đâu là hạne người thứ nhất đáng được cung kính cúng dường/ (5). 

Ca ngợi con người thấy rõ khổ đau, vô thường, vô ngã trong 
mọi hiện hữu do các duyên mà sinh là ca ngợi cái nhìn sự vật 
của người ấy, cái nhìn đoạn trừ được mọi khổ đau: đó chính 
là cái nhìn trí tuệ thấy sự vật như thật. 

Ngay nơi hiện tại và tại đây, mọi người đều hoàn toàn tự 
do làm chủ cái nhìn sự vật của mình, làm chủ con tàu chạy 
đến ga an lạc và hạnh phúc. Chính cái nhìn trí tuệ kia là 
những gì mà nhân loại mong chờ, bởi vì cái nhìn ấy chỉ rõ sự 
thật cuộc đời, hạnh phúc của con người và đưa ra ánh sáng 
tất cả các bí mật của cuộc sống. 

Tuy thế, với người phàm thế, cái nhìn của họ luôn luôn bị 
Năm triển cái (trạo cử, hôn trầm, dục, sân, nghi) và nhiều ác 
tâm như ngã mạn, ganh tị, giận dữ, sầu ưu v.v... ngăn che, 
những thứ vốn bị chế ngự bởi ngã tư và ngã tưởng. Ở cấp độ 
tâm thức này, hành giả cần huấn luyện cái nhìn “đơn thuần 
(bare attention), cái nhìn chỉ thấy sự vật như sự vật đang hiện 
ra mà không có sự can thiệp nào của tâm lý. 

Ở cấp độ tâm thức cao hơn, cái nhìn của người phàm thế 
cùng hoạt động với các thiển tâm và trí tuệ, nên cái nhìn của 
người ấy bấy giờ được gọi là cái nhìn của tuệ giác, tuệ quán 
hay trí tuệ, có thể thấy rõ sự thật của con người và cuộc đời 
mà không vướng mắc gì đến bất cứ một khái niệm nào về 
Nhân Tính hay về Thực tại. 


129 


Thế nên, ở đây nổi bật lên rằng vấn đề là thấy như thật các 
hiện hữu qua trí tuệ thay vì đi tìm bất cứ một lý thuyết Nhân 
Tính nào, hay một khái niệm thực tại nào. 

Cùng với cái nhìn sự vật nói trên, còn có nhiều tinh thần 
giáo dục cá nhân của Phật giáo cần được giới thiệu tiếp trong 
chương kế. 


Chư thích: 
(1) : Gradual Sayings, Vol. I PTS, London, 1989, pp. 1-2. 
(2): Gradual Sayings, Vol. II, PTS, London, 1992, p. 225. 
(3): "The Discourse on Singàlovàda", tr. by Maurice 
Walshe,..., p.462. 
(4): "Analysis of The Truths”, Middle Length Sayings, 
Vol. HI, PTS, London, 1990, p. 298. 
(5): Gradual Sayings, Vol. IV, PTS, London, 1989, p. 9. 


œ-##‹& 


150 


IV.2. Chương 2 
Năm thủ uẩn và giáo dục cá nhân 


Như thảo luận ở phần (IV. 1. 5) giáo dục con người có cái 
nhìn trí tuệ đòi hỏi nhiều tỉnh thần giáo dục nhân bản, thực 
tế, thực tại, dù một lý thuyết về Nhân Tính như thế, theo 
thông lệ, không có mặt ở đây. 


IV.2.1: Giáo dục cá nhân 

Do cá nhân có nhiều sự khác biệt về vật lý, tâm lý, tâm linh, 
giai cấp xã hội và khả năng, nên học đường ngày nay cần có 
một đường hướng giáo dục cá nhân. Đức Phật đã giảng dạy 
con người trên cở sở các tinh thần giáo dục cá nhân để đáp 
ứng với các căn cơ khác nhau: các giới luật áp dụng cho cư sĩ 
thì khác với các giới luật áp dụng cho Tăng, Ni, Ngôn ngữ sử 
dụng dạy cho phàm nhân cũng khác với ngôn ngữ sử dụng 
dạy cho các trí thức, học giả. 

Kinh Tương Ưng (Vol. V. PTIS. London. 1990. pp. 364-365) 
ghỉ rằng: 

Này các Tủ kheo, Thánh đếuề âu là Khổ đã được Như Lai 
thuyết giảng. Ở đó có uô số cách uà nhiều Ú nghĩa khác nhau. Ở 
đó có 0ô số cách hiển thị Thánh Đế Đâu là Khổ... 

Thánh đế uề âu là sự sinh khởi của Khổ... 

Thánh đế uề âu là sự chấm dứt của Khổ... 

Thánh đế uề 2â là sự tu tập đến sự chấm dứt của Khổ... 

Khi dạy về “dục vọng“ cho các nông dân hay phàm nhân, 
đức Phật sử dụng ngôn ngữ của nông dân. Ngài dạy: 


151 


* “Như tmmưa xâm nhập 0uào cái nhà lá 0ụng lợp, 

Cñne uậu, dục uọng sẽ xâm nhập tâm không tu tập“. 
(Dhp. 13). 

* “Như trưa không xâm nhập ngôi nhà lá khéo lợp. 

Cũng uậu, dục uọng sẽ không xâm nhập tâm khéo tu tập”. 
(Dhp. 14). 

Hình ảnh ngôi nhà lá vụng lợp, khéo lợp là rất gần gũi với 
nông dân: sẽ dễ dàng cho người nông dân hiểu được những 
gì đức Phật dạy. 

Đối với các tu sĩ, cư sĩ học rộng, đức Phật sử dụng ngôn ngữ 
khác, ngôn ngữ họ thường dùng như: 

Này các Tủ Kheo, mắt của người là biển cả. Lực kích thích của 
nó là làm bằng các sắc. Ai điều phục được xung lực làm bằng sắc 
ấy, nàu các Tỷ Kheo, người ấu được gọi là Tigười đã uượt qua được 
biển cả của mắt”, uới các sóng uà rước xoá, uới các loại cá mập 
0à dạ xoa, người Bà-la-mmôn ấu đã đến bờ bên kia uà đứng trên đất 
liền. 

Lưỡi của người là biển cả... 

Tai.. Mũi... Y... (1) 

Hay như: 

Này các Tỷ Kheo, tất cả đang bốc cháu. Nàu các Tủ Kheo, tất 
cả sì đang bốc cháu? Nàu các Tỷ Kheo, mắt đang bốc cháu, sắc 
trần ñang bốc cháu, nhãn thức đang bốc cháu, nhãn xúc đang bốc 
cháu. Jane bốc cháu bởi cái gì? Đang bốc cháu bởi lửa tham, lửa 
sân, lửa sỉ, lửa sanh, lão, tử, sâu 0.0... Ta tuyên bố như thế (2) 

Ngôn ngữ này mang vẻ đây triết lý và đầy tư tưởng. Ngôn 
ngữ ấy khiến cho kẻ thức giả chú ý đến nhiều. Các ví dụ trên 
đều bao hàm cùng một diễn đạt về giáo lý trí tuệ, dù được 
nói bằng các ngôn từ khác nhau. Đây là ý nghĩa của lời dạy 
rằng: “Ðức Phật đã dạy Diệu Pháp bằng nhiều cách khác 
nhau cho các hội chứng khác nhaư/. 


132 


Các câu chuyện Trưởng lão Tăng, Trưởng lão Ni và Tiểu bộ 
kinh ghi rằng: Đức Phật đã dạy các vị Tăng, Ni bằng nhiều 
cách khác nhau để giúp các vị đoạn trừ lậu hoặc. Sự việc này 
nói lên ý nghĩa của giáo dục cá nhân: mỗi người có một 
nghiệp riêng, như thế họ cần có cách riêng để xóa bỏ nghiệp 
ấy. Nói khác đi, mỗi cá nhân suy nghĩ với khối óc của mình 
và đi với đôi chân của mình. Trách nhiệm cá nhân: 

Một hệ thống giáo dục cá nhân yêu cầu có các tinh thần giáo 
dục về trách nhiệm cá nhân, tự tin, tự nỗ lực, tự chế, tự chấp 
nhận, tự tri, v.v... Không có các tinh thần giáo dục ấy, hệ 
thống giáo dục cá nhân không thể hữu hiệu. 

Tỉnh thần tự trách nhiệm: 

Về tinh thần tự trách nhiệm, đức Phật đòi hỏi con người 
không tùy thuộc vào Ngài hay một quyền năng nào ở bên 
ngoài. Ngài dạy: 

* “Tự mình là chủ tể của tình, ai khác có thể]à chủ tể? 
Với sự tự điều phục, con neười tìm thấu đấng chủ tế khó cớ 
(Dhp. 160). 

Và: 

* “Hãu tự mình là hòn đảo (để an trú), hãu tỉnh tấn, hãu là 
người có trí! Khi người xóa sạch hết các tâm cấu uế, khi người 
giải thoát khỏi tội lỗi, ngươi sẽ đi uào cảnh trời của các bậc 
Thánh” (IDhp. 236). 

Hay: 

* “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo, 
Nếu ta nói hau làm uới ác tâm 

Khổ äau sẽ theo ta 

Như bánh xe lăn theo chân con uật kéo xe”. (Dhp. 1). 
* “Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo, 
Nếu ta nói hau làm uới thiện tâm, 


1335 


Hinh phúc sẽ theo ta 
Như chiếc bóng không rời hình“. (Dhp. 2) 

Các lời dạy trên đều bao hàm ý nghĩa nhấn mạnh đến tinh 
thần trách nhiệm cá nhân. Không có tỉnh thần trách nhiệm cá 
nhân, luật nhân quả không hoạt động được, và Phật Giáo 
không còn có gì liên hệ đến nhân loại. Không có tinh thần 
trách nhiệm cá nhân, không có luật pháp nào được thi hành 
và xã hội loài người tức khắc rơi vào đại loạn. Không có tỉnh 
thần trách nhiệm cá nhân, cũng sẽ không có một hệ thống 
giáo dục nào được hình thành. Như vậy, tinh thần trách 
nhiệm cá nhân là một trong những tinh thần căn bản của giáo 
dục Phật giáo và giáo dục phi Phật giáo. 

Chúng ta cần lưu ý rằng: đức Phật một mặt giảng dạy sự 
thật vô ngã của mọi hiện hữu và yêu cầu chúng ta xem mọi 
hiện hữu không phải là ta“, không phải là “của ta, không 
phải là “tự ngã của ta“ để chúng ta có thể xả bỏ lòng khát ái 
và chấp thủ - nguyên nhân của mọi khổ đau - Mặt khác, Ngài 
dạy các tinh thần giáo dục cá nhân để chúng ta tự mình phát 
triển các khả năng của mình cho hạnh phúc và giải thoát của 
chính mình. Ở đó không có gì mâu thuẫn. Đây là con đường 
độc nhất để thành tựu mục tiêu của cuộc sống: trí tuệ và hạnh 
phúc, và để chứng đắc sự thật vô ngã: chân lý tối hậu, bởi vì 
mọi con đường ngã tưởng khác đã được nhân loại trắc 
nghiệm và không thể giải quyết nỗi khổ đau định mệnh của 
COn người. 

Thế nên, tinh thần tự trách nhiệm giúp chúng ta loại trừ 
được các hiện tượng “vong thân/ (alienation) và chứng tỏ rằng 
con đường sống vô ngã tưởng là cực kỳ gần gũi với cá nhân 
và xã hội. 

Tỉnh thần tự tin: 

Bên cạnh tỉnh thần trách nhiệm cá nhân, sự thực hành cái 
nhìn trí tuệ đòi hỏi hành giả có lòng tự tin, chắc chắn rằng 


134 


với nỗ lực của riêng mình, hành giả có thể chứng ngộ sự thật 
và hạnh phúc trong hiện tại và tại đây. 

Ý nghĩa: “Hãy là nơi nương tựa cho chính mình/, như lời đức 
Phật dạy nêu trên, là ý nghĩa của sự thiết lập lòng tự tin. 

Sự kiện đức Phật tuyên bố trước đoàn thể Tăng Già về sự 
chứng đắc A-la-hán của những tu sĩ chứng đắc bao hàm ý 
nghĩa khích lệ lòng tự tin, và đánh thức dậy lòng tự tin nơi 
những tu sĩ chưa chứng đắc Thánh quả cao nhất. Sự tuyên bố 
ấy sẽ giúp cho các tu sĩ chưa chứng đắc Thánh quả cải thiện 
sự “tự điều phục bị dao động do thiếu lòng tự tin. Đức Phật 
tuyên bố: 

Nếu lòng tin không kiên cố, nếu không hiểu điệu pháp. 
Nếu tâm không khinh an, thì trí tuệ không uiên thành” 
(Dhp. 38) 

Khi các người Kàlàmas chao đảo giữa nhiều quan điểm 
khác nhau của các ngoại đạo sư, họ đến xin đức Phật chỉ dạy, 
đức Phật bảo: 

Này các Kàlàmas, đừng để bị dẫn dắt sai lạc bởi báo cáo ha 
truuền thống, hau nehe người ta nói, đừng đểb dẫn dắt sai lạc bởi 
sự truuền tụng trong kinh Tạng, cũng đừng để bị dẫn dắt sai lạc 
bởi thấu hợp lú, cũng đừng để bị dẫn dắt ai lạc sau khi tư duụ uà 
chấp nhận lú thuyết, cũng đừng bị dẫn dắt sai lạc do 0ì hợp tới 
định kiến, cũng đừng để bị dẫn dắt sai lạc do ơì kính trọng 0ị Sa 
môn. Nhưng, nàu các Kàlàmas, khi các người tự mình biết rằng; 
các pháp nàu là bất thiện, các pháp nà là có tội, các pháp nàu bị 
các người trí chỉ trích, các pháp nàu nến được thực thi, thực hiện 
thì sẽ dẫn đến thiệt hại uà khổ đau, nàu các Kàlàmas, quả thực các 
ngươi bấu siờ hãu từ bỏ chúng“ (3). 

Lời dạy trên chỉ là sự hướng dẫn gợi ý cho các người 
Kàlàmas quay trở về kinh nghiệm thực của bản thân và tin 
tưởng vào bản thân. 


135 


Quả thực, trong đời sống hằng ngày, không tin vào các 
người khác, người ta có thể tồn tại, nhưng không tin vào bản 
thân thì người ta không thể tổn tại; hay nói khác đi, người ta 
tồn tại như một cái xác không hồn. 

Về đời sống tôn giáo, mọi việc làm để giải thoát khổ đau 
cần đến Chánh kiến. Chánh tư duy và Chánh tỉnh tấn vốn 
không bao giờ thiếu mặt lòng tự tín. Quả Thánh Nhập Lưu, 
thánh quả thứ nhất, được định nghĩa như là một vị có lòng 
tin không lay chuyển vào Phật, Pháp, Tăng và Giới, nên hắn 
phải có lòng tin vào tự thân và nỗ lực của tự thân. 

Sự kiện đức Phật với nỗ lực của tự thân đã giác ngộ đạo 
vàng có một ý nghĩa thiết lập lòng tự tin cho nhân loại: rằng 
mỗi người có thể giải thoát như đức Phật. Và cả đến sự thật 
Duyên Khởi mà đức Phật giác ngộ cho mỗi người niềm tin 
rằng vô minh và khổ đau ở đời là do duyên mà sinh, chúng 
không thật, có thể được chuyển đổi bằng tư tưởng và hành 
động đúng (Chánh tư duy và Chánh nghiệp). 

Tất cả lập luận trên đều bao hàm ý nghĩa thiết lập lòng tự 
tín. 

Tự tri: 

Với trách nhiệm cá nhân và lòng tự tin, con người bắt đầu 
thực tập cái nhìn trí tuệ để đập tắt các phiển não. Cái nhìn ấy 
đòi hỏi mỗi người chỉ biết ghi nhận các hiện hữu mà không 
đắm trước vào hiện hữu. Như thế, từ sự quan sát và phân tích 
các hiện hữu, sự giác tĩnh của hành giả được củng cố: đây là 
sự có mặt của sự tự tri. 

Theo hướng thực tập cái nhìn, hành giả sẽ thấy rõ vô 
thường, vô ngã và khổ đau của Năm thủ uẩn: sự thấy biết 
này là giác tĩnh giúp con người không tham trước các ham 
muốn về các hiện hữu vô thường và phiền não. Khi sự huấn 
luyện này được tu tập nhiều lần thì sự “giác tỉnh“ của hành 
giả sẽ ở cấp độ gọi là trí tuệ. Nói cách khác, trong con người 


136 


phàm thế, sự “giác tĩnh thực sự là chánh kiến và chánh tư 
duy; trong thiền định, nó được gọi là trắng trí; và ở các bậc 
Thánh nó được gọi là trí tuệ hay trí tuệ toàn giác. 

Trên cơ sở giác tỉnh, hành giả phát triển “sự tự chế, sự tự 
điều phục Hành uẩn (các hành động thuộc thân, lời và ý) và 
phát triển công phu xóa sạch các bất thiện tâm như đức Phật 
dạy: 

* “Người trí, điều phục thân, điều phục lời, điều phục ý, quả 
thực là người khéo điều phục. (Dhp. 234). 

* ệ tỉ đức Gotama, luôn tĩnh giác, nsàu uà đêm luôn 0ui 
thích lòng từ ái“. (Dhp. 300). 

* 2ê tỉ đức Gotatmaluôn tĩnh giác, gàu uà đêm luôn 0ui 
thích thiển định. (Dhp. 301). 

Tự tri quả thực là linh hồn của cái nhìn trí tuệ của con người: 
nó là sự khởi đầu và là nơi đến của cái nhìn ấy. Nói cách khác, 
tự trí là mục tiêu đầu tiên và cuối cùng của việc thực hành 
Chánh Pháp. 

Chính tự tri là đối tượng của sự tìm kiếm sự thật con người, 
mà không phải là bất cứ bản chất nào của con người (hay 
Nhân Tính). 

Tự chấp nhận trình: 

Trong trường hợp sự giác tỉnh của một người có mặt, hay 
không đủ mạnh trong cái nhìn sự vật của người ấy, đặc biệt 
là cái nhìn vào nội phần của Năm thủ uẩn, thì tà kiến và tà 
tư duy, hiểu như là nghiệp lực, khởi lên trong tâm người ấy 
và dẫn dắt người ấy đến tà nghiệp và phiển não. Đây là lúc 
mà người ấy trở nên bất mãn với chính mình: cơ thể của 
mình, dòng họ của mình, kiến thức hay vị trí xã hội của mình 
v.v.... Như thế để ngăn chặn sự sinh khởi của tà tư duy và tà 
nghiệp trong trường hợp đó, người ấy cần biết chấp nhận 


137 


những gì mình đang là và đang có. Đây là ý nghĩa của sự tự 
chấp nhận minh. 

Về cơ thể, con người luôn luôn mong ước có một dung sắc 
đẹp với gương mặt và màu da xinh v.v... Nếu cơ thể không 
hiện hữu như điều mong muốn, con người sẽ cảm thấy khổ 
đau. 

Về dòng họ, nếu sinh vào một gia đình thuộc giai cấp thấp 
kém trong xã hội, người ta sẽ vô cùng thất vọng. 

Về hiểu biết và địa vị xã hội, nếu không có tri thức và địa vị 
cao để được kính trọng, khen ngợi, người ta sẽ cảm thấy buồn 
vô hạn... Ngoài ra, các danh dự, tiếng khen, lợi nhuận.., có 
thể làm cho con người dao động. Thế nên, đức Phật đã tuyên 
dạy: 

Này các Tỷ kheo, tám nhân duyên trần thế nàu ám ảnh cuộc 
sống; cuộc sống xoau chuuển theo tám nhân duyên trần thế. Thế 
nào là tám nhân duyên ấu? - Được uà tất, danh uọng uà không 
danh oọng, chỉ trích uà khen neợi, hạnh phúc uà khổ đau. Nàu các 
Tủ kheo, tám nhân duyên trần thế nàu ám ảnh cuộc sống” (4). 

Tám nhân duyên trần thế ấy là vô thường. Ngay cả khi con 
người có được cái “được, danh vọng, khen ngợi v.v... thì nỗi 
lo sợ vô thường cũng đủ gây cho tâm lý dao động và ưu não. 
Thế nên, để tâm được an tịnh, con người phải biết chấp nhận 
những gì mình đang là. Nếu không thì các duyên trần thế nọ 
sẽ xuất hiện như một cuồng phong thổi bật gốc cây thiền 
định và gây thả họa cho tâm thức. 

Tỉnh thần thực tế: 

Phiền não của con người có thể do tư duy sai lầm về sự vật 
gây ra: như nghi về những gì không nên nghi về, hay không 
nghĩ về những gì cần được nghĩ về, như lời dạy sau đây đề 
cập: 


138 


“Không truụ tìm quá khứ 

Không ước muốn tương lai 

Quá khứ đã qua rồi 

Tương lai thì chưa đến 

Ai nhìn uới trí tuệ 

Các pháp khởi lên trong hiện tại chỗ nàu chỗ kia. 
Không động, không chuyển 

Giác tĩnh trước các pháp ấu 0à tu tập; 
THiôm naụ nhiệt tâm hành 

Ai biết nà mai chết? 

Không điều đình gì được 

Với chủ tế thần chết; 

Nhiệt tâm trú như 0uậu 

Này, đêm không mệt mi 

Vị ấu xứng được gọi 

Bậc hiển giả an tịnh (5). 

Bài kinh về “Nhất Dạ Hiển đã giải thích ý nghĩa bao hàm 
trong bài kệ trên. Theo bản kinh, một người nghi về Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức của mình trong quá khứ và khởi lên tâm 
thích thú: đây là ý nghĩa “truy tìm quá khứ cần tránh làm. 
Một người nghỉ về tương lai và khởi tưởng rằng: “Mong Sắc, 
Thọ, Tưởng, Hành, Thức của mình trong tương lai sẽ như thế 
này, và khởi tâm thích thú: đây là ý nghĩa “ước muốn tương 
la cần tránh thực hiện. 

Đối với các sự vật trong hiện tại, người ấy cần nhìn Sắc, Thọ, 
Tưởng, Hành, Thức của mình là: “đây không phải là ta”, “đây 
không phải là của ta“ và “đây không phải là tự ngã của ta”: 
đây là ý nghĩa “nhìn pháp hiện tại với trí tuệ cần được giác 
tỉnh và tu tập mỗi ngày. 

Như thế, lời dạy trên thực sự chỉ cho cá nhân con đường 
sống thực tế để sống trong niềm an tịnh của tâm thức: nếu 
một người thực hành cái nhìn trí tuệ ấy một ngày, người ấy 


139 


sẽ là bậc hiển giả trong một ngày; nếu thực hành trong mọi 
ngày, người ấy có thể là bậc hiển giả đoạn trừ hoàn toàn 
nguyên nhân của mọi phiền não, khổ đau và vĩnh viễn sống 
trong hạnh phúc. 

Trong trường hợp một phàm nhân chỉ có thể thực hành cái 
nhìn trí tuệ một phần nào thôi, thì người ấy có thể giảm trừ 
phiền não đến mức tối thiểu và có thể tiết kiệm được nhiều 
năng lượng để xử dụng vào công việc. 

Tác giả thiết nghị, việc truy tìm quá khứ và mong ước tương 
lai là việc sống bóng với hình của thực tại, mà không phải 
sống với thực tại; đây là nếp sống không thiết thực hiện tại. 
Sống với giây phút rất hiện sinh là sống với đời sống chân 
thật vốn có thể giúp cho ta thấy sự vật như thật: đây là nếp 
sống thiết thực hiện tại: đây cũng là ý nghĩa của tinh thần 
giáo dục rất thực tế của đức Phật. 

Tỉnh thần Trung đạo: 

Một tỉnh thần giáo dục khác mà đức Phật đã dạy giúp các 
cá nhân tránh hai thái cực của cuộc đời để có được cái nhìn 
trí tuệ, hiểu biết và an tịnh, đó là tỉnh thần Trung Đạo. 

Vào thời Pháp thứ nhất giảng dạy Tứ thánh đế, Ngài dạy: 

“Này các Tủ Kheo, có hai thái cực tà một tu sĩ không niên theo. 

Thế nào là hai thái cực ấu ? 

Hưởng thụ các dục lạc, lối sống thấp hèn, không xứng đáng, 
không liên hệ trục đích phạm hạnh, là một; hai là tự hành khổ 
mình, nó là khổ đau, không xứng đáng, không liên hệ trục đích 
phạm hạnh. 

Do tránh xa hai thái cực ấu. Như Lai đã đắc được trí hiểu biết 
Trune đạo, con đường đem lại tinh, đem lại trí, đưa đến an tịnh, 
thắng trí, giác ngộ Niết bàn. 

Này các Tỷ Kheo, thế nào là con đường Trung đạo đem lại mình, 
đem lại trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, siác neộ, Niết Bàn? - Chính 


140 


là Bát Thánh đạo, đó là: Chánh kiến, Chánh tư du, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm 0à 
Chánh định. Nàu các Tỷ Kheo, đâu là con đường Trung đạo ấu 
đem lại minh, đem lại trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác eộ, Niết 
Bàn (6). 

Ngay đến sự thực hành Chánh tinh tấn, vốn là công phu 
quan trọng bậc nhất để thành tựu các công phu khác, hành 
giả cũng cần hành đúng thời và đúng tinh thần Trung đạo. 
Nếu không, thì sự tu tập sẽ không xứng đáng, không liên hệ 
đến mục đích phạm hạnh, như đức Phật chỉ rõ: 

* “Này các Tủ Kheo, uào lúc mà tâm lú thụ động, bấu giờ là đúng 
lúc đểtu tập Trạch pháp giác chỉ, Tĩnh tấn giác chỉ uà Hủ giác chỉ. 
Tại sao 0uậu? Bởi oì, nàu các Tủ Kheo, do các nhân duyên đó, tâm 
lú thụ động dễ được làm cho hưng phấn lên” (7). 

*# Nàu các Tủ Kheo, 0uào lúc mà tâm lú dao động (trạo cử) bấu 
siờ là không đúng lúc đểtu tập Tỉnh tấn giác chỉ, tu tập Hủ giác 
chỉ 0à tu tập Trạch pháp giác chỉ. Tại sao uậu ? Bởi 0ì, nàu các Tỷ 
Kheo, do các nhân duyên đó, tâm lú dao động khó được làm cho an 
tịnh” (8). 

Lời dạy trên là chỉ dẫn tuyệt vời mà đức Phật đã dạy cho 
các cá nhân thực hành Chánh Pháp. Việc thực hành luôn luôn 
đòi hỏi có mặt trí tuệ (hay Chánh kiến và Chánh tư duy) theo 
dõi tâm thức để biết tâm lý đang ở đâu hầu chọn pháp môn, 
hay đối tượng, thích đáng cho việc tu tập đương thời - hiểu 
biết tâm thức đang ở đâu cũng là ý nghĩa của tự tri. 

Tỉnh thần phân tích: 

Tỉnh thần Trung đạo tu tập còn được thắp sáng bởi các tỉnh 
thần giáo dục hữu ích khác như phân tích, phê bình và sáng 
tạo. Phải nói rằng phương pháp giảng dạy Chánh pháp của 
đức Phật là phương pháp phân tích đạt trên cơ sở thực tại. 
Phương pháp này thì khác xa vói các phương pháp xây dựng 
trên cơ sở thuần lý của các lý thuyết hữu ngã. Giáo lý Tứ 


141 


thánh đế được dạy lần đầu tại vườn Nai, Ba-la-nại (Benares) 
đã khởi hành từ thực tại: “Đời là khổ, rồi được phân tích 
thành bốn phương diện: Khổ là sanh, lão, bệnh, tử, xa lìa 
những gì mình ưa thích, giáp mặt với những gì mình không 
ưa thích, không có được những gì mình mong cầu, nói tóm. 
Năm thủ uẩấn là khổ đau; nguyên nhân của khổ đau là tham 
ái hay sự sinh khởi của Duyên Khởi; sự chấm dứt khổ đau là 
Niết Bàn; và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau là Bát 
thánh đạo. 

Giáo lý Duyên Khởi, sự thật của thế giới, và giáo lý Năm 
uẩn làm nên cái gọi là con người, đã được Thế Tôn phân tích 
cặn kẽ. 

Phân tích sự hiểu biết một hiện hữu, đức Phật chỉ rằng: con 
người cần biết sự hiện hữu của nó, nguyên nhân của sự hiện 
hữu của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn đến sự 
chấm dứt của nó (trong nhiều kinh). 

Đối với pháp chỉ có thể được thấy trực tiếp bởi trí tuệ toàn 
giác, đức Phật khuyên con người không nên suy nghỉ về 
chúng, như là: 

* “Có bốn đối tượng không thểtư duụ, không nên tư du uềchúng, 
nếu tư duu uềchứng, con nieười có thể äi đến quẫn trí oà khổ ñau. 
Thế nào là bốn đối tượng không thểtư du ấu ? 

Này các Tỷ Kheo, Phật xứ là không thể tư duu được; thếgiới tâm 
là không thể tư duu được; cảnh giới thiển của các thiển siả là không 
thể tư du được; uà quả dị thục của nghiệp là không thể tư du 
được (9). 

Đối với tâm lý tham, sân, si, Ngài phân tích và chỉ rõ rằng 
con người có thể hiểu chúng do thấy rõ chúng với đôi mắt trí 
tuệ, mà không phải với lòng tin, với tranh cãi hay với tư duy 
thuần lý,... Ngài dạy: 

* Nàu các Tỷ Kheo, ở đâu một Tỷ Kheo khi mắt nhìn thấy sắc, 
hoặc biết nội tâm có tham, sân 0à sỉ rằng: “Ta có tham, có sân, có 


142 


sỉ hoặc biết nội tâm không có tham, không có sân, không có sỉ” 
rằng: “In không có tham, không có sân, không có si”. Đối uới sự 
biết nội tâm có hau không có tham, sân, si, có phải là cái biết ấu 
do lòng tín mà có, do ưa thích trà có, do he nó tà có, do phương 
pháp tranh luận mà có. do tư du thuần lú trà có hau do ưa thích 
huuển luận mà có? 

* Bạch Thế Tôn: không. 

Có phải các tâm lú tham, sân, sỉ ấu được hiểu biết do được thấu 
bằng con mắt trí tuệ? 

* Vâng, bạch Thế Tôn * (10). 

Tương tự, đối với việc tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi 
nếm vị, thân xúc chạm và ý nhận thức. 

Tăng Chi Bộ kinh I (PTS London, 1989, pp. 178 - 179) ghi 
rằng đức Phật sau khi phân tích các điều kiện diễn đạt của 
một người có khả năng và không có khả năng để thảo luận, 
đã giáo giới cho các đệ tử của Ngài các điểm cơ bản sau đây: 

* Nếu một người được hỏi tmột câu hỏi, người ấu trả lời đứt khoát 
một câu hỏi đòi hỏi câu trả lời dứt khoát, người ấu trả lời uới câu 
trả lời phân tích đối uới câu hỏi đời có câu trả lời phân tích, người 
ấu trả lời bằng cách hỏi ngược lại khi câu hỏi đòi câu trả lời như 
thế người ấu sạt qua một bên câu hỏi khi câu hỏi cẩn phải được 
ạt qua một bên, như uậu là người có khả năng thảo luận. Và gược 
lại 

* Nếu một người được hỏi một câu hỏi, người ấu không kết luận 
được là câu hởi đúng haụ sai, không xác nhận được qua lập luận đã 
được hiểu rõ, không xác nhận được qua uiệc thường làm, người như 
uậu là người không có khả năng thảo luận. 

* Nếu một người khi được hỏi tmột câu hỏi, người ấu lảng tránh 
câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng câu hỏi đi ra ngoài uấn đề, 
ha bàu tỏ sự phẫn nộ, sân hận hau bất mãn, người như oậu không 
có khả năng thảo luận. 


143 


* Nếu một người được hỏi một câu trả lời, thaụ 0ì trả lời, người 
ấu mắng mỏ uà đánh đập người hỏi, nhạo báng người hỏi, 0à nắm 
oào chỗ sơ hở của người hỏi, người như uậu thực sự không có khả 
năng thảo luận. 

Nếu người ấu không làm các điều uừa nói, thì người ấu thực sự 
có khả năng thảo luận. 

Các trường hợp phân tích tiêu biểu nêu trên là các trường 
hợp trong nhiều trường hợp đã được đức Phật giảng dạy. Tất 
cả sự phân tích ấy sẽ giúp con người có cái nhìn trí tuệ nhìn 
sự vật, mà không phải là tri thức đến từ kinh nghiệm các giác 
quan. 

Tỉnh thần phê phán: 

Đi cùng với phương pháp phân tích, đức Phật dạy tinh thần 
phê phán. Tỉnh thần này đánh giá đối tượng được phân tích 
là đúng hay sai, thiện hay bất thiện, được chấp nhận hay 
không được chấp nhận, phù hợp với Chánh pháp hay không 
V.V... sau một quá trình phân tích. 

Ở lời dạy cho các người Kàlàma đề cập ở phần trước “Đừng 
để bị dẫn dắt sai lầm..., đức Phật đòi hỏi các đệ tử của Ngài 
phê phán sự vật trên cơ sở quan sát, phân tích và trí tuệ. Ngài 
bảo các đệ tử, trong kinh “Kinh Tư Sát (vimamsakasuttami, 
M, L kinh 47) hãy quan sát và xem Ngài có phải là bậc Toàn 
giác hay không, Ngài dạy: 

Này các Tỷ Kheo, một 0ị Tỷ Kheo biết tư sát, muốn biết cái tâm 
tánh của người khác, cần tìm hiểu Như Lai liên hệ đến hai điều: 
các sự 0iệc do tai uà mmắt nhận biết nehi rằng: các uiệc ô nhiễm do 
mắt, tai nhận biết có hiện diện trong Như Lai không?... 

Này các Tủ Kheo, Như Lai cần được hỏi thêm: các điều ô nhiễm 
do tai, mắt nhận biết có hiện điện ở Nhự Lai ha không”. Nàu các 
TỦ Kheo, đối uới ai mà lòng tin ở Như Lai được thiết lập, được đặt 
cơ sở, được hổ trợ do các phương pháp nàu, do các lời lẽ nàu, niền 


144 


tin ấu được gọi là hợp lú, được đặt cơ sở trên cái thấu trí tuệ, là 
tạnh mẽ 0ững chắc... 

Như uậuy nàu các Tỷ Kheo, là sự tìm hiểu Như Lai, các pháp của 
Như Lai, uà như uậu là từm hiểu Như Lai một cách đúng pháp? 
(11). 

Phần trích dẫn trên chứng tỏ rằng đức Phật trên đường giáo 
dục con người, rất quan tâm đến tinh thần phê phán. Tỉnh 
thần này sẽ giúp các đệ tử của Ngài cải thiện được “sự tự trữ, 
“sự tự tín, khả năng phân tích và tâm thấy biết. Tinh thần 
này rất nhân bản và trí tuệ. 

Tĩnh thần sáng tạo: 

Cùng có mặt với cái nhìn trí tuệ, với tự tri, tỉnh thần phê 
phán.. tỉnh thần sáng tạo là một tỉnh thần giáo dục rất đặc 
biệt của Phật Giáo. 

Cái nhìn sự vật với trí tuệ có mặt trong tự trí luôn luôn 
thấy sự vật như thật trong hiện sinh. Các hiện hữu thì trôi 
chảy không ngừng nghỉ: có nghĩa là các pháp luôn luôn mới 
mẻ qua từng giây phút hiện sinh: chủ thể của cái nhìn mới 
mẻ, và đối tượng nhìn là mới mẻ. Đây là nhân duyên của sự 
thấy biết sáng tạo. 

Charles E. Skinner, trong tập sách của ông, “Tâm lý Giáo 
dục đã viết: 

“Tư duụ sáng tạo có nghĩa là sự dự đoán hau suụ diễn đối uới cá 
nhân (người tư du sáng tạo) là tới trẻ, tân kù, độc đáo uà khác 
thường. Người tư du sáng tạo là người khám phá ra các lãnh uực 
tới trẻ 0à có các sự quan sát tới trẻ, các dự đoán tới trẻ, các 
suu diễn tới trẻ” (12). 

Theo định nghĩa về tư duy sáng tạo đó, hay định nghĩa về 
nhà tư duy sáng tạo, con đường sống của đạo Phật dẫn đến 
cái nhìn trí tuệ - hay Chánh kiến và Chánh tư duy - thực sự 
là con đường sống của sáng tạo. 


145 

Có thể nói mà không nghỉ ngờ rằng các đặc tính của cá nhân 
là tự tín, tự tri, tự lập, tự trách nhiệm, tỉnh thần phê phán, 
phân tích, thực sự là các đặc tính của một nhà tư duy sáng 
tạo. Khi con người huấn luyện cái nhìn trí tuệ, thì các triển 
cái và kiết sử ngăn che tâm thức minh khỏi sự thật của vạn 
hữu sẽ dần dần được đoạn trừ, và tâm thức sẽ được giải thoát: 
trạng thái tâm thức giải thoát này là trạng thái tâm thức của 
sáng tạo. 

Khi tâm an trú vào “tam thiền hay “tứ thiển/, cái nhìn của 
hành giả có thể thấy cái sâu xa của các hiện hữu và khám phá 
ra các lãnh vực mới mẻ của hiện hữu: đây gọi là cái nhìn sáng 
tạo. 

Tỉnh thần sáng tạo của con đường giáo dục của đức Phật là 
thết. 

Tỉnh thần thiển định: 

Cái nhìn trí tuệ vừa đề cập sẽ được làm cho mạnh hơn, và 
nguồn tâm sáng tạo sẽ được đánh thức dậy do sự thực tập 
thiển định vốn là công phu chính của “con đường” (Magøa) 
Phật Giáo dẫn đến giải thoát. 

Thiền định là sự làm lắng dịu đi dục vọng của các cá nhân 
và các phiền não tức thời. Thiền định biến đổi Năm triển cái 
thành Năm thiền chỉ - 5 triển cái: trạo cử, hôn trầm, dục, sân, 
nghỉ; năm thiền chỉ: tầm, tứ, hỷ lạc, nhất tâm - Các ác tâm 
khởi lên từ Năm triển cái cũng được lắng dịu và đoạn trừ. 

Ở tứ thiển/, cái nhìn trí tuệ, hay thiển quán, được phát triển 
nhanh và thuận lợi. Thế nên, thiền định đáp ứng được các 
mục tiêu cuộc sống sau đây: 

* Làm lắng dịu phiền não tức thời của hành giả. 

* Khai mở nguồn sáng tạo vốn là nhân tố quan trọng trong 
việc xây dựng văn hóa và văn minh. 


146 


* Tu tập cái nhìn trí tuệ để chấm dứt các nguyên nhân khổ 
đau. 

* Thấy rõ sự thật của con người và vạn hữu. Đây là lý do tại 
sao đức Phật dạy các đệ tử của Ngài rằng: 

“Vị Tủ Kheo mà thân, lời oà Ú đã lắng dịu, người có định tâm 
oà từ bỏ mọi bẫu mổi của cuộc sống, 0ị ấu được gọi là 0† Tủ 
Kheo tịch tịnh”. (Dhp. 378). 

Và: 

“Vị Tủ kheo đầu hủ lạc trong siáo lú của đức Phật sẽ đắc Niết 
Bàn, hạnh phúc giải thoát, chấm dứt các sanh w“. (Dhp. 318). 

Như thế suốt thời gian hành thiền định để nuôi dưỡng cái 
nhìn trí tuệ, hành giả sống trong bầu không khí tươi mát của 
tâm thức với các cảm nhận hạnh phúc và loại bỏ hết các phiền 
não, âu lo vốn làm héo úa đi những tỉnh hoa của các thế hệ 
tức. 

Hơn nữa, sự thực hành theo đõi sự thở vào, thở ra có thể 
giúp người đời cải thiện khả năng ký ức và quan sát cần cho 
sinh viên học sinh; sự theo đõi và quan sát tâm sẽ giúp hành 
giả thấy rõ các vấn đề tâm thức là kết quả của “tâm lý tự trị 
liệu (Self-therary hay self-psychotherapy). 

Nói tóm, con đường thiển định Phật giáo, thiển chỉ và thiển 
quán, là con đường để hiểu biết, phát triển và tu tập tâm. 
Không có thiền định, người ta sẽ không thể hiểu được mình 
là ai, và không thể giải quyết các vấn đề tâm lý vì sự an tịnh 
và hạnh phúc trong hiện tại và tại đây, như đức Phật khẳng 
định: 

“Này các Tủ Kheo, có một con đường độc nhất làm cho các chúng 
sinh thanh tịnh, oượt qua mọi sầu ưu, đoạn trừ hết khổ dau, buổn 
bã để thành tựu ẩạo, chứng đắc Niết Bàn: đó là tứ niệm xứ (13). 

Thực hiện Tứ niệm xứ là chân ý nghĩa của một đời sống ý 
nghĩa: nó là con đường trở về chính mình, nương tựa mình 


147 


mà không nương tựa một ai khác hay một quyền lực siêu 
nhiên nào; nó là con đường để mỗi người sẽ là một hòn đảo 
cho chính mình an trú. Vào những ngày cuối cùng, trước lúc 
nhập đại Niết Bàn, đức Phật rất quan tâm dạy tôn giả A-Nan, 
vị đệ tử thân cận nhất của Ngài rằng: 

Này Ananda, thế nên ngươi phải là hòn đảo cho chính ngươi, là 
nơi nương tựa của chính neươi, không ai khác là nơi nương tựa của 
ngươi, uới Chánh pháp là hờn đảo, uới Chánh pháp là nơi ương 
tựa, tà không nơi nương tựa một nơi nào khác nữa. Nàu Ananda, 
ở đâu một Tủ kheo quán thân là thân, nhiệt tâm, tĩnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham tu ở đời, uà tương tự, quán thọ, quán tâm 
oà quán pháp. Nàu Ananda, như thế Tà ú nshĩa một Tỷ kheo sống 
là hòn đảo cho chính tmình..., không nương tựa uào một nơi nào 
khác. Những ai trong hiện tại hau sau khi Tn diệt độ sống như thế 
sẽ là øị Tỷ kheo đối thắng, nến họ thiết tha học hỏi” (14) 

Đó là con đường duy nhất cho mọi người: khi thực hiện con 
đường ấy, nhiều kết quả khác nhau sẽ đến với các hành giả 
do sự khác biệt căn cơ, khả năng, ý chí, nỗ lực, quyết tâm 
v.v... hay do sự khác biệt về nghiệp cũ và nghiệp mới của họ. 
Ở đây, nghiệp là một đề tài khác nữa cần được tìm hiểu để 
hiểu Hành uẩn (hay các hành động của thân, lời và ý) của 
COn người. 


IV.2.2. Năm thủ uẩn và vấn đề nghiệp cũ và nghiệp mới 

Kệ Pháp Cú số một và số hai, như được trích dẫn ở phần 
“Tinh thần trách nhiệm cá nhân/ của tác phẩm này, hàm ngụ 
ý nghĩa của nghiệp, nói lên rằng: 

“Tâm của con người tác động lên các hành động của thân, 
lời và ý là nguyên nhân chính yếu của hành động quyết định 
hành động là thiện hay ác mà kết quả sẽ là hạnh phúc hay 
khổ đau. 


* Gọi là nghiệp ác nếu nó do tham, sân hay si gây nên. 


1486 


* Gọi là nghiệp thiện nếu nó do vô tham, vô sân hay vô si 
gây nên. 

* Nghiệp ác sẽ dẫn dắt người hành động đi đến các cảnh 
giới thống khổ. 

* Nghiệp thiện sẽ đưa người gây nghiệp đến các cảnh giới 
hạnh phúc. 

* Giữa nhân và quả của Nghiệp có một khoảng thời gian tùy 
theo loại nghiệp. 

* Không có một quyền lực nào ở bên ngoài thưởng hay phạt 
nghiệp của con người. 

* Người tạo nghiệp và người đón nhận quả báo của nghiệp 
là một, như Đức Phật dạy: 

“Ta là kết quả của nghiệp của Tn; là kẻ thừa tự của nghiệp; nghiệp 
là thai tạng, nehiệp là quuến thuộc, nghiệp là nền tảng, bất cứ 
nghiệp nào ta làm, thiện hau ác, ta sẽ là kẻ nhận chịu kết quả điều 
nàu các thiện nam, tín nữ, các gia chủ cần phải suụ sẫm/ (15) 

Có những người phi Phật tử cho rằng theo giáo lý về 
Nghiệp của Phật Giáo, đời sống này chỉ là kết quả của 
Nghiệp đã làm từ các đời trước: nó là tiền định hay định 
mệnh. Thực ra, Nghiệp không có nghĩa đơn giản như thế. Có 
hai loại nghiệp là nghiệp cũ và nghiệp mới như lời dạy sau 
đây nói đến: 

Này các Tủ Kheo, thế nào là nghiệp cũ? - Này các Tỷ Kheo, 
mắt cần được nhìn là nshiệp cũ, được tác thành, được hành động 
cố ý làm niên, là cơ sở của cảm nhận. Cũng thế, lưỡi, tai, mũi, thân 
0à Ú. Nàu các Tủ Kheo, đâu gọi là nghiệp cũ. 

Thế nào là nehiệp trới ? 

Này các Tỷ Kheo, hành động hiện tại được làm do thân, lời 0à Ú, 
ñó là nghiệp tới. Và, nàu các Tủ Kheo, thế nào là sự đoạn diệt của 
nghiệp? Sự đoạn diệt của thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nehiệp nhờ 
đó ta giải thoát, đó gọi là sự đoạn diệt của nghiệp. Và nàu các Tỷ 


149 


Kheo, thế nào là con đường dẫn đến sự đoạn diệt của nehiệp? - Đó 
là Bát thánh đạo: Chánh kiến, Chánh tư duụ..., Chánh định” (16) 

Theo định nghĩa nghiệp cũ và nghiệp mới trích dẫn ở trên, 
nghiệp cũ là những gì làm nên thân Năm uẩn này với sự liên 
hệ của nó với môi trường sống như là: gia đình, giai cấp xã 
hội, xứ sở v.v... sinh ra là nam hay nữ với cơ thể đẹp hay xấu, 
với sắc da xinh, hay không, với gương mặt duyên dáng hay 
thiếu duyên dáng, với chỉ số thông minh cao hay thấp, hưởng 
một nếp giáo dục tốt hay không v.v... tất cả đó là ở ngoài sự 
mong muốn của con người. 

Nghiệp mới là những gì con người đã, đang, và sẽ làm trong 
đời sống này qua thân, lời và ý. Ý định, nỗ lực, dục vọng, ý 
chí sống, quyết tâm v.v.. của con người là tác nhân tâm lý của 
nghiệp mới. Các điều này có thể gây nên khổ đau hay hạnh 
phúc tùy theo cái nhìn sự vật của con người. 

Như thế, các nhân sinh tử tạo ra trong quá khứ hay trong 
hiện tại là những gì con người đang giáp mặt trong hiện tại 
và tại đây: tất cả chúng chỉ hiện hữu trong phạm vi của Năm 
thủ uẩn. Đây là lý do tại sao các đệ tử của đức Phật có thể 
chứng đắc A-la-hán do đoạn trừ hết thảy lậu hoặc khởi lên 
chỉ từ Năm thủ uẩn. Và đây là ý nghĩa xem Năm thủ uẩn như 
là một biển khổ mênh mông cần phải vượt qua. 

Hậu quả trầm trọng nhất của nghiệp cũ đã để lại cho con 
người trên đời này là tập quán khát ái các hiện hữu, và tư duy 
về các hiện hữu như là có một ngã tính thường hằng (hay linh 
hồn bất diệt), cái tư duy ngã tính đã tạo ra nền văn hóa đương 
thời của nhân loại dẫy đầy phiển não. Nếu con người nuôi 
dưỡng tư duy hữu ngã và dục vọng của mình, con người sẽ 
làm mạnh thêm nghiệp cũ và sẽ đi xa hơn vào khổ đau. Nếu 
con người dừng lại tư duy và dục vọng ấy thì sẽ đi đến chấm 
dứt nghiệp cũ và nghiệp mới, được giải thoát và hạnh phúc. 
Thực ra, trong giây phút rất hiện sinh, con người hoàn toàn 


150 


tự do để chọn lựa giữa những gì cần phải làm và những gì 
không nên làm. Chính giây phút hiện sinh là lúc mà con 
người đối đầu với dục vọng của mình khởi lên từ tâm của 
mình do vị ngọt của các hiện hữu gây ra. Dục vọng đó chiếm 
cứ tâm thức. Con người cần biết cách để chống lại nó như lời 
của đức Phật đã dạy sau đây: 

“Này các Tủ Kheo, ai thấu uà biết như thật oề mắt (tai, mũi, lưỡi, 
thân 0à ú)..., người ấu quán sát sự neuụ hiểm, không có ái trước, 
không bị trói buộc uà không có tham đắm, nên Năm thủ uẩn đi đến 
tàn diệt trong tương lai.. Người ấu cảm nghiệm hạnh phúc của 
thân uà hạnh phúc của tâm” (17). 

Tại đây tác giả nhận thức rằng lời dạy của đức Phật về 
Nghiệp thực sự nhấn mạnh đến nghiệp mới của con người, 
hay nhấn mạnh đến các nghiệp về thân, lời và ý trong hiện 
tại dẫn đến sự chấm dứt nghiệp. Giáo lý của Ngài đặt trọng 
tâm ở việc thấy rõ sự thật Duyên Khởi của Năm thủ uẩn và 
không dính mắc vào Năm thủ uẩn để được chân hạnh phúc, 
mà không phải đặt trọng tâm vào việc đi tìm Nhân Tính như 
là một thực thể. 

Trong đời sống hằng ngày, con người có khuynh hướng 
đồng hóa chính mình với các uấn do duyên mà sinh, thế nên 
rơi vào khổ lụy do vô thường gây nên. Nếu con người thấy 
rõ tà kiến của minh thì sẽ đi vào sự tu tập Năm thủ uẩn để 
giải thoát mình ra khỏi hết thảy khổ đau. 


IV.2.3: Tu tập năm thủ uẩn và giáo dục 

Như đã đề cập, Nghiệp là hành động cố ý. Hành động cố ý 
là Hành uẩn. Sự vận hành của Hành uẩn là sự vận hành của 
Năm uẩấn. Như thế Nghiệp là sự vận hành của Năm thủ uẩn. 

“Con đường“ (Magøa) của đạo Phật giải thoát sự trói buộc 
của Nghiệp có nghĩa là giải thoát khỏi sự trói buộc của Năm 


151 


thủ uẩn. Điều này nói lên rằng sự tu tập Năm thủ uẩn là công 
phu giải thoát có hai việc để thực hiện: 

* Chế ngự thói quen của con người nghi về các hiện hữu 
như là có một ngã tính thường hằng từ đó dục vọng dấy khởi. 

* Phát triển cái nhìn sự vật là vô ngã từ đó vô dục khởi sanh. 

Vì thế, công phu này là sự chấm dứt các phiền não, khổ đau 
vốn là giấc mơ yêu dấu của con người và là mục tiêu cơ bản 
mà ngành tâm lý giáo dục hiện đại nhắm đến. Tất cả những 
lời dạy của đức Phật kiết tập trong kinh tạng Palì, đặt trọng 
tâm vào điểm tuyệt vời này. 

Một lần đại tôn giả Xá-lợi-Phất,vị tướng quân Chánh pháp 
cắt nghĩa: 

Này các hiển giả, thế nào là Chánh kiến? Nàu các hiển giả, sự 
hiểu biết uề khổ uềnyuuên nhân của khổ, uề sự chấm dứt khổ, uà 
øề con đường dẫn đến chấm dứt khổ: nàu các hiển giả, đâu sọi là 
Chánh kiến. Và nàu các hiển giả, thế nào là Chánh tự duy? - Từ 
duụ oề sự từ bỏ, tư du uềuô sân, tư du uề sự uô hại: nàu các 
hiển siả, đâu gọi là Chánh tư du“ (18). 

Ý nghĩa của Chánh kiến trong đoạn trích dẫn trên bao hàm 
ý nghĩa của Chánh kiến mà các nhà hướng dẫn tâm lý và các 
nhà tâm lý trị liệu sử dụng trong học đường ngày nay có vai 
trò giúp đỡ thân chủ hiểu rõ các phiền não của mình, nguyên 
nhân của các phiền não, sự chấm dứt phiền não và phương 
cách để chấm dứt phiền não. 

Ý nghĩa Chánh tư duy, hay sự tư duy về xả ly, về vô sân, vô 
hại là động cơ của các hành động của con người dẫn đến sự 
an tịnh của tâm hồn. Chánh tư duy sẽ mở ra sự vận hành của 
Năm thủ uẩn dẫn đến tâm an tịnh. 


Đại tôn giả Xá-lợi-phất cắt nghĩa: 


152 

Này các hiển giả, thế nào là Chánh ngữ? Giữ sìn không nói dối, 
không nói hai lưỡi, không nói lời thô ác, không nói lời phù phiếm, 
nàu các hiển giả, đâu gọi là Chánh ngữ. 

Nàu các hiển siả, thế nào là Chánh nghiệp? Giữ gìn không có sát 
sinh, không trộm cắp, không làm uiệc sai lầm 0ì các lạc thú, nà 
các hiểh giả, đâu gọi là Chánh Nghiệp. 

Và nàu các hiển giả, thế nào là Chánh trạng? Nàu các hiền siả, 
đối uới uấn đềnàu, một đệ tử của các Thánh loại bỏ tà trạng. Nàu 
các hiểh giả, đâu gọi là Chánh mạng” (19). 

Các nghiệp ấy gọi là thiện nghiệp sẽ giúp con người chế ngự 
được nhiều phiền não khởi lên trong tâm mình. Ngược lại, 
nếu con người làm các ác nghiệp sẽ nhận chịu các hậu quả 
khổ đau trong đời sống này và trong các đời sau. Trên cơ sở 
làm các thiện nghiệp, con người thực hành thiển định sẽ dễ 
dàng đắc định qua nỗ lực của tự thân: 

“Và nàu các hiển giả, thế nào là Chánh tỉnh tấn? Nàu các hiển 
giả, uới Chánh tỉnh tấn, một uị Tủ kheo khởi lên ý muốn, nỗ lực, 
quuết tâm, trì chí để làm cho không khởi lên các bất thiện tâm chưa 
khởi lên.. để loại bỏ các bất thiện tâm đã khởi lên.., để khởi lên các 
thiện tâm chưa khởi..., để làm cho các thiện tâm đã khởi Äđượ du 
trì, được siữ gìn, được tăng trưởng, được thuần thục, được phát 
triển đến uiên mãn. Nàu các hiền giả, đâu sọi là Chánh tỉnh tấn? 
(20). 

Chánh tỉnh tấn, theo lời dạy trên, là một năng lực tâm lý để 
làm ngưng lại nguyên nhân của các phiền não và làm khởi 
dậy các thiện tâm. Không có Chánh tỉnh tấn, công phu thiền 
định khó thực hiện và “Con đường“ (magøsa) khó thành tựu. 
Định, do đó cần được Chánh tinh tấn hỗ trợ, và Chánh tinh 
tấn được xếp vào Định uẩn: Chánh tinh tấn, Chánh niệm, và 
Chánh định. 

Với Chánh tỉnh tấn, hành giả đi vào thực hành Chánh niệm, 
hay thực hành Tứ niệm xứ, như được bàn ở phần (IV.2.1) để 


153 


được sự chú ý đơn thuần, sự quan sát sắc bén, an tịnh và sự 
tỉnh giác. Từ các định, hành giả có thể tẩy sạch các bất tịnh 
tâm. Ở tứ thiền, các dục thuộc Dục giới bị loại bỏ, và trí tuệ 
thiển quán được phát triển: hành giả có thể thấy và biết sự 
vật như thật, an trú vào tâm giải thoát và cảm thọ hạnh phúc. 
Tại đây, thiển quán được phát triển mạnh, cái nhìn trí tuệ về 
Năm thủ uẩấn của hành giả có thể đoạn diệt hết các lậu hoặc 
để chứng đắc trí tuệ toàn giác hay quả vị giác ngộ. 

Tóm lại, các nhân tố của công phu tu tập ấy liên hệ mật thiết 
với nhau, ở đó “chánh kiến là nhân tố quan trọng nhất được 
xem là khỏi điểm và là đích đến của việc thực hiện “Con 
đường”. Về sự liên lạc của các nhân tố ấy, đức Phật dạy: 

Này các Tủ kheo, uề uiệc tu tập, Chánh kiến đi đầu. Nàu các 
TỦ kheo, như thế nào là Chánh kiến ẩi đầu ?... Chánh tư du, nàu 
các Tỷ Kheo, tiến hành từ Chánh kiến, Chánh neữ từ Chánh tư 
du, Chánh nehiệp từ Chánh ngữ, Chánh mạng từ Chánh nghiệp, 
Chánh tỉnh tấn từ Chánh mạng, Chánh niệm từ Chánh tính tấn, 
Chánh định từ Chánh niệm, Chánh trí tự Chánh định, Chánh giải 
thoát tiến hành từ Chánh trí. Nàu các Tủ Kheo, con đường nàu có 
tám chỉ phần đối uới các 0ị Hữu học, uà mười chỉ phần đối uới các 
ơị Vô học, toàn thiện” (21). 

Với hình thức thu gọn, Bát thánh đạo được trình bày trong 
ba nhóm: Giới (Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng), 
Định (Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định) và Tuệ 
(Chánh kiến và Chánh tư duy); đó là các bước tu tập rất quan 
trọng, quan trọng đến độ đức Phật đã nhắc lại nhiều lần về 
Giới, Định, Tuệ trong những ngày cuối cùng của Ngài. 

Đâu là Giới, đâu là Định, đâu là Tuệ, Định cùng di uới Giới em 
lại kết quả lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng đi uới Định đem lại kết quả 
lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng äi uới Tuệ sẽ trở niên giải thoát, hoàn 
toàn thoát khỏi mọi lậu hoặc dục lậu, hữu lậu uà 0ô tĩnh lậu” (22). 


154 


Theo nguyên tắc các lời đức Phật dạy trong kinh tạng Pàii 
đều nhắm vào việc giải thoát mọi phiển não của con người 
trong đời này. Các lời dạy đều có cùng một chức năng giúp 
đỡ các cá nhân hiểu phương cách để khơi dậy các thiện tâm 
để giải thoát các ác tâm đối lập với chúng vốn chế ngự tâm 
thức con người: chẳng hạn, Năm thiển chỉ thì giải thoát Năm 
triển cái, từ bi thì giải thoát sân hận, vô tham thì giải thoát 
lòng tham, trí tuệ thì giải thoát si mê; vô ngã tưởng, vô 
thường tưởng và khổ tưởng thì giải thoát ngã mạn v.v... 
Công phu này gọi là sự tu tập Năm uẩn, hay sự tu tập tâm 
do chính mỗi người thực hiện với chính nỗ lực của tự thân 
trong hiện tại. Cá nhân thực sự có tự do tâm lý để thực hiện 
công phu ấy trong hiện tại và tại đây. Cá nhân chỉ cần khởi 
đầu từ điều kiện sống của mình, tuỳ thuộc theo điều kiện của 
cơ thể, sức khỏe, hiểu biết, cảm xúc, địa vị xã hội v.v.. đặc 
biệt là tùy thuộc vào lòng khát ái của hiện hữu: một mặt hành 
giả tiếp tục đời sống hiện nay, mặt khác cần tỉnh giác về các 
nguy hiểm của dục vọng do vô thường gây ra, và cần quan 
sát, phân tích các tư duy, các cảm thọ với trí tuệ. Làm thế, thì 
tâm rời khỏi tham lam, rời khỏi các hiện hữu ham muốn khởi 
lên và đem lại tâm giải thoát và trí tuệ giải thoát. 

Đối với nam, nữ cư sĩ, những người có các bổn phận đối với 
tự thân, gia đình, đoàn thể, tôn giáo và xứ sở, đức Phật đã rất 
thực tế giảng dạy qua nhiều bước thực tập. Bước căn bản thứ 
nhất, theo kinh “Thiện Sinh (Sigàlaka, Dighanikàya No 31) là 
từ bỏ bốn tà nghiệp: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh và nói dối; 
không làm những hành động do tham, sân, si, sợ hãi tác 
động, không tiêu phí tài sản qua sáu ngõ: uống rượu mạnh, 
lang thang trên đường phi thời (ngoài giờ sinh hoạt của dân 
chúng), tham dự các tổ chức đình đám, đánh bạc, làm bạn 
với các kẻ xấu và nhàn cư. 

Ngoài các điều vừa nêu, người cư sĩ cần sống giữ gìn tốt sáu 
mối liên hệ gia đình và xã hội; liên hệ giữa bố mẹ và con cái, 


155 


giữa chồng và vợ, giữa thầy và trò, giữa các bà con thân nhân, 
láng giềng, giữa tu sĩ và cư sĩ, giữa chủ và thợ. Các mối liên 
hệ ấy xây dựng trên cơ sở tình người, sự chung thủy, sự biết 
ơn, chấp nhận nhau, sự cảm thông và sự tương kính, chúng 
liên hệ mật thiết với hạnh phúc cá nhân trong hiện tại. 

Trên căn bản thực hành ấy, người cư sĩ có thể phát triển việc 
tu tập tâm thức qua sự tu tập Tứ niệm xứ, hay chỉ thực hành 
“Niệm thân đi cùng với từ bi tâm như được chỉ dạy ở kinh 
“Từ Bí (mettàsutta) trong Kinh Tập (suttanipàta), Tiểu bộ 
kinh, đại để là: 

* Thực hiện giác tỉnh về Từ bi khi nằm, ngồi, đi, đứng. 

* Khởi niệm cầu mong cho tất cả chúng sinh được an vui và 
hạnh phúc để đánh thức dậy từ tâm (của mình). 

* Mong cầu tất cả chúng sinh không ưa thích tàn hại lẫn 
nhau. 

* Quan tâm đến nỗi khổ đau của các chúng sinh khác và hộ 
trì cho các chúng sinh thoát khỏi khổ đau như bà mẹ lo cho 
người con độc nhất của bà. 

Tất cả công phu ấy rất là lợi ích cho việc phát triển cho con 
người toàn diện và có thể có nhiều đóng góp tốt đẹp cho việc 
hình thành một huớng văn hóa, giáo dục mới cho con người. 
Về phía hành giả, hành giả chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi các 
giá trị của văn hóa giáo dục của xã hội mình đang sống. Điều 
này sẽ được bàn thêm. 

Giáo dục dành cho uiệc tu tập Năm thủ uẩn: 

Trẻ em đang hiện diện như thế nào sau khi trẻ được sinh ra 
là kết quả của nghiệp cũ của trẻ, theo lời đức Phật dạy về 
“Nghiệp cũ và Nghiệp mới đã được thảo luận. Những gì mà 
trẻ đón nhận từ giáo dục của gia đình và xã hội sẽ có ảnh 
hưởng rất lớn đến hướng tư duy, thái độ sống, ham muốn, 
hứng cảm và hành động, những điều đuợc gọi là nghiệp mới 


156 


của trẻ. Có thể nói rằng những gì mà một người đang làm 
hay sẽ làm qua các hành động thuộc thân, lời và ý là những 
gì mà văn hóa, giáo dục gợi ý cho người ấy làm. Ở đời này, 
con người xuất hiện như là một “chúng sinh có giáo dục hơn 
là “con vật có lý trí như ngày xưa định nghĩa. Một mặt, chính 
tư duy hữu ngã của các cá nhân đã và đang hình thành hướng 
văn hóa và giáo dục của xã hội. Mối tương hệ này nói lên một 
cái gì khác đối với sự phát triển Năm thủ uấn đưa đến hạnh 
phúc vốn đòi hỏi hướng tư duy và mong muốn vô ngã của 
con người. Để giúp cá nhân tu tập tâm theo hướng sống này, 
mọi phương tiện truyền thông của xã hội đương thời, như 
sách vở, tạp chí, nhật báo, truyền thanh, truyền hình v.v... 
vốn làm cho mạnh thêm tư duy hữu ngã, các ham muốn dục 
lạc và dục tình cân được điều chỉnh hay giảm thiểu các ảnh 
hưởng ấy đến mức tối đa; mọi phương tiện truyền thông 
đánh thức dậy tư duy và ham muốn vô ngã cần được duy trì 
và phát triển. Điều này yêu cầu giáo dục phải làm một cái gì: 
không cần xây dựng nên một lý thuyết Nhân Tính nào, lý 
thuyết bao hàm một ngã tính, mà cần xây dựng các công 
trình biên khảo giá trị như là: 

* Công trình biên khảo về cơ thể vật lý và sức khoẻ để giúp 
con người có thêm tri thức về các phiền não dấy khởi lên từ 
nó. 

* Công trình biên khảo về dục lạc và dục tình để giúp con 
người có kiến thức để giao tiếp với chúng, hầu có được một 
sự quân bình về tâm-sinh-lý và một sự an tịnh của tâm hồn. 

* Các công trình biên khảo về nhận thức, tư duy, tri thức, để 
giúp cho người thể nhận được giá trị chân thật của các giá trị 
trong cuộc sống. 

* Các công trình biên khảo về tánh hạnh, tâm lý, tâm bệnh 
học, song song với con đường tu tập phát triển Năm thủ uẩn. 


157 


* Các công trình biên khảo về Xã hội học, Môi sinh học, 
Nhân chủng học, Khoa học, Văn học và Giáo dục để giúp con 
người có kiến thức về các điều kiện sống để được hạnh phúc. 
Các công trình biên khảo đó cùng nhắm vào một mục đích 
là xây dựng một xã hội tốt cho con người sống trong hạnh 
phúc, và đo đó mà nhắm vào mục đích xây dựng một nền 
văn hóa mới. 


Chú thích: 


(1) : Kindred Sayings, Vol. IV, PTS, London, 1980, pp 
97-98. 

(2): Kindred Sayings, Vol. IV,..., p. 10. 

(3) : Gradual Sayings, Vol. I PTS, London, 1989, pp. 171- 
172. 

(4) : Gradual Sayings, Vol. IV, PTS, London, 1989, p. 107. 
(5): Middle Length Sayings, Vol. HI, PTS, London, 
p-1990, pp. 233. 

(6) : Kindred Sayings, Vol. V, PTS, London, 1990, pp. 
356-357. 

(7): Kindred Sayings, Vol. V,..., p. 9ó. 

(8) : Kindred Sayings, Vol. V,..., p. 96. 

(9) : Gradual Sayings, Vol. II PTS, London, 1992, p. 89-90 
(10) : Kindred Sayings, Vol. IV, PTS, London, 1980, pp. 
88-89 

(11): Middle Length Sayings, Vol. I, PTS, London, pp. 
381-382. 

(12) : Charles E. Skinner, "Educational Psychology”, 
Ninth Printing ím India, 1992, p. 529. 

(13) : "Long Discourses”, tr. by Maurice Walshe,..., 1987, 
E:5335. 

(14) : "Long Discourses'”, tr. by Maurice Walshe,.., p. 245. 
(15) : Gradual Sayings, Vol. IH, PTS, London, 1988, p. 59. 


158 


: Kindred Sayings, Vol. IV,..., 1980, p. 85. 

: Middle Length Sayings, Vol. III,..., pp. 357. 

: Middle Length Sayings, Vol. III,..., pp. 298. 

: Middle Length Sayings, Vol. III,..., pp. 298. 

: Middle Length Sayings, Vol. III,.., pp. 298-299. 

: Middle Length Sayings, Vol. III,..., pp. 119. 

: "Long Discourses", tr. by Maurice Walshe,..., 1987, 
34. 


P xƯợp. 9s Số ‹sQw¬ TẾ, xờy l7 cào xế TẾ an 2 
9 3) `) — 
À9 — C `C œ `1ÌìœCœ 
¬— *>= ` ` ` `—~ `— 


3 
2 


œ-##-& 


159 


Phần V 
Kết luận 


Qua những lời Đức Phật dạy được kiết tập ở kinh tạng Pàii, 
tác giả đã thảo luận giáo lý Duyên Khởi và sự vận hành của 
Duyên Khởi. Năm thủ uẩn và sự vận hành của Năm thủ uẩn, 
các tinh thần giáo dục cá nhân của Phật Giáo. Tác giả đã giới 
thiệu con người là một hiện hữu do duyên mà sanh, và không 
đi đến bất cứ một lý thuyết Nhân Tính nào xem con người 
như một thực thể có ngã tính thường hằng. Tác giả thiết nghi 
đây là một nét rất đặc trưng hữu ích cho các nhà lý thuyết 
Nhân Tính và giáo dục của thế kỷ hai mươi mốt trong việc 
mở ra một hướng văn hóa, giáo dục mới cho hòa bình và 
hạnh phúc của nhân loại. 

Đã đến lúc cho các nhà lý thuyết Nhân Tính và giáo dục 
chọn lựa một trong hai chiều: Một là con đường tư duy hữu 
ngã là nền tảng xây dựng các giá trị của cuộc sống, và xem 
sự thỏa mãn dục vọng là phương tiện dẫn đến hạnh phúc của 
con người; hai là phát triển con đường tư duy vô ngã là cái 
nhìn trí tuệ chỉ rõ con đường sống, và chấp nhận sự chế ngự 
dục vọng là phương tiện dẫn đến hạnh phúc của con người 
trong hiện tại và tại đây mà không bận lòng đến các khó khăn 
ở đời con người có thể gặp phải. Con đường tư duy hữu ngã 
và thỏa mãn dục vọng đã và đang đem lại cho đời nhiều 
phiền não và khủng hoảng; chỉ có con đường thứ hai là niềm 
tin và hy vọng cho việc giải phóng các phiền não khổ đau, và 
các khủng hoảng. Đây là nội dung sẽ bàn đến trong phần 
cuối của tác phẩm này. 


160 


V.1. Chương 1 
Hướng giáo dục và văn hóa mới 


Sự thật của cuộc đời như đã bàn, nói lên rằng: 

Con người phải là con người của một nền văn hóa và giáo 
dục nào, và văn hóa, giáo dục phải là văn hóa giáo dụcc của 
con người. Chúng không thể tách rời nhau ra. 

Các lời dạy của đức Phật cho nhân loại về sự thật như thật 
của thế giới, của con người, về các vấn đề cá nhân, nguyên 
nhân, sự chấm dứt và con đường đưa đến sự chấm dứt các 
vấn đề ấy thực sự bao hàm ý nghĩa của một đường hướng 
giáo dục sẽ được trình bày rõ ràng hơn trong các dòng kế 
tiếp. 


V.1.1: Hướng mới của giáo dục 

Trước khi thảo luận chỉ tiết vấn đề giáo dục, thử nhìn lại các 
quan điểm giáo dục do những người lỗi lạc đề bạt. 

Tiến sĩ E. F. Schumacher, tác giả nổi tiếng của tập sách rất 
hay nhan đề: “Các điều nhỏ nhoi là tốt đẹp viết: 

“Giáo dục chỉ có thểgiúp chúng ta nếu giáo dục đào tạo cơn người 
toàn diện”. Một người được giáo dục đúng không phải là người biết 
mỗi thứ một ít, cũng không phải là người biết rõ mọi chỉ tiết của 
mọi uấn đề (nến điều đó có thể xả ra). Con người toàn điện”, thực 
sự, có thể có ít kiến thức sâu 0uào các sự kiện uà các lý thuụết, có 
thể chứa cả Bách khoa từ điển, bởi uì “uàng/ biết mà chàng không 
cần biết”, nhưng là người thực sự biết đích điểm của uấn đề: người 
ấu sẽ không có nehi neờ uềcác niềm tin cơ bản của tình, uỀquan 
điểm của mình, uềú nghĩa uà mục đích của đời sống, người ấu có 
thểkhông cắt nghĩa ñược các uấn đề ó bằng lời, nhưng cách hướng 


1ó1 


dẫn cuộc sống tự thân sẽ chứng tỏ chắc chắn rằng người ấu đã thấu 
đáo uấn đềdo sự thông sáng ở nội tâm (1). 

Tiến sĩ E. F. Schumacher định nghĩa từ trung tâm điểm/ 
(centre) nói trên như sau: 


“Trung tâm điểm rõ ràng là nơi anh ta tạo cho chính trình một 
hệ thống tư tưởng ổn định uề mình uà thế giới có thể định hướng 
cho các sự phấn đấu của tự thân (2) 

Đối với Schumacher, mục tiêu cơ bản của giáo dục phải là 
giúp con người hiểu rõ sự thật của tự thân, sự thật của thế 
giới nơi mà người ấy đang sống, thấy rõ hướng đi của đời 
sống của mình, và chịu trách nhiệm về mọi hành vi của mình. 
Dù Schumacher không thể nói ra sự thật ấy là gì, nhưng lời 
lẽ của Schumacher thì nghe rất nhân bản và thực tế. Quan 
điểm của E. F Schumacher về giáo dục đáng được nghiên 
cứu. 

Là một nhà kinh tế, nhà báo và nhà kinh doanh cấp tiến, 
nhà cố vấn kinh tế cho Hội đồng Than mỏ quốc gia từ năm 
1950 đến năm 1970 ở Anh quốc, nhà sáng lập và là chủ tịch 
của “Nhóm phát triển kỹ thuật đương thời v.v.. rất nổi tiếng, 
Schumacher đã cố vấn các vấn đề phát triển nông thôn và đã 
được nhiều chính phủ hải ngoại ca ngợi, tập sách nói trên 
được xuất bản đến ba mươi tư lần từ năm 1963 đến năm 1993, 
tư tưởng của Schumacher hẳn là rất ý nghĩa, đặc biệt là các 
tư tưởng về con người, kinh tế và môi sinh (3). 

Với Albert Einstein, một nhà khoa học vĩ đại của thời đại 
chúng ta, đã phát biểu vài ý kiến đặc biệt về giáo dục rằng: 

* “Nhà trường luôn luôn là phương tiện quan trọng nhất truyền 
thừa sản nehiệp truyền thống từ thế hệ nàu san thế hệ khác... 

* ôi khi chúng ta đơn giản xem nhà trường là công cụ truyền 
đạt một lượng kiến thức tối đa nào đó cho thế hệ đang lên. Điều đó 
sai lầm. Kiến thức là chết chóc; nhà trường thì phục uụ sự sống 
Nhà trường cần phát triển ở các người trẻ tuổi những phẩm chất 


162 


oà khả năng nào có giá trị cho sự an lạc của cộng đồng. Nhưng 
điều đó không có nghia là cá tính bị loại bỏ uà các cá nhân trở thành 
công cụ cho cộng đồng, như con ong hau con kiến. Đối uới một 
cộng đồng của các cá nhân được tiêu chuẩn hóa tmmà không có gốc 
cá nhân 0à tục tiêu của cá nhân thì cộng đồng ấu sẽ là một cộng 
đồng nghèo khó không có điều kiện phát triển. Trái lại tục tiêu 
của giáo dục phải là giáo dục các cá nhân biết tư duu uà hành động 
độc lập, nhưng là những cá nhân thấu rõ mục tiêu cao cả nhất của 
đời sống của mình là phục uụ cộng đồng...” (4) 

Einstein tiếp: 

* “Dạu cơn neười uềchuuên môn chưa đủ. Qua khả năng chuyên 
môn, cá nhân trở thành một thứ tráu móc công cụ hữu ích mmà 
không phải là một nhân cách được phát triển một cách hòa điệu. 
Nất căn bản rằng người học uiên nắm được sự hiểu biết oà cảm 
nhận sinh động 0ề các giá trị... Người học uiên phải học hiểu các 
động cơ của con neười, 0ô trinh 0à nỗi Äau của con người để nắm 
được sự liên hệ rõ ràng đối uới các cá nhân đồng loại uà đối uới 
cộng đồng của tmình/ (5). 

Như thế, Einstein cho rằng giáo dục có vai trò duy trì gia 
sản truyền thống, nhưng Eisnstein không có nhấn mạnh vai 
trò phát triển truyền thống và chọn lựa những gì truyền 
thống cần được duy trì, những gì cần xét lại giá trị, bởi vì mục 
tiêu của cuộc đời là để sống với hạnh phúc mà không hắn để 
sống với truyền thống. 

Einstein cũng cho rằng giáo dục có vai trò giáo dục con 
người thành con người xã hội với các kiến thức chuyên môn; 
và con người chính nó hắn phải hiểu biết con người toàn diện 
của chính mình, Vô minh và khổ đau của chính mình.... và 
cộng đồng của mình. Ý tưởng ấy rất hay, dù chưa nói lên 
được con người như thật là gì. 


163 


Là một nhà khoa học lỗi lạc, cái thấy biết sự vật của Einstein 
rất thực tại, đáng được thực hiện. Ý kiến của ông về giáo dục, 
theo thiển ý, có thể gợi ý về một hướng giáo dục tốt. 

Với Bertrand Russel, một nhà văn và nhà tư tưởng Hoa Kỳ 
rất nổi tiếng của hạ bán thế kỷ hai mươi Tây lịch, khi đề cập 
đến vấn đề: “Giáo dục và trật tự xã hộf, ông viết: 

“Có ba lý thuụết giáo dục được neàu nau chấp nhận. Lú thuụết 
thứ nhất cho rằng mục tiêu duu nhất của giáo dục là cung cấp các 
cơ hội phát triển 0à loại bỏ các ảnh hưởng sâu trở ngại sự phát 
triển. Lú thuụết thứ hai chủ trương rằng mục tiêu của giáo dục là 
đem đến cho các cá nhân sự phát triển tri thức (uăn hóa) uà phát 
triển các khả năng đến cao điểm. Lý thuuết thứ ba thì quả quết 
rằng giáo dục phải được xem có mmối liên hệ uới cộng đổng hơn là 
liên hệ uới cá nhân, uà công uiệc chính của giáo dục là đào tạo các 
công dân hữu dụng... (6). 

Lời lẽ của Bertrand Russel phản ảnh khá trung thực về con 
đường giáo dục hiện nay. Quan điểm của Russel là không 
một lý thuyết giáo dục nào trong ba lý thuyết trên được thỏa 
đáng”, một hệ thống giáo dục phải áp dụng cả ba lý thuyết 
ấy. Nhưng gồm cả ba lý thuyết đó lại vẫn còn thiếu sót một 
điểm quan trọng nhất đó là sự thật của con người và con 
đường chân thật dẫn đến hạnh phúc trong hiện tại. Trên 
nguyên tắc, việc cung cấp các cơ hội để cá nhân phát triển, 
và giúp cá nhân phát triển khả năng của mình đến cao điểm 
là rất cần thiết cho mọi đường hướng giáo dục. Về việc đào 
tạo các công dân hữu dụng, chúng ta cần chú ý rằng, người 
công dân, hay con người xã hội, phải đứng sau con người 
chính nó; không có con người chính nó thì con người công 
dân sẽ không bao giờ được đào tạo. Như thế, ở đây nổi bật 
một sự thể nhận đầy ý nghĩa rằng sự thật của con người và 
thế giới mà đức Phật đã khám phá hai mươi sáu thế kỷ qua 
là một sự khám phá vô giá cho một hướng văn hóa giáo dục 


164 


mới của con người nếu sự khám phá ấy được đem vào sử 
dụng ở học đường. 

Đạo Phật phải được hiểu là một con đường sống, một nếp 
sống đem lại thanh bình và hạnh phúc cho các cá nhân và tập 
thể, phải được xem là một môn học chính của triết lý tâm lý 
và tâm lý giáo dục. Ngành giáo dục mới này sẽ cống hiến cho 
con người một cái nhìn mới mẻ về giá trị và thái độ sống đưa 
tới sự lắng dịu các dục vọng và sân hận, đưa tới sự đoạn diệt 
tà tưởng và tà tư duy. Ngành giáo dục này sẽ giúp các cá 
nhân phân tích tâm lý, tánh hạnh và phiền não của mình để 
tìm thấy con đường sống chân chánh: con người sẽ thể nhận 
ra rằng hạnh phúc không có đòi hỏi con người làm bất cứ 
điều gì khác hơn là sự dừng lại các ham muốn, và thể nhận 
rằng giờ phút hiện sinh của hiện tại và tại đây là thời điểm 
con người thực sự giải thoát khỏi các phiền não, bởi vì nó 
luôn luôn hoàn toàn mới mẻ. Ở các thời điểm tuyệt vời ấy, 
không có người nào hay quyền lực nào đặt vào trong tâm 
mình một thứ phiền não nào. 

Tuy nhiên, để an trú được vào cái thời điểm ấy con người 
cần biết chế ngự cái tư duy và ham muốn hữu ngã qua một 
công phu thực hành liên tục cái nhìn trí tuệ và Tứ niệm xứ. 
Tại đây, con người chỉ cần lời hướng dẫn, chỉ dẫn, sự khích 
lệ và sự đánh thức từ một bậc thầy và từ tha nhân: điều này 
có nghĩa là cần đến vai trò giúp đỡ của giáo dục, mà không 
phải là mệnh lệnh, sức mạnh hay quyền lực; kỷ luật nhà 
trường vẫn còn duy trì để cung ứng một không khí thích hợp 
cho việc học hỏi và cho các cơ hội phát triển các khả năng và 
tâm thức cá nhân; nội dung của việc dạy học là nhắm đến sự 
trao truyền các kiến thức cho việc hiểu rõ và tu tập tâm thức 
của cá nhân, và cho việc phục vụ xã hội để đáp ứng các yêu 
cầu an ổn, hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng. Các 
phương pháp giảng dạy cũng được yêu cầu để đánh thức hơn 
là nhồi nhét các ý niệm vô nghĩa. 


165 


Với con đường giáo dục đó, việc đánh giá các khả năng học 
tập của học viên, sự thưởng, phạt, thi cử v.v.. cần được xét lại 
cho phù hợp với hướng giáo dục mới. 

Tác giả thiết nghĩ, nếu các điều nêu trên được chấp nhận, 
thì con đường giáo dục con người toàn diện, nhân bản và trí 
tuệ sẽ xuất hiện và tồn tại. Do vì con người và cuộc sống vốn 
không mang lại một nhãn hiệu nào, nên con đường giáo dục 
này cũng không mang một nhãn hiệu nào. Do vì không mang 
một nhãn hiệu nào, nên nó mới có thể là một đường hướng 
giáo dục cho mọi người của mọi thời đại. Do vì con người chỉ 
là sự vận hành của Năm thủ uẩn, nên không phải tạo ra một 
hình ảnh Nhân Tính nào cho một mẫu người giáo dục nào: 
với cá nhân, ý nghĩa cuộc đời là sống với những gì đang là 
trong giây phút hiện sinh mà không tham đắm nó: do sống 
như vậy, con người sẽ thể nhận an lạc và hạnh phúc của thân 
và của tâm; ý nghĩa cuộc sống không phải là cái gì của tư duy 
hay của mong ước: tư duy hay mong ước chỉ tạo ra hình ảnh 
của cuộc sống vốn rất là chết chóc. Do vì cá nhân chịu ảnh 
hưởng mạnh mẽ của văn hóa, nên giáo dục còn có một vai 
trò khác nữa là giúp cá nhân nhận rõ những ảnh hưởng nào 
ngăn che tâm thức mình, ám ảnh mình khiến không thấy rõ 
sự thật như thật của Năm thú uẩn để loại bỏ. Nếu các yêu 
cầu đó được thực hiện, thì con đường giáo dục kia bấy giờ 
được nhìn nhận là giáo dục nhân bản, thực tại, trí tuệ và sáng 
tạo. 


Đây là ý nghĩa của một con đường mới của giáo dục. 


V.1.2. Hướng mới của văn hóa 

Từ hướng mới của giáo dục, một hướng mới của văn hóa 
phát sinh. Như phần trích dẫn (V.1.1.) Albert Einstein, một 
nhà khoa học sáng tạo, nghỉ rằng giữ vai trò duy trì, trao 
truyền và phát triển văn hóa từ thế hệ này sang thế hệ khác. 


166 


Từ điển “the Random House College“ định nghĩa văn hóa là 
“Toàn thể đường hướng sống do một nhóm người xây dựng 
nên truyền thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác”. Tác giả thiết 
nghĩ, văn hóa có thể hiểu là toàn thể các phương diện của 
cuộc sống của một nhóm người được tạo thành do giáo dục 
và các công trình sáng tạo để thích ứng với thiên nhiên và 
liên tục được cải thiện. Theo nghĩa này, một hướng mới văn 
hóa sẽ được bàn đến. 

Như đã đề cập, hướng văn hóa đương thời của nhân loại bị 
chế ngự bởi tư duy hữu ngã vốn đã tạo ra các ý nghĩa tốt và 
xấu, được và mất, thành công và thất bại, hơn và thua v.v... 
Các nghĩa ấy đã xuất hiện ở đời như là cuồng phong làm cho 
thuyền đời của nhân loại chao đảo giữa biển cả khổ đau: 
chính các ý nghĩa ấy tác động vào tâm thức con người và làm 
cho các phiền não khởi sinh; rồi các phiền não này lại che mờ 
cái nhìn sự vật của con người khiến không thấy được sự thật, 
khiến tâm con người không an trú đựợc vào giây phút hiện 
sinh, và kéo con người ra khỏi đời sống chân thật, bởi vì đời 
sống chân thật chỉ hiện hữu trong hiện sinh. 

Tư duy hữu ngã kia khơi dậy trong tâm con người các tư 
tưởng về tôi hiện hữư/, tôi hiện hữu thế này”, “tôi hiện hữu 
thế kia”, tôi không hiện hữu thế này, “tôi không hiện hữu thế 
kia, “tôi sẽ hiện hữư...., mong rằng tôi hiện hữư' v.v... Do 
đó, các tưởng này là cội nguồn của các dục ái, hữu ái và vô 
hữu ái, sân hận và sỉ mê v.v... Chúng dẫn dắt nhân loại đến 
sầu, bi, khổ, ưu, não. Sự vận hành của tư duy hữu ngã là thết 

Theo giáo lý Duyên Khởi, tư duy hữu ngã là vô minh, và sự 
vận hành của nó là sự vận hành của Vô minh: đây là sự sinh 
khởi của Duyên Khởi dẫn đến khổ đau, và là sự thật của văn 
hóa đương thời. Do đó, tư duy hữu ngã hiện diện như những 
gì quyết định thân phận khổ đau của nhân loại. Nếu tìm 


16 


kiếm hạnh phúc mà các nỗ lực dựa vào tư duy hữu ngã thì 
hạnh phúc sẽ thoát khỏi tầm tay. Nền văn hóa hiện đại là thết 

Thực ra, nỗ lực con người xây dựng văn hóa là để đạt được 
mục tiêu sau cùng của đời sống: chân hạnh phúc. Thế nên, 
để đạt mục tiêu thân ấy con người phải thay thế tư duy hữu 
ngã bằng sự đoạn diệt vô minh, hay bằng trí tuệ: mọi hành 
vi con người phải được đặt vào sự vận hành của tư duy vô 
ngã như những gì đức Phật đã dạy. Sự vận hành này sẽ mở 
ra một nền văn hóa mới, hay một hướng mới của văn hóa, 
dẫn đến sự đoạn diệt khổ đau. Đây là hạnh phúc. 

Tư duy vô ngã sẽ hoạt động như một nhà kiến trúc thông 
thái nhiệt tình xây dựng nhiều phương diện mới cho đời như 
là: 

* Phương diện quan trọng nhất của đời sống, được gọi là 
công trình kiến thức quan trọng nhất, là tình thương yêu cuộc 
sống: tình yêu nhân loại, tình yêu quê hương, tình yêu 
thương bố mẹ, tình yêu thương vợ chồng, tình yêu thương 
con cái, tình yêu thương bà con, láng giểng v.v... Tình yêu 
thương này được trí tuệ dẫn đạo (Chánh kiến và Chánh tư 
duy) do thấy rõ sự thật vô ngã của vạn hữu. Tình yêu thương 
ấy có thể dập tắt được nhiều nguyên nhân ở đời. 

* Công trình kiến trúc tiếp theo là đem lại chân nghĩa của 
danh từ trung thành/ và “công bằng": nhóm Giới - hay Chánh 
ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng - là chân nghĩa ấy. Nếu 
một người thể hiện Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh 
mạng, người ấy hắn là đang đi trên đường của “trung thành” 
và “công bằng” một cách trung thành: Chánh nghiệp bao hàm 
ý nghĩa “công bằng; Chánh ngữ có nghĩa là trung thành... 
Nhóm Giới tự nó có ý nghĩa của đạo đức, luân lý và nhân 
đạo. 

* Tư duy vô ngã dẫn đến hạnh phúc nêu rõ rằng: hạnh phúc 
của cá nhân và tập thể, và văn hóa - truyền thống của một xứ 


168 


sở là hai vấn đề riêng biệt: trong trường hợp văn hóa và 
truyền thống không đem lại hạnh phúc cho cá nhân và tập 
thể, văn hóa và truyền thống ấy phải được đánh giá lại và cải 
thiện. 

* Tư duy vô ngã giúp con người thấy rõ sự cộng tồn của con 
người và môi sinh, thế nên, con người bảo vệ môi sinh thoát 
khỏi ô nhiễm và thoát khỏi chiến tranh gây ra tàn phá và ô 
nhiễm. 

* Tư duy vô ngã sẽ mở ra hướng tư duy, với con người, tạo 
ra các khái niệm mới về giá trị cho nghệ thuật, kiến trúc, hội 
họa v.v... phục vụ hạnh phúc con người. 

Các phương diện mới của cuộc sống nói trên sẽ tạo nên một 
nền văn hóa mới, hay một hướng mới của văn hóa, cho hòa 
bình và hạnh phúc. Thế giới đang rơi vào các khủng hoảng 
nghiêm trọng; khủng hoảng xã hội và khủng hoảng môi sinh. 
Nếu hướng văn hóa không thay đổi thì con người không thể 
giải quyết các khủng hoảng đó, nhân loại sẽ bị đánh chìm 
vào đại dương khủng hoảng. Đã đến lúc thế giới phải chọn 
lựa giữa sự vận hành của tư duy hữu ngã và tư duy vô ngã. 
Niềm tin của tác giả thì rõ ràng đặt vào sự vận hành của tư 
duy vô ngã. Điều này sẽ được tiếp tục trình bày. 


Chu thích: 


(1) : E. F. Schumacher, "Small is Beautiful", An Abacus 
book, Little Brown an Company (UK), Limited, London, 
1993, p.77. 

(2): Ibid. p.78. 

(3) : Introduction of "Small is Beautiful”... by the 
Publishing house. 

(4): Albert Einstein, "Ideas and Opinions”, Crown 
Publishers Inc., 1954, 11th impression, 1993, p.60. 

(5): Ibid., p.66. 


169 


(6) : Bertrand Russell, "Education and the Social Order”, 
Ủnwin paperback, London, Sydney, Wellington, Printed 
in Great Britain, by Cox & Wyman Ltd, Reading, 
Reprinted 1988, p.21. 


œ-fs 


170 


V.2. Chương 2 
Giải đáp các khủng hoảng đương thời 


Tư duy là tác nhân chính của hành động. Do tà tư duy mà 
các tà nghiệp sinh, gây ra các rối loạn và khủng hoảng trong 
tâm thức con người, và trong xã hội, rồi các rối loạn, khủng 
hoảng ấy lại dấy khởi mãi..., việc kiếm tìm giải đáp càng 
ngày càng trở nên phức tạp. Tuy nhiên, tác giả tin tưởng 
rằng, với quyết tâm lớn, nhân loại có thể giải quyết tất cả 
bằng cách đổi hướng vận hành của tư duy. 


V.2.1: Giải đáp cho 'khủng hoảng tư duy' 

Khủng hoảng cơ bản nhất của cá nhân và xã hội là khủng 
hoảng của chính tư duy của cá nhân. 

Từ xa xưa, tư duy đã được xem là thước đo của các hiện 
hữu: nó ban phát giá trị cho mọi sự vật. Nó được sử dụng 
như là phương tiện chủ yếu để tìm kiếm chân lý và hạnh 
phúc. Nhưng, chính nó đã tạo cho sự vật một tự ngã (self) 
tưởng tượng, trong khi vật thực sự không có tự ngã. Từ đây, 
tư duy con người tạo ra một thế giới giá trị tưởng tượng đầy 
dẫy các mâu thuẫn và rối loạn. Càng dấn thân sâu vào thế 
giới giá trị tưởng tượng ấy, con người càng chìm vào trong 
bóng tối của tư duy và trong một cuộc khủng hoảng gọi là 
“khủng hoảng tư duy.. 

Với tư duy hữu ngã, con người thấy sự vật có một ngã tính 
thường hằng, và chấp thủ nó. Thấy như thế gọi là “điên đảo 
kiến“ che mờ tâm thức khiến không thấy được thực tại tự 
thân. Thế nên, con đường giải quyết khủng hoảng tư duy/ là 
đi ra khỏi “điên đảo kiến hay đi vào “chánh kiến thấy rõ sự 
thật Duyên Khởi có mặt khắp vạn hữu. Thấy vậy, con người 


171 


sẽ nhận ra rằng: tư duy hữu ngã là trống rỗng; dục vọng là 
từ từ duy hữu ngã mà khởi; thế giới các ngã tướng là rỗng 
không, và tham, sân, sỉ liên quan với thế giới đó cũng rỗng 
không: con người được giải thoát khỏi trói buộc của chúng. 
Đây là lời giải đáp của khủng hoảng tư duy“ mà con người 
đang mong đợi. 

Không có gì bí mật ở trong dục vọng, trong khổ đau hay 
hạnh phúc của con người v.v... ngoại trừ tư duy hữu ngã. 
Dập tắt tư duy hữu ngã là đập tắt “cuộc khủng hoảng của tư 
duy/ vậy. 


V.2.2: Giải đáp cho khủng hoảng dục vọng" 

Tư duy hữu ngã còn gây ra một cuộc khủng hoảng khác: từ 
tư duy, dục vọng dấy khởi và gây rối loạn cho tâm thức con 
người như tác giả đã bàn ở mục (II.1.2) của tác phẩm. Con 
người hiện diện ở đời như là một người khát nước ở ngoài 
biển khơi đang uống nước mặn. Càng uống thi càng khát và 
càng khát thì càng uống. Uống nước mặn không phải là lời 
giải đáp cho người khát. Tương tự đối với người đời: ham 
muốn các cảm giác và sự vật không phải là lời giải đáp cho 
nỗi khổ đau. Đây gọi là khủng hoảng dục vọng hay “điên 
đảo tâm. 

Rơi vào “điên đảo tâm/, con người thường không còn chọn 
lựa nào khác hơn là tiếp tục ham muốn: rồi ham muốn tăng 
trưởng mạnh đến độ nó được thấy như là thực nghĩa của sự 
sống, do đó không thấy được lối ra. Giáo lý Duyên Khởi, 
Năm thủ uẩn và Tứ thánh đế của Phật Giáo cùng nói lên một 
sự thật: dục vọng là nguyên nhân của khổ đaư/, và con 
đường thoát ly khổ đau là con đường chấm dứt dục vọng như 
đã được bàn ở (IV.2.1.) 

Như thế, nếu tư duy hữu ngã diệt, thì khủng hoảng dục 
vọng diệt; nếu tư duy vô ngã vận hành, thì khủng hoảng 


172 


dục vọng“ đi đến chấm dứt. Đây là sự giải đáp cho cuộc 
“khủng hoảng dục vọng”. 

Ngoài các khủng hoảng trên, một số các khủng hoảng khác 
cũng xuất hiện do sự hiện diện của tư duy hữu ngã như phần 
trình bày kế tiếp đề cập. 


V.2.3: Giải đáp cho khủng hoảng con tim' 

Tư duy hữu ngã có chiều hướng gán cho mỗi hiện hữu một 
ngã tính thường hằng. Đối với tình yêu dành cho bố mẹ, nó 
gọi la “hiếu, và định nghĩa “hiếu là các bổn phận mà mỗi 
người con trai / con gái phải chu tất đối với bố mẹ. Nếu các 
bổn phận ấy không được người con thể hiện, thì người con sẽ 
không xứng đáng làm người. Đấy là ý nghia của “hiếu theo 
Khổng giáo. 

Đối với tình yêu dành cho xứ sở, nó gọi là trung” và định 
nghĩa trung” là các bổn phận người công dân phải làm cho 
xứ sở, hay vì quốc vương của mình. Nếu người công dân 
không thi hành các bổn phận ấy thì không xứng đáng hiện 
điện ở đời. Đó là nghĩa chữ “trung/ theo các nhà Khổng học. 

Với tình yêu dành cho người yêu, nó gọi là tình”, và định 
nghĩa “tình là mối liên hệ tình cảm thân thiết đòi hỏi vợ / 
chồng có bổn phận lo cho nhau. Nếu người vợ / chồng không 
chung thủy với người yêu bởi bất cứ lý do nào, thì vợ / chồng 
là người có lỗi, không xứng mặt ở đời. Như thế là ý nghĩa chữ 
“tỉnh” theo các nhà Khổng học. 

Tuy nhiên, đời sống có lắm phức tạp con người có nhiều lúc 
gặp phải các tình huống mà không thể thi hành bổn phận của 
mình đối với bố mẹ, đối với xứ sở, hoặc đối với vợ / chồng; 
trong tình huống đó, con người sẽ là “bất hiếu, “bất trung? 
hay “bạc tình/ sẽ rất khổ tâm phải chọn lựa, và sẽ gây quá khổ 
đau đến không thể tồn tại. Đấy là trường hợp các bi kịch do 
các khái niệm về “hiếu, trung “tình v.v... gây ra. 


173 


Thế nên, trong các trường hợp ấy - rất nhiều trường hợp xẩy 
ra trong lịch sử của người Trung Hoa và Việt Nam; câu 
chuyện “Le Cid/ trong văn học Pháp cũng là một mẩu chuyện 
điển hình - Con người cần nghe theo tiếng gọi của con tim, 
mà không phải theo tiếng gọi của các khái niệm tưởng tượng. 
Ở đây sẽ không có một chọn lựa nào tốt đẹp, bởi vì sự chọn 
lựa nào cũng đầy nước mắt do tư duy hữu ngã gây ra. 

Theo tư duy vô ngã, “hiếu, trung“ hay “tình là do “duyên 
mà sinh, là vô ngã; chúng cần được định nghĩa lại trong một 
ý nghĩa cởi mở thế nào để thể hiện nhân bản, hữu ích cho cá 
nhân và hạnh phúc cho các cá nhân trong hiện tại. 

Ngoài ra, một số phong tục, tập quán, một số luật lệ xã hội, 
hay một số kỷ luật học đường có thể đem lại nước mắt cho 
con người cũng cần được đánh giá lại hầu để cá nhân sống 
hạnh phúc như một con người. 


V.2.4: Giải đáp cho 'khủng hoảng tình cảm' 

“Khủng hoảng con tim nói trên là do các lý do ở bên ngoài 
con người gây ra. Còn có một phương diện khác của khủng 
hoảng con tim do các lý do nội tại của cá nhân gây ra, do 
thói quen của tình cảm gọi là khủng hoảng tình cảm. Sự 
khủng hoảng này vận hành qua nhiều mặt: 

“Văn hóa đương thời do tư duy hữu ngã tạo nên, ảnh hưởng 
mạnh mẽ đến tâm thức con người: tư duy, cảm giác, cảm 
thọ... Văn hóa trở nên thân thiết với con người đến đó nó 
được xem là thực tại: con người không thể từ bỏ nó, hay từ 
bỏ phần nào của nó, ngay cả khi con người nhận ra nó sai 
lâm, hay khổ đau, và đã nhận ra rõ ràng có con đường sống 
tốt đẹp hơn do tư duy vô ngã dẫn đạo. Sự kiện này được gọi 
là “điên đảo tình“ hay “khủng hoảng tình cảm. 

* Mọi giá trị do nền văn hóa ấy tạo ra cũng trở nên rất gần 
gũi với con người dù thường đem đến cho con người nước 


14 


mắt đo các giá trị điên đảo của chúng. Nhưng, con người vẫn 
thích hiện hữu với chúng hơn là hiện hữu với các giá trị mới. 

* Con đường giáo dục cũ là bất toàn, nhưng vẫn rất khó cho 
con người nghĩ đến một hướng mới của giáo dục để thực hiện 
con đường mới. Sự việc này xảy ra do “điên đảo tình“ của con 
người. 

* Trường hợp một người ngoài Phật giáo, cả đến khi họ 
nhận ra sự thật của đời sống khác hắn với những gì họ đang 
tin tưởng, họ vẫn không thể rời bỏ niềm tin cũ để đến với sự 
thật: đây cũng được gọi là “điên đảo tình. 

Hiện tượng “điên đảo tình ấy có vẻ đơn giản nhưng quả 
thật là một sự ngăn che tâm thức đầy nguy hại. Lời giải đáp 
cho sự điên đảo đó hắn là phải thực hành lập đi lập lại nhiều 
lần cái nhìn trí tuệ để có một niềm xúc cảm mới thay thế cho 
tập quán tình cảm cũ. 


V.2.5: Giải đáp cho khủng hoảng đạo đức" 

Đạo đức hay luân lý cũng là một giá trị sống do tư duy hữu 
ngã tạo ra. Đạo đức được hiểu như là những điều nên làm/ 
và “những điều không nên làm cho cá nhân, gia đình, cộng 
đồng và xứ sở, nó vốn là sản phẩm tư duy của con người. 
Nên, khi có mặt khủng hoảng tư duy: thì liền có mặt khủng 
hoảng đạo đức.. 

“Khủng hoảng con tim cũng là cái gì của đạo đức, một cái 
gì liên hệ với đạo đức; khi khủng hoảng con tim/ xuất hiện 
thì khủng hoảng đạo đức' xuất hiện. 

Ở một phương diện khác của xã hội con người, đạo đức 
được hiểu là mối liên hệ giữa con người với con người trong 
xã hội; khi kinh tế phát triển nhanh, mối liên hệ ấy hắn phải 
thay đổi ngoài ý muốn của con người. Tương tự, khi một 
chính sách hay một thể chế chính trị thay đổi, mối liên hệ kia 


175 


không thể duy trì theo nếp cũ. Điều này gây ra sự khủng 
hoảng đạo đức hay luân lý/. 

Nếu con người sống theo những lời dạy của đức Phật về Bát 
thánh đạo và xem Giới uẩn như là đạo đức ở đời, thì sẽ không 
bao giờ có khủng hoảng đạo đức” dù đời sống có đổi thay. 
Đây là lời giải đáp đúng cho “khủng hoảng đạo đức.. 

Giới uẩn là nếp sống không mang một nhãn hiệu nào. Nó 
không có ý nghĩa nào về bất cứ tôn giáo nào nên nó có thể 
được áp dụng vào nhà trường cho các học viên mà không có 
sự kỳ thị nào. 

Phải chăng đã đến lúc giáo dục chấp nhận Giới uẩn như là 
đạo đức của học đường hiện đại? 


V.2.6: Giải đáp cho khủng hoảng môi sinh' 

“Khủng hoảng môi sinh“ là vấn đề nóng bỏng mà nhân loại 
đang rất quan tâm. 

Như tác giả nói đến ở (I.2.3.), khủng hoảng môi sinh là sự 
ô nhiễm môi sinh do các phóng xạ, sự phân hạch, bụi bặm 
thiên nhiên, cháy rừng, giao thông vận tải, sự thiêu đốt, và 
các nguồn khác. Đây là hậu quả của sự phát triển nhanh kỹ 
nghệ, như đầu tác phẩm đã nói, rất có hại; nó cũng là hậu 
quả của sự thiếu trách nhiệm đối với môi sinh của con người, 
có thể dẫn đến sự tận diệt của loài người trong một tương lai 
rất gần. Như vậy, sự bảo vệ môi sinh cần được thực hiện càng 
sớm càng tốt. Một triết lý và một con đường giáo dục vì môi 
sinh là cần thiết để sắp đặt các vấn đề sau đây: 

* Giáo dục con người nhận thức mối liên hệ mật thiết giữa 
con người và thiên nhiên qua giáo lý Duyên Khởi và Năm 
uẩn ngõ hầu con người có thể tự nguyện bảo vệ môi sinh. 


* Giải thích các hiểm họa do ô nhiễm môi sinh gây ra. 


176 


* Chỉ rõ rằng ham muốn của con người về lợi lộc và uy 
quyền có thể gây ra khổ đau cho con người. 

* Gợi ý những gì phải làm cho việc bảo vệ môi sinh. 

Một triết lý và giáo dục như thế, như tác giả trình bày qua 
suốt tác phẩm, có thể tìm thấy từ Duyên Khởi và Năm thủ 
uẩn. Đây là giải đáp cho khủng hoảng môi sinh“ và cho sự 
an sinh trên trái đất. 


V.2.7: Giải đáp cho khủng hoảng giáo dục” 
Thật là hiển nhiên rằng các thứ khủng hoảng trên có mặt là 
do sự có mặt của một nguyên nhân gọi là Khủng hoảng giáo 


, 


dục”. 

Nếu giáo dục không được xây dựng trên cơ sở một lý thuyết 
Nhân Tính đúng đắn tạo nên do cái nhìn trí tuệ, nó sẽ đi lệch 
hướng về việc truyền đạt các kiến thức trống rỗng và các điều 
giáo dục không thích hợp cho học viên, và sẽ đem lại khổ đau 
cho đời. Do vì bị chế ngự bởi tư duy hữu ngã và các tướng 
hữu ngã, mọi tiêu chuẩn giá trị trong nền giáo dục ấy chỉ có 
thể tạo ra một thế giới tưởng tượng để sống, mà không phải 
là thực tại chính nó. Con người có thể mong chờ những gì từ 
thế giới ấy nếu không phải là một sự thất vọng định mệnh! 
Con người có thể mong chờ những gì từ kinh tế, chính trị, 
cạnh tranh v.v... đi cùng với tham, sân, si, hận thù v.v.., nếu 
không phải là sự xây dựng trên trái đất một thị trường thực 
phẩm khổng lồ, một thị trường vũ khí giết người hàng loạt 
v.v... chỉ đem lại sự tàn lụi và sợ hãi? (0). 

Nếu giáo dục đặt cơ sở trên tư duy vô ngã xem con người 
là một hiện hữu duyên sinh hay là Năm thủ uẩn, mà không 
phải là một thực thể (entity), thì giáo dục sẽ tìm ra một đường 
hướng đúng cho việc “dạy con người những gĩ và “dạy như 
thế nào/?: bấy giờ vai trò của giáo dục là giúp đỡ con người 
thấy rõ sự thật của chính mình, sự thật của thế giới, và loại 


177 


bỏ hết thảy nguyên nhân của phiền não, khổ đau để được 
hạnh phúc trong hiện tại và tại đây. Đây là giải đáp xác đáng 
cho “khủng hoảng giáo dục”. 

Đấy là các sự khủng hoảng hiện nay của xã hội và các giải 
đáp cho các khủng hoảng ấy. 

Lịch sử nhân loại chứng tỏ rằng tư duy hữu ngã của nhị 
nguyên tính đã và đang chế ngự văn hóa nhân loại trên trái 
đất hơn ba mười thế kỷ, nhưng khổ đau của sanh, già, bệnh, 
chết do tham ái và chấp thủ của con người gây ra vẫn còn 
nguyên ở đó, các mâu thuẫn, đấu tranh, thất vọng, tàn hại và 
sợ hãi của con người càng ngày càng gia tăng mà không có 
giải đáp. Nhân loại còn mong chờ gì ở nền văn hóa ấy? 

Những lời đức Phật dạy trong kinh tạng Pàli khơi gợi một 
con đường tư duy mới của vô ngã vốn khác hắn quan điểm 
của các tôn giáo và triết lý khác. Con đường tư duy này 
không nhìn con người hay thế giới là một thực thể có bản chất 
thường hằng, mà là một hiện hữu năng duyên và sở duyên, 
có thể đem đến cho nhân loại hạnh phúc trong hiện tại và 
những lời giải đáp rất hữu ích nếu con đường tư duy ấy được 
đem áp dụng vào đời sống thực. Những lời dạy ấy có thể sử 
dụng ở trường học, đại học như là một môn học chính của 
ngành triết học: triết lý giáo dục, tâm lý giáo dục, tâm lý trị 
liệu trong ngành giáo dục, hay lý thuyết về Nhân Tính. Tại 
sao lại không thể? - Con đường tư duy ấy, hay cái nhìn sự vật 
ấy, sẽ giúp giáo dục điều chỉnh lại các lý thuyết Nhân Tính 
vốn phi thực, điều chỉnh lại tinh thần giáo dục cạnh tranh 
vốn gây tổn hại đến tỉnh thần hợp tác; con đường tư duy ấy 
sẽ øiúp sinh viên, học sinh phát triển tư duy độc lập và sáng 
tạo, và xóa tan các vấn đề phiển não trong đời sống hằng 
ngày một cách hữu hiệu; sau cùng, con đường tư duy ấy sẽ 
đề bạt tiêu chuẩn giá trị đạt cơ sở trên hạnh phúc của cá nhân 
và cộng đồng mà không phải trên luân lý, đặt cơ sở trên trí 


178 


tuệ mà không phải trên kiến thức tưởng tượng, đặt cơ sở trên 
tình người và nhân bản mà không phải trên hận thù và đấu 
tranh v.v... 

Đây là lý do tại sao tác giả chọn đề tài Lý thuyết Nhân Tính 
hiển lộ qua Kinh tạng Pàlí làm đề tài luận án tiến sĩ Phật học. 
Khi chọn đề tài này, tác giả nhận thức rõ các khó khăn trong 
việc trình bày giáo lý Phật giáo như một con đường sống và 
con đường giáo dục cho người đời, và các khó khăn trong 
việc thuyết phục tha nhân chấp nhận con đường sống và giáo 
dục ấy. Nhưng khó khăn không có nghĩa là không thể, thế 
nên tác giả tự thuyết phục mình tiến hành công trình biên 
khảo với niềm tin có thể. Hãy để công trình được thử thách, 
tác giả thiết nghĩ “Cái gì đến sẽ đến. 


œ-f#-& 


